220 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HÒ CHÍ MINH 


e#a C 
đ »@*Í|* 
LÀN lÐ 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁ: 


BẢN CHẤT, PHUNồ PHÁP VÀ 0lÁ TRỊ 


Chủ biên: 


THÍCH NHẬT TỪ 


(HÌ NHÀ xUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: 
BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


CỐ VẤN VÀ CHỈ ĐẠO 
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 
Phó Pháp chủ đệ nhất kiêm Giám luật GHPGVN 


BAN TỔ CHỨC 
Trưởng Ban 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
Phó Chủ tịch GHPGVN 


Phó Ban Tổ chức 
TS-TIT. Thích Tâm Đức 
TS.HT. 1hích Bửu Chánh 
TS-IT. Thích Viên Trí 
TS.IT:. Thích Phước Đạt 


Phó Ban thường trực kiêm Chủ biên 
TS.IT. Thích Nhật Từ 


Thư ký 
TS.IT. Thích Quang Thạnh 


Ủy viên Ban Tổ chức 
TS.IT. Thích Đồng Văn 
TS.TT. Thích Chơn Minh 
TS.TT. Thích Giác Hoàng 
TS.ĐĐ. Thích Lệ Ngôn 
TS.NS. Thích Nữ Như Nguyệt 


HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: 
BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP 
VÀ GIÁ TRỊ 


Chủ biên: 
THÍCH NHẬT TỪ 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


LƯỚI;Đ 10.0%, TU 1 TC: T11 LG HỆ 3iiogskcbtkebkitdiGGial83160104101ag8 vii 
dân FI0i 150.11. | T00 NNHỘE TH tà nnadadsdidcasoloildsseusekei xI 
1. Bản chất của giáo dục Phật giáo - HT: Thích Thiện Nhơn.......... 1 
2. Bản chất, đặc điểm và giá trị giáo dục của đức Phật - HĨ. Thích 
THỊC. LẦN NIỆ uuếnhgghuintihtsisdoniiiboifgtttfuisaiuis Sisis tallsad gaitoiigtlioedtiiskoak 9 
3. Triết học giáo dục Phật giáo: Phương pháp, nội dung và vai trò 
w Li0i hiện HCƑE D\ITUIEJ H sốnranibsinibigiibtbasdrdttsôgntlluladnbtunbnaisdoisigidse KÔi 
4. Giáo dục trung đạo - TS.TT. Thích Viên Trí................................. 51 
Sự phát triển giáo dục Phật giáo Ấn Độ và giáo dục đại chúng - 
T11: TỊCH: CC, BH Pgiggt6i666:182402uxaitatkil44484-3060l240ả443,4aax 59 
6. Năm hệ thống giáo dục Phật giáo - TS.ĐĐ. Thích Vạn Lợi .....73 
7... Ba nguyên tắc của giáo dục Phật giáo - ĐĐ. Thích Thanh Nguyên83 
8. Phương pháp giáo dục của đức Phật trong kinh Päli - TS.ĐĐ, 
TH. ET.WĐ E) THÍ tú ditutSRoasplininlshlsllsdbiedffsuogltuibdailRintaloigdirke 95 
9.. Phương pháp giáo dục của đức Phật - NCS.SC. Thích Nữ Minh 
ID sa tbd6sis Gangiá66sdsnel0ssxbÁ4066i04òsali14200sliscssdulizsdGind 105 
10. Mục đích và phương pháp giáo dục Phật giáo - TS.BS. Trần 
Đức Năm (Thích Lệ Di) ...............................----2ce2©2©©ss£csseesseesccssee 119 
11. Tính đặc thù của phương pháp giáo dục Phật giáo - TS.ĐĐ. 


Ki!) 869/8”, “ỚớA An ốc cố sẽ 133 


- VỊ _ 


12. Đạo Phật và con đường giáo dục chuyển hóa con người và xã 
hội - TS.SC. Pháp Hỷ (Dhamtmnanannda)..........................--------- 145 


13. Đạo Phật và mô hình giáo dục con người toàn diện - Nguyên 
T1 PT, on ga No án Ến ni 8410/16 02001nBigiein7Sf2xrnrticsttyrotgstcEtieaarfei 155 


14. Giới định tuệ - con đường giáo dục toàn diện - TS.ĐĐ. Thích 
-TTRTRD TT knjnlnisflniiiBaui9w SôiGhattgfdplftiliitiNiillBljis3isoSGhaig48 66x l ) 


15. Giáo dục Phật giáo và giáo dục 4.0 - TĨ. Thích Phước Hạnh. 189 
16. Nguyên lý giáo dục trong Phật giáo - ÐĐĐ. Thích Phước Nguyên. 193 
17. Giáo dục tinh thần thiết thực hiện tại của đức Phật - Tñ.S.ĐĐ, 


THICH-( GHI TOIUWGTfGiiioilil3đani0ug#a901bgtnabealclljicsai040860s3Esaxe 205 
18. Giá trị giáo dục của đức Phật và hệ thống Phật học viện hiện 
Hrầy51), 1iHlCH: TT HN THIÊN Gaotoseili0i810080860686184g8xgpelB0Al00N 92A) 


'VDITML VE. GđG LBC P Dì! VaagtbgnayrstitiohiieBHBH400008010088Malatnbbapatiebouelsatfc 249 


LỜI GIớI THIỆU 


Quyển sách quý vị đang cầm trên tay, “Giáo dục Phật giáo: 
Bản chất, phương pháp và giá trị” là 1 trong 4 quyển tuyển tập các 
bài nghiên cứu trong Hội thảo học thuật cùng tựa đề do Hội đồng 
Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (viết tắt là 
HVPGVN) tổ chức vào ngày 07-12-2019 tại Cơ sở 2, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ba quyển còn lại là: (¡) Phật 
học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển, (¡) 
Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới, và (ii) Giáo 
dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội. 


Các quyển sách này là một trong những hoạt động đánh dấu 
35 năm Học viện Phật giáo Việt Nam đóng góp cho Phật giáo Việt 
Nam và giáo dục Phật học tại Việt Nam, đồng thời thảo luận đặc 
điểm, bản chất, phương pháp và giá trị của giáo dục Phật giáo cũng 
như nhu cầu đưa đạo đức Phật giáo vào trường học và các vấn đề 
Phật học đương đại từ góc độ nghiên cứu đa ngành. 

35 năm là chặng đường không dài đối với lịch sử giáo dục Phật 
giáo tại Việt Nam thời cận đại nhưng đối với Học viện Phật giáo 
Việt Nam là cả quá trình hội nhập và phát triển nền Phật học Việt 
Nam xứng tầm với khu vực và trên thế giới. Một trong các thành 
quả quan trọng là Học viện Phật giáo Việt Nam đã đào tạo nên 
nhiều thế hệ tăng, ni tài - đức, hiện đang gánh vác các vai trò 
quan trọng trong Hội đồng Trị sự, các ban, ngành, viện trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như trong Ban thường 


VI. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


trực của các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, 
thành trên toàn quốc. 


Hơn ba thập niên qua, tôi rất hoan hỷ khi được phục vụ Học 
viện Phật giáo Việt Nam với 3 tư cách. Thứ nhất là giảng viên các 
môn kinh điển Đại thừa từ thời điểm thành lập Học viện Phật giáo 
Việt Nam (lúc đó gọi là Trường cao cấp Phật học Việt Nam) vào 
năm 1984 đến 2005. Thứ 2 hai là vai trò Phó Viện trưởng của Học 
viện Phật giáo Việt Nam từ năm 2006-2009, tiếp tục giảng dạy kinh 
điển Đại thừa. Thứ ba là Viện trưởng kế thừa Trưởng lão HT. Thích 
Minh Châu từ năm 2009 đến nay. Với vai trò lãnh đạo cao nhất của 
Học viện Phật giáo Việt Nam, từ mô hình tín chỉ với 6 khoa, tôi đã 
chỉ đạo Hội đồng Điều hành phát triển thành 13 khoa, nhằm nỗ 
lực biến Học viện Phật giáo Việt Nam trở thành đại học tổng 
hợp như tiền thân của nó là đại học Vạn Hạnh (1960-1975). 
Nghĩa là trong tương lai, Học viện Phật giáo Việt Nam không chỉ 
đào tạo chuyên sâu về Phật học từ cấp cử nhân đến tiến sĩ, mà 
còn đào tạo đa ngành, đặc biệt là các ngành khoa học xã hội và 
nhân văn và khoa học tự nhiên. 

Học viện Phật giáo Việt Nam là Học viện Phật giáo đi tiên phong 
trong việc tuyển sinh từ 4 năm đến 2 năm một lần và từ 2018 trở 
đi, mỗi năm tuyển sinh một lần. Từ năm 2009, cứ 2 năm một lần, 
Học viện Phật giáo Việt Nam tuyển sinh cử nhân Phật học, hệ đào 
tạo từ xa, mỗi khóa có hơn S00 sinh viên theo học. Từ năm 2012, 
Học viện Phật giáo Việt Nam là trường đầu tiên đào tạo chương 
trình thạc sĩ Phật học. Năm 2019, Học viện Phật giáo Việt Nam bắt 
đầu đào tạo chương trình tiến sĩ Phật học. Từ năm 2017, Học viện 
Phật giáo Việt Nam đã hợp tác với các trường Cao đẳng Phật học 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và Tiền Giang, đào tạo chương trình 
cao đẳng Phật học liên thông. Sau khi tốt nghiệp, các tăng, ni sinh 
tiếp tục học 2 năm cuối tại Học viện Phật giáo Việt Nam là có thể 
tốt nghiệp cử nhân Phật học. Từ năm 2019, Học viện Phật giáo Việt 
Nam đào tạo thêm cao đẳng Phật học liên thông nội trú cho tăng, 
ni tại TP.HCM. 


LỜI GIỚI THIỆU „ ix .. 


Một trong các dấu ấn quan trọng là vào năm 2006, Hội đồng 
Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam đón nhận chủ trương của 
Cựu bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết về việc cấp 23,8 
hecta đất tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Vào năm 2012, 
sau khi hoàn tất thủ tục đền bù và hõ trợ di dời cho các hộ dân, dưới 
sự chỉ đạo của cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, UBND TP.HCM 
đã chính thức cấp sổ đỏ cho Học viện Phật giáo Việt Nam. Sau hơn 
hai năm xây dựng, Học viện Phật giáo Việt Nam đã khánh thành 
giai đoạn 1 của Cơ sở 2 gồm tòa Hành chánh, tòa Học đường, I tòa 
Tăng xá, I tòa Ni xá. Năm 2019, Học viện Phật giáo Việt Nam hoàn 
tất thêm 1 tòa Ñi xá và hiện nay bắt đầu khởi công xây dựng Chánh 
điện và hội trường. 

Từ nhiều thập niên qua, mơ ước của nhiều bậc cao tăng trong 
phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam về mô hình tu học nội 
trú cho tăng, ni sinh, nay đã trở thành hiện thực tại Học viện Phật 
giáo Việt Nam từ mùa an cư đầu tiên vào năm 2016 đến nay. Mỗi 
năm có khoảng 750-850 tăng, ni sinh tu học nội trú được hoàn toàn 
miễn học phí, ký túc xá phí và sinh hoạt phí để chuyên tâm học Phật 
đến nơi, đến chốn và dành trọn thời gian cho việc thực hành Phật 
pháp, hoàn thiện giới đức, thiền định và trí tuệ. Từ năm 2019 trở 
đi, có hơn 1.000 tăng, ni sinh nội trú trong Học viện Phật giáo Việt 
Nam. Tính toàn bộ sinh viên cử nhân, học viên thạc sĩ và nghiên 
cứu sinh Phật học thì Học viện Phật giáo Việt Nam đang đào tạo 
khoảng 3.000 tăng, ni. 


Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Học 
viện Phật giáo Việt Nam có nhiều tăng, ni tu học nội trú nhất trên 
toàn quốc với các điều kiện thuận lợi cho việc học Phật và tu Phật. 
Đây là môi trường thuận lợi, giúp tăng, ni sinh trở thành các tăng, 
ni tài, đức, vững vàng trong học Phật, tu Phật và làm Phật sự về sau. 

Mỗi ngày, các tăng, ni nội trú đều thực tập ngồi thiền và tụng 
kinh 2 lần vào buổi khuya, buổi tối, trưa ăn cơm trong chánh niệm, 
đi thiền hành 3-4 lần mỗi ngày từ tăng xá, ni xá đến Chánh điện 
tạm. Ngoài việc học và tu, các tăng, ni sinh còn làm vườn, trồng 


X- GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nấm, làm giá làm đậu hũ và làm thủy canh để đảm bảo an toàn thực 
phẩm. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường bảo hiểm y tế cho hơn 
2.000 tăng, ni sinh mỗi năm nhằm chăm sóc sức khỏe cho tăng, ni. 
Vào các mùa an cư, Hội đồng Điều hành cùng cộng tu với tăng, ni 
sinh để truyền trao kinh nghiệm học, tu và làm Phật sự cho các tăng, 
ni sinh. 


Các điều kiện thuận lợi nêu trên cho thấy sự quyết tâm lớn của 
tôi và Hội đồng Điều hành trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 
Phật học, nghiên cứu Phật học và thực tập Phật pháp không chỉ đối 
với Học viện Phật giáo Việt Nam mà còn góp phần phát triển nền 
Phật học tại Việt Nam ngày càng chất lượng hơn. 

Tôi tin tưởng rằng với thế mạnh đang có gồm hơn 200 giảng 
viên tốt nghiệp thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ từ nước ngoài về khoa 
Phật học và các khoa thuộc khoa học xã hội và nhân văn, Học viện 
Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho nền 
Phật học tại Việt Nam nói riêng và giáo dục Phật giáo nói chung. 

Tôi tin rằng Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành trường 
đại học đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới như cựu Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết khi còn là Bí thư thành ủy TP.HCM đã tin 
tưởng và trông đợi. 


Lê Minh Xuân, ngày 01-11-2019 
HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
Phó Pháp chủ GHPGVN 
Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


ĐỀ DẪN HỘI THẢO 


Một trong các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN 
tại TP.HCM là hội thảo học thuật về chủ đề: “Phật học Việt Nam 
thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển”. Hội thảo này đã đón 
nhận trên 170 bài tham luận của Tăng, Ni và các học giả quan tâm 
về giáo dục Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. 

Tác phẩm này tập hợp 18 bài tham luận về chủ đề: “Giáo dục 
Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá tr, phản ánh các giá trị cốt 
lõi của giáo dục Phật giáo nói chung và các phương pháp giáo dục 
của đức Phật và đạo Phật nói riêng. 

Nhằm làm nổi bật bản chất giáo dục Phật giáo, HT. Thích Thiện 
Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, khẳng định rằng nội hàm giáo 
dục Phật giáo mang lại sự giác ngộ và giải thoát cho con người, do 
đó, giáo dục Phật giáo là nền giáo dục khai phóng siêu việt, giúp cho 
người học và thực hành đạt được các giá trị đạo đức, thiền định và 
trí tuệ, trở thành thánh nhân, hữu ích cho đời. 


Cùng với quan điểm như trên, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng 
thư ký GHPGVN, thảo luận về ba chủ đề chính của giáo dục Phật 
giáo gồm bản chất, đặc điểm và giá trị. Theo Hòa thượng, giáo dục 
Phật giáo vượt lên trên giáo dục thế học vì giáo dục thế học chỉ 
nhấn mạnh sự truyền trao và tiếp nhận kiến thức trong các lĩnh vực 
chuyên môn, phục vụ cho việc lập nghiệp, đang khi, giáo dục Phật 
giáo dẫn đến sự giải phóng tâm khỏi các trói buộc và khổ dau, giúp 
con người trở thành thánh thiện. 


xI © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


TT. Thích Nhật Từ, Phó Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN, 
nhấn mạnh triết học giáo dục của Phật giáo bao gồm giáo dục về tự 
do khỏi các trói buộc tâm, tư duy và lý luận về chân lý, giáo dục về 
các giá trị sống nhằm giúp con người đạt được các phẩm chất cao 
quý bao gồm đạo đức, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Bên cạnh đó, 
tác giả giới thiệu bốn phương pháp giáo dục chính của đức Phật 
gồm: (¡) Phương pháp người dạy là trọng tâm, (1i) phương pháp 
người học là trọng tâm, (ii) phương pháp nhấn mạnh nội dung, và 
(iv) phương pháp dạy tương tác. 


Cùng vai trò Phó Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN, TT. Thích 
Viên Trí nhấn mạnh rằng “giáo dục trung đạo” là phương pháp cốt 
lõi của giáo dục Phật giáo, một mặt vượt qua các căn bệnh cực đoan, 
mặt khác giúp người học Phật và tu Phật vượt lên trên các hình thái 
“ngã chấp, nhờ đó, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong đời 
thường. Mọi hình thái chấp thủ, bao gồm chấp thủ chân lý cần được 
loại bỏ trong tiến trình giáo dục bản thân để trở nên thánh thiện hơn. 


Trở về lịch sử 1S thế kỷ trước, TT. Thích Giác Hiệp, Phó Ban Trị 
sự GHPGVN Lào Cai, giới thiệu khái quát Đại học đầu tiên của 
thế giới là Đại học Nalanda tại Ấn Độ. Bên cạnh nền giáo dục cho 
đại chúng với các ngành học nhân văn, xã hội và khoa học tự nhiên, 
giáo dục Phật giáo giúp con người có tư duy hợp lý, niềm tin chân 
chánh, vượt qua hủ tục, loại trừ cực đoan để hướng đến việc xóa 
bỏ tham ái, sân hận, sĩ mê, nhờ đó trải nghiệm an lạc và hạnh phúc 
trong đời thường. 

ĐĐ. Thích Vạn Lợi giới thiệu “Năm hệ thống giáo dục Phật giáo” 
gồm giáo dục trực tiếp giữa thầy và trò, giáo dục tinh hoa cho giới 
quý tộc, giáo dục dịch thuật, giáo dục tòng lâm và giáo dục chuyên 
nghiệp. Theo tác giả, việc chọn lựa các mô hình giáo dục phù hợp 
với từng nhóm đối tượng và căn cơ sẽ giúp người học không chỉ 
thành công trong lập nghiệp mà còn đạt được các giá trị cao quý 
trong đời. 

“Ba nguyên tắc giáo dục Phật giáo” của ĐĐ. Thích Thanh Nguyên 
không chỉ nhấn mạnh về: (¡) Xác định trình độ của người học, (1i) 


ĐỀ DÃN HỘI THẢO „xi... 


Người học cần gì, (ii) Người dạy nên trang bị cho người học những 
gì, mà còn giúp cho người dạy nắm được xu hướng của người học, 
theo đó giúp người học thấy được chân lý Phật là “siêu việt thế học 
và siêu việt thời gian, nhờ đó, áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống, 
giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. 

ĐĐ. Thích Trung Định với chủ đề “Phương pháp giáo dục của 
đức Phật trong Kinh Palí” khẳng định giáo dục Phật giáo được giảng 
dạy phù hợp với căn cơ của người nghe, xóa bỏ các hoài nghi, khích 
lệ bỏ ác, làm thiện, có giá trị trị liệu thân bệnh và tâm bệnh. Qua đó, 
tác giả kêu gọi người học nỗ lực thực tập chân lý của Phật để vượt 
qua khổ đau. 


Cùng đề cập “Phương pháp giáo dục của đức Phật”, sư cô Minh 
Hoa khẳng định rằng cách giáo dục của đức Phật nhằm hướng dẫn 
người tu học chuyển hóa thói phàm, thay đổi cách sống, vượt qua suy 
nghĩ tiêu cực, đạt được sự tỉnh thức để sống hạnh phúc giữa đời thường. 


“Mục đích và phương pháp giáo dục Phật giáo” của ĐĐ. Thích 
Lệ Di nêu bật rằng giáo dục Phật giáo siêu việt hơn các hệ thống 
giáo dục trên toàn cầu vì giáo dục Phật giáo nhấn mạnh sự hoàn 
thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Giáo dục Phật giáo đề cao lòng 
từ bi, tâm bình đẳng và các phẩm chất cao quý khác, nhằm giúp 
người học đạt được thành quả giác ngộ và trở thành thánh nhân. 

Qua chủ đề “Tính đặc thù của phương pháp giáo dục Phật giáo”, 
ĐĐ. Thích Tín Hòa cho rằng giáo dục Phật giáo không nhằm giúp 
người học đạt bằng cấp, ngược lại hướng dẫn người hành trì chứng 
đắc các quả Thánh gồm A-la-hán, Bồ-tát và trở thành Phật. Nếu 
mục tiêu giáo dục Phật giáo là chân lý thì nội dung giáo dục Phật 
giáo nhằm giúp con người đạt được các phẩm chất trí tuệ, từ bi và 
đại hùng để trở nên hữu ích và có giá trị trong đời. 

Sư cô Pháp Hỷ trong bài “Đạo Phật và con đường giáo dục 
chuyển hóa con người và xã hội” nhấn mạnh mục đích chuyển hóa 
các quen phàm thành thánh, giúp con người và xã hội trở nên hiền 
thiện và an vui. Con đường đạt được mục đích đó không gì khác 


XIV. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


hơn là thực tập trọn vẹn chánh đạo tám ngành với ba phương diện: 
Đạo đức, thiền định và trí tuệ. 


Nguyên Thuần qua bài “Đạo Phật và mô hình giáo dục con 
người toàn diện” phân biệt giáo dục thế học với giáo dục Phật học. 
Nếu giáo dục thế học mang tính từ thấp đến cao, giúp con người 
nghiên cứu và lập nghiệp thì giáo dục Phật học nhấn mạnh đến việc 
chuyển hóa các thói hư tật xấu, các năng lượng tiêu cực, giúp con 
người được hạnh phúc và bình an. 


ĐĐ. Thích Trung Định trong bài “Giới Định Tuệ: Con đường 
giáo dục toàn diện” khẳng định rằng giáo dục đạo đức giúp con 
người bỏ ác, làm lành, giáo dục thiền định giúp con người chuyển 
đổi các tâm lý tiêu cực thành tích cực, và giáo dục trí tuệ giúp con 
người tư duy, hành động đứng đắn hướng đến sự phát triển bền 
vững. Đạt được ba mục tiêu giáo dục cao quý nêu trên, người học có 
khả năng cống hiến và phụng sự nhân sinh hiệu quả hơn. 


“Giáo dục Phật giáo và giáo dục 4.0” của TT. Thích Phước Hạnh 
đề cao vai trò của tuệ giác trong việc soi sáng sự lập nghiệp thành 
công. Tác giả kêu gọi phát triển nền giáo dục 4.0 không chỉ giúp 
người học đạt được các kiến thức tích hợp từ việc ứng dụng thông 
minh nhân tạo mà còn trải nghiệm năng lượng tỉnh thức để làm 
trong sạch hóa môi trường sống và tâm thức của con người. 

Trong bài “Nguyên lý giáo dục trong Phật giáo”, ĐĐ. Thích Phước 
Nguyên cho rằng giáo dục Phật giáo xây dựng trên cấu trúc phân 
đôi gồm chân lý thường nghiệm (tục để) và chân lý siêu nghiệm 
(chân để) nhằm giúp người học vượt lên trên sự suy nghiệm thường 
tình, tà kiến, đồng thời hướng đến sự trải nghiệm chân lý siêu việt 
giữa đời thường. 

“Giáo dục tinh thần thiết thực hiện tại của đức Phật” của ĐĐ. 
Thích Quảng Duyên nhấn mạnh về giáo dục cốt lõi của đức Phật là 
vạch mặt khổ đau và hướng dẫn con đường vượt qua khổ đau. Tĩnh 
thần thiết thực hiện tại này có khả năng trị liệu các hình thái bất 
toàn, giúp người học đạt được tỉnh thức và an vui. 


ĐỀ DÃN HỘITHẢO „ XV.. 


Qua bài “Giá trị giáo dục của đức Phật”, ĐĐ. Thích Trung Thuận 
một mặt ôn lại các giá trị khai phóng của giáo dục Phật giáo, mặt 
khác xác quyết mục đích giáo dục của Phật giáo là xóa bỏ khổ đau. 
Theo đó, tác giả đề nghị các trường Phật học tại Việt Nam nên là các 
trường nội trú, đồng bộ chương trình giảng dạy Phật pháp từ sơ cấp, 
trung cấp, cao đẳng, Đại học, sau Đại học về Phật học, đồng thời 
ứng dụng và thực tập Phật pháp trong nhà trường. 


Nhìn chung, các bài tham luận trong diễn đàn này đã góp phần 
hình thành các lý thuyết giáo dục Phật giáo nhằm đề cao các phương 
pháp giáo dục Phật giáo có khả năng khai phóng tâm thức người 
học, theo đó, trở nên sáng trí, sáng tạo và phát minh. Các tác giả 
trong tác phẩm này còn khẳng định rằng giá trị cốt lõi nhất của giáo 
dục Phật giáo là giúp con người đạt được sự tỉnh thức thông qua 
việc học hỏi chân lý Phật, nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật và các 
quy luật cuộc sống, đồng thời, thực tập đạo đức và thiền định để trị 
liệu các nõi khổ và niềm đau. 

Kết thúc của hội thảo về giáo dục Phật giáo nhân kỷ niệm 3Š 
năm thành lập Học viện PGVN tại TP.HCM mở ra một chương 
mới, theo đó, giáo dục Phật giáo bên cạnh việc được thừa nhận như 
một nền giáo dục chân chính trong hệ thống giáo dục công lập và 
tư thục trên toàn cầu, còn là nền giáo dục đặc thù với các giá trị cốt 
lõi như đạo đức, chánh niệm, tỉnh thức, giải phóng tâm, giác ngộ và 
giải thoát khỏi các khổ đau, giúp con người trở nên thánh thiện và 
toàn hảo. 

HVPGVN, Cơ sở Lê Minh Xuân, 
Ngày 15-11-19 
TT. Thích Nhật Từ 


BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


HT Thích Thiện Nhơn' 


Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội điều hành Học viện tổ chức 
Hội thảo học thuật với chủ đề: “Phật học Việt Nam thời hiện đại: 
Bản chất, Hội nhập và phát triển” nhằm đánh dấu chặng đường 
35 năm cho sự nghiệp giáo dục của Phật giáo. Chúng tôi rất hoan 
hỷ hưởng ứng việc làm ý nghĩa này của Hòa thượng Viện trưởng, 
Hội đồng điều hành, Ban tổ chức Hội thảo, thay mặt Ban Thường 
trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin chân thành 
gửi đến toàn thể Hội đồng điều hành Học viện, quý vị đại biểu, quý 
học giả, quý Tăng, ni sinh viên lời chào mừng trân trọng, lời chúc 
sức khỏe và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Nói đến giáo dục là nói đến con người, giáo dục là nền tảng căn 
bản của Phật giáo. Mục đích ra đời của đức Phật là khai thị chúng 
sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tuy nhiên do chúng sanh căn tánh bất 
đồng, trình độ căn cơ dị biệt, nên Ngài đã mở bày phương tiện tám 
vạn bốn ngàn pháp môn tu học ứng với căn cơ mỗi người, với mục 
đích duy nhất là giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, nhờ 
đó vượt thoát khổ đau luân hồi sanh tử. Có thể nói nền tảng giáo 
dục rốt ráo của đạo Phật bao gồm tam tạng kinh điển, chúng ta gọi 


*, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


s2 ° GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đó là Phật pháp. Phật pháp là phương tiện nhằm giúp con người 
thấu hiểu chân lý giác ngộ giải thoát, người học Phật thông qua bốn 
lẽ thật (Tứ Diệu Đế) đồng thời nương theo tám con đường chơn 
chánh (Bát Chánh Đạo) nỗ lực tu hành trên căn bản giới định tuệ 
(Tam vô lậu học) để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

Bản thân Phật giáo vốn đã là nền giáo dục đa văn hóa, bởi tính 
thích nghi hòa hợp dung thông của Phật giáo với tất cả nền văn hóa 
có mặt trên thế giới này. Ngoài ý nghĩa Phật giáo là một tổ chức 
tôn giáo thì từ “Phật giáo” ở đây xin được hiểu đó là những lời Phật 
dạy, chúng ta cũng thường gọi là giáo lý, bởi nội dung những lời dạy 
của đức Phật đều nhắm đến mục đích giáo dục đời sống đạo đức 
của con người, giáo dục đời sống vị tha vô ngã, giáo dục đời sống 
giác ngộ giải thoát... Giáo lý của đức Phật còn mang tính giáo dục, 
mục đích giáo dục, phương pháp giáo dục, đối tượng giáo dục... 
trên thực tế, những lời Phật dạy có nội dung tư tưởng giáo dục luôn 
mang lại lợi ích lớn lao, thiết thực và bền vững nhất so với bất kỳ 
giáo thuyết nào, của nhà giáo dục nào từ xưa đến nay, chính vì vậy 
đức Phật được tôn vinh là nhà giáo dục vĩ đại của nhân loại. 

Về mặt tư tưởng và triết lý thì mục đích giáo dục của Phật giáo 
là nhằm giúp con người đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thoát. Còn 
về mặt giáo dục đạo đức xã hội thì Phật giáo luôn quan tâm đến đời 
sống nhân loại, giúp cho con người hoàn thiện nhân cách sống, bao 
gồm đạo đức và trí tuệ, thông qua đó thế giới giảm bớt chiến tranh 
đau khổ, tiến đến một thế giới hòa bình hạnh phúc; nền giáo dục 
Phật giáo còn giúp con người cải thiện hệ sinh thái môi trường nhờ 
nuôi dưỡng lòng từ bi và nhận thức lý duyên sinh một cách sâu sắc, 
khi con người được sống trong tâm thái thoải mái an vui hạnh phúc, 
nhân đó tùy theo nhân duyên của từng hoàn cảnh, họ có thể hướng 
đến nấc thang cao hơn, đó là hành trình dấn thân vào sự nghiệp tu 
hành giải thoát. 

Giáo dục là sự thể hiện truyền thụ nhân cách đạo đức từ người 
có kiến thức và mẫu mực trong đời sống, tác động và ảnh hưởng 
trực tiếp đến người thọ giáo, tất nhiên là phải thông qua thân giáo, 


BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ^ 


khẩu giáo và ý giáo. Cụ thể của hành vi đó là sự truyền trao tri thức, 
kinh nghiệm sống, nhân cách đạo đức từ người thầy đến học trò, 
giúp người học được trang bị kiến thức và hoàn thiện nhân cách 
nâng cao đời sống đạo đức. Do vậy, người đảm nhận công việc giáo 
dục trước hết phải tự hoàn thiện bản thân, yêu cầu tối thiểu là phải 
đảm bảo nhân cách và đạo đức, kế đến là phải hội đủ vốn liếng kiến 
thức cũng như trình độ chuyên môn nhất định, nhằm đáp ứng nhu 
cầu được học tập của người thọ giáo. 

Từ những khái niệm trên đây, chúng ta có thể hiểu thêm giáo 
dục là một hành trình sống để nâng cao nhân cách đạo đức và dung 
nạp nguồn tri thức tích cực trong đời sống con người, giáo dục là 
công việc của trái tim yêu thương cao thượng tác động từ người 
đến với người, giáo dục là động tác nhân bản để cảm thông chia sẻ 
những điều hay lẽ phải khi thấu hiểu về nhau... 

Trong tương quan tác nhân giáo dục luôn luôn có hai thành 
phần, đó là người được giáo dục và nhà giáo dục. Nhà giáo dục trong 
chuyên ngành giáo dục ở thế gian là những nhà sư phạm, cụ thể là 
Thầy cô giáo; trong giáo dục Phật giáo nhất là đối với người xuất 
gia, nhà giáo chính là những vị Thầy bổn sư, thầy y chỉ sư, thầy giáo 
thọ; đối với cư sĩ tại gia nhà giáo chính là những nhà hoằng pháp, là 
vị trụ trì, những vị Tăng sĩ Phật giáo. Như vậy, khi nói đến giáo dục 
chúng ta liền nghĩ ngay đến, đó là “công việc của con tim”, chúng 
ta thường ví nhà giáo như những “kỹ sư tâm hồn, bởi vì không gì 
khác hơn đây là hành vi xuất phát từ nền tảng đạo đức, trí tuệ và cả 
suối nguồn yêu thương. Với tính chất cao đẹp ấy nên nhà giáo dục 
chúng ta phải thật sự khiêm tốn, chan hòa và bao dung độ lượng 
nhưng không thiếu phần nghiêm khắc và đừng bao giờ cho mình là 
phụ mẫu thiên hạ. 

Một khi nói giáo dục là một hành trình nhân bản và cao thượng, 
tức là chúng ta đang nói về hành trạng của người được giáo dục và 
nhà giáo dục trên nền tảng nhân bản, văn hóa, luân lý đạo đức. Ở 
đây, chúng ta đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến người được giáo 
dục. Trên hành trình này, người được giáo dục phải luôn ý thức rằng 


4... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


mình đang bước đi trên con đường thể hiện chính mình, do vậy 
cùng với yếu tố tích cực và năng động thì đòi hỏi tính nhân bản rất 
cao ở người có nhu cầu được giáo dục. Trong mối quan hệ này, di 
nhiên vai trò của nhà giáo dục rất quan trọng, bởi nó vừa mang tính 
cảm thông, uốn nắn, chỉ bảo vừa mang tính định hướng, dìu dắt. Dù 
nói gì đi chăng nữa thì người được sự giáo dục cần phải tự giác và nỗ 
lực không ngừng trong việc rèn luyện tu dưỡng nhân cách đạo đức, 
phấn đấu trong lao động học tập thì mới có thể tự khẳng định mình 
trên hành trình hoàn thiện nhân cách của một con người, việc giáo 
dục sẽ tác động tích cực đến nội thức từng con người, giúp con người 
cải hóa, thăng tiến, tiến đến giác ngộ giải thoát, điều này sẽ mang lợi ích 
lớn lao cho người được giáo dục và cho cộng đồng xã hội. 

Giáo dục là công tác nhắm thẳng vào con người để xây dựng con 
người hoàn hảo, nên muốn giáo dục đạt được hiệu quả như mong 
muốn thì bắt buộc nhà giáo dục phải thấu hiểu về đối tượng mà 
mình trực tiếp giáo dục. Chúng ta cần phải đặt mối quan hệ giữa 
nhà giáo dục và người được giáo dục, mối quan hệ song phương 
bình đẳng và phải luôn trân trọng lẫn nhau trong suốt quá trình giáo 
dục, tất nhiên sự trân trọng này phải được nhìn từ hai chiều nhân 
bản và tự do của mỗi cá nhân. Chính vì vậy mà trong mối quan hệ 
giữa nhà giáo dục và người được giáo dục, ngoài quan hệ thầy trò 
đã xuất hiện ở đó tình yêu thương bao la, tình bạn chân thật ấm áp, 
tình thầy trò thiêng liêng sâu sắc, có thể nói đây là hình ảnh vô cùng 
đẹp không chỉ riêng trong tiến trình giáo dục mà cả trong đời sống 
sinh hoạt của con người. Nhờ vào mối quan hệ bình đảng và luôn 
trân trọng nhau, cùng với mục đích ý nghĩa của giáo dục là chỉ bảo 
uốn nắn và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sống làm cho con 
người được trở nên hoàn hảo góp phần thăng hoa trong sự nghiệp 
giáo dục. 

Trong suốt 4Š năm giáo hóa độ sanh, đức Phật là vị thầy giáo 
hóa liên tục không ngừng nghỉ bằng trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, 
việc làm thánh thiện và phương pháp giảng dạy sâu sắc, hiệu ng- 
hiệm. Với ý nghĩa giáo dục cao đẹp ấy, trong bài kinh Lễ bái sáu 


BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 3%, 


phương, Giáo giới Thị Ca La Việt, đức Phật đưa ra từng nhóm vấn 
đề cụ thể để làm nên những quan hệ gắn bó, quan hệ có đạo đức và 
văn hóa trong từng gia đình và trong cộng đồng xã hội đó là: 

- Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái 

- Mối quan hệ giữa thầy — trò 

- Mối quan hệ giữa chồng — vợ 

- Mối quan hệ giữa bạn bè với nhau 

- Mối quan hệ giữa chủ — tớ 

-Mối quan hệ giữa tu sĩ — cư sĩ 

Trong những thập kỷ qua, hệ thống giáo dục con người, có thể 
nói đã củng cố, phát triển và hệ thống hóa hoàn thiện, tùy theo điều 
kiện xã hội, tập quán, phong tục, văn hóa, thể chế của mỗi dân tộc, 
mỗi quốc gia khác nhau. Nhất là, kể từ năm 1945, Liên Hiệp Quốc 
hình hành cơ quan UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa - thì vấn đề giáo dục được củng cố, phát triển, hệ thống hóa có 
sự lãnh đạo chung, lãnh đạo quốc tế, để nhằm mục đích củng cố, 
phát triển, hệ thống giáo dục ngày càng đạt hiệu năng và kết quả 
hữu hiệu, mang tính khoa học hơn. 

Đối với Phật giáo, từ khi Hội Liên hữu Phật tử Thế giới hình 
thành năm 1950, có một bộ phận phụ trách là Ủy ban Giáo dục, các 
tổ chức Phật giáo mang tính quốc tế, đều có Ủy ban Giáo dục trong 
hệ thống giáo dục mang tính quốc tế và địa phương, như chuyên 
môn về Phật học. 

Đối với Phật giáo Việt Nam, từ năm 1930, công tác hình thành 
hệ thống giáo dục cũng đã được thành lập, mang tính đặc thù của 
dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Như khái quát, có thể thấy: Hội Nam 
Kỳ Nghiên cứu Phật học, Hội An Nam Phật học, Hội Lưỡng xuyên 
Phật học, Hội Phật giáo Bắc kỳ, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo 
hội Tăng già toàn quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. Gần 90 năm hình thành và phát triển, có thể nói 


-_Ố...... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


chương trình giáo dục Phật giáo đã đi đến mức độ hoàn chỉnh và hệ 
thống hóa toàn diện từ hình thức đến nội dung, nhất là trong giai 
đoạn tiếp cận, hội nhập quốc tế, hệ thống giáo dục Phật giáo cấp 
Cao đẳng và Đại học luôn luôn tự hoàn thiện và tìm tòi, kết thân với 
các môi trường giáo dục khác ngoài Việt Nam, nhất là lãnh vực Giáo 
dục Phật học. Bởi lẽ, giáo dục là một hành trình sống để nâng cao 
nhân cách đạo đức và dung nạp nguồn tri thức tích cực trong đời 
sống con người, giáo dục là công việc của trái tim yêu thương cao 
thượng tác động từ “người” đến với “người” như chúng tôi đã trình 
bày ở phần trên. 


Kể từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981, giáo 
dục chính là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Giáo dục đào tạo nhân 
tài Phật giáo liên quan đến sự hưng thịnh của tương lai Phật giáo 
Việt Nam. Khoa học càng phát triển, chức năng xã hội của Phật 
giáo càng cần thiết phải trở nên linh hoạt và sinh động hơn. Trong 
gần 40 năm qua, giáo dục Phật giáo Việt Nam đã từng bước được 
định hình theo từng cấp học, từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại 
học và Sau Đại học tại quyết định số 3580-CP của Chính phủ. Với 
4 cơ sở Học viện trên cả nước đã đào tạo được với số lượng gần 
10.000 Tăng Ni sinh. Đặc biệt vào tháng 10 năm 1984, Ủy ban 
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức cấp giấy phép 
160/GP-UBND cho phép thành lập trường Cao cấp Phật học Việt 
Nam cơ sở 2 trên cơ sở Viện Phật học Vạn Hạnh đây là hậu thân 
của Viện Đại học Vạn Hạnh số 715 (nay là 750) Nguyễn Kiệm, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh do HT. Thích Minh 
Châu làm Hiệu trưởng. Đến năm 1997, Chính phủ ra quyết định số 
07/QĐ-CP cho phép chuyển trường Cao cấp Phật học Việt Nam 
thành Học viện Phật giáo Việt Nam do HT. Thích Minh Châu làm 
viện trưởng, trong thời gian Hòa thượng điều hành và lãnh đạo đã 
vận động xây dựng được cơ sở 1 Học viện khang trang xứng tấm là 
Đại học Phật giáo quốc tế. Đến năm 2007, nhiệm kỳ V của Giáo 
hội, Học viện do HT. Thích Trí Quảng làm Viện trưởng, trong thời 
gian lãnh đạo và điều hành Hòa thượng đã vận động xây dựng được 
cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 


BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ự^ 


Chí Minh trên phần đất 34,8 héc-ta do UBND thành phố cấp cho 
Giáo hội để xây dựng Học viện với nhiều hạng mục quy mô xứng 
tầm là trung tâm giáo dục Phật giáo Đông Nam Á. Qua hai đời viện 
trưởng, nội dung đào tạo từ hình thức niên chế chuyển sang hình 
thức tín chỉ, từ 10 ban thành 10 khoa trong hệ thống giáo dục của 
Học viện đáp ứng nhu cầu kiến thức Phật học cũng như thế học 
trong nước và quốc tế, nổi bật là Khoa Hoằng pháp, Khoa An sinh 
xã hội và Khoa Cổ ngữ. Xuyên suốt 35 năm, Học viện đã đào tạo 
trên 4.000 Tăng Ni trở thành người lãnh đạo các cấp Giáo hội, cũng 
như nhiều Tăng Ñi du học trở về Việt Nam và tham gia công tác 
giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Phật giáo, là những vị giáo thọ trao 
truyền kiến thức Phật học cho lớp thế hệ Tăng Ni kế thừa, truyền 
đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. 

Thiết nghĩ, ngoài giáo dục tri thức, giáo dục nhân cách, giáo dục 
đạo đức... trước hết và trên hết giáo dục Phật giáo cần phải thể 
hiện tinh thân nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Để đảm bảo tính 
dân tộc và tính bản địa của Phật giáo, nền Giáo dục Phật giáo cần 
chuyển tải tư tưởng “đem đạo vào đời”, bằng tỉnh thần nhập thế của 
Phật giáo Việt Nam. 

Kế đến là Giáo dục Phật giáo phải thể hiện những cốt tủy của 
Giáo lý Phật giáo, đào tạo một thế hệ tiếp nối trên căn bản Phật 
giáo. Nội dung nền giáo dục đó phải chuyên tải đến thế hệ sau 
những tinh hoa của Phật giáo nhất là trong giai đoạn hiện nay. Giai 
đoạn chuyển tiếp của một thiên niên kỷ. Phật giáo càng cần thể hiện 
bản chất năng động, thực tiễn của mình hơn lúc nào hết, những tính 
chất, những tỉnh hoa cốt tủy ấy đã hàng ngàn năm nay được đề cập, 
phân tích và biện giải hầu hết nằm trong tam tạng kinh điển Phật giáo. 

Nhìn lại bối cảnh lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy suốt chiều dài 
lịch sử trong việc giữ nước và dựng nước, tôn giáo đóng vai trò hết 
sức quan trọng, trong đó bao gồm cả nền giáo dục Phật giáo đã gắn 
liền với dân tộc. 

Ngày nay giáo dục Phật giáo đã và đang phát triển không những 
lan truyền các tự viện, đồng thời Phật giáo còn được phổ biến rộng 


ổ .... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


rãi trên thế giới như Hệ thống Phật học Viện Phật giáo, Đại học tại 
Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, 
vx... Ngoài ra còn có rất nhiều Phật Học viện, Thiền viện dành cho 
cư sĩ ngày càng được thành lập ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Canada, 
Úc. Người ta hy vọng trong tương lai gần sẽ có những hội nghị quốc 
tế về giáo dục Phật giáo và việc tổ chức ấy sẽ rộng rãi, được mang 
tính hiện đại hơn. 

Đức Phật là một nhà giáo dục tuyệt vời. Những lời giáo huấn, 
những tư tưởng trong sáng Ngài truyền trao vốn còn là mô hình quý 
báo chỉ đạo cho sự sống của loài người trên khắp hành tinh trong 
suốt thời gian dài hơn 2Š thế kỷ. 

Kính thưa Hội thảo! 


Trên đây là một vài ý kiến đóng góp cho công tác củng cố và 
phát triển ngành Giáo dục Phật giáo nhân kỷ niệm 3Š năm thành 
lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh với 
chủ đề: “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, Hội nhập 
và phát triển”. 


Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 


***% 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁ0 DỤC 
CỦA ĐỨC PHẬT 


HT. Thích Huệ Thông” 


Giáo dục Phật giáo là nền tảng giáo dục của từ bi và trí tuệ, từ 
bi chính là Phật chất lưu xuất từ suối nguồn đạo đức tâm linh hiện 
hữu nơi những con người có trí tuệ, trí tuệ là hoạt dụng của bản thể, 
nơi tâm hồn những con người tỉnh thức hướng đến chân trời giác 
ngộ giải thoát. Do vậy, Phật giáo luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp để 
khai mở tâm thức và chuyển hóa nghiệp lực thành nguyện lực, nhân 
đó khơi nguồn tuệ giác trong đời sống nhân gian. Chính vì vậy mà 
trí tuệ luôn là mục tiêu tối thượng của đạo Phật, là sự nghiệp duy 
nhất của những người con Phật trên con đường giác ngộ giải thoát. 
Tuy nhiên để từng bước đạt được mục tiêu tối thượng này cần phải 
có nền tảng giáo dục ưu việt, nhân sự giáo dục có đạo hạnh, tâm 
huyết và năng lực, phương cách giáo dục tối ưu, định hướng giáo 
dục phù hợp tình hình thực tiễn thì mới có thể làm tốt công tác 
giáo dục đào tạo, phát triển đời sống đạo đức tâm linh và tạo được 
sức lan tỏa Phật chất trong đời sống cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 
35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại 


*, Phó Tổng Tư ký, Chánh Vp2; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. 


- 10 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phật học 
Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển”. Điều 
này đã nói lên tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục Phật giáo 
nước nhà, cũng như mục tiêu giáo dục của Phật giáo trong thời đại 
ngày nay. 

Hội thảo lần này là dịp để chúng ta nhận chân một cách khách 
quan, trung thực về công tác giáo dục của Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 35 năm, qua đó đề ra định 
hướng giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, tạo nền móng vững 
chắc cho sự nghiệp đổi mới và phát triển công tác giáo dục Phật 
giáo thời hội nhập. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận thức sâu sắc 
bản chất và đặc điểm giáo dục của đức Phật, cũng như những giá 
trị giáo dục của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà, từ đó đề 
ra chương trình thích hợp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 
giáo dục, trên tinh thần này tôi xin đóng góp cùng Hội thảo bài 
tham luận: “Bản chất, đặc điểm và giá trị giáo dục của đức Phật”. 


1. BẢN CHẤT GIÁ0 DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 


Đức Phật ra đời khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tuy 
nhiên do chúng sanh căn tánh bất đồng, trình độ căn cơ dị biệt, 
nên ngài mở bày phương tiện thích ứng với từng căn cơ nhằm giúp 
chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh. Có thể nói đây là mục đích 
ra đời của đức Phật và những lời dạy của đức Phật chính là nền tảng 
giáo dục của đạo Phật. Nền tảng giáo dục trong hệ thống giáo lý 
Phật Đà bao gồm Kinh, Luật, Luận. 


Tam tạng kinh điển là phương tiện nhằm giúp con người thấu 
hiểu chân lý giác ngộ giải thoát, trên căn bản, người học Phật thông 
qua bốn lẽ thật (Tứ Diệu Để) sẽ nhận ra nguyên nhân gây nên sanh 
tử luân hồi và phương pháp tận diệt khổ đau luân hồi sanh tử, đồng 
thời nương theo tám con đường chơn chánh (Bát Chánh Đạo) nỗ 
lực tinh tấn tu hành trên căn bản Giới-Định-Huệ sẽ có cơ hội được 
giải thoát. 

Người học Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp (Duy tuệ thị nghiệp) ; 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨCPHẬT „ II. 


nhận thức đời sống vô thường, kiếp sống ngắn ngủi, trôi lăn trong 
vòng luân hồi sanh tử, nên phát tâm nghiêm trì giới luật và công phu 
thiền định để hướng đến chân trời giác ngộ giải thoát, cho nên, dù 
là giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy hay giáo lý của Phật giáo Đại 
thừa, cũng đều dẫn dắt người học Phật thể nhập chân lý tuệ giác mà 
đức Phật đã trải nghiệm, con đường thể nhập chân lý đó chính là 
Giới-Định-Huệ. 


Phật nghĩa là người tỉnh thức trước dục vọng, giác ngộ lý vô 
thường, tận diệt tham sân si, chứng thật tướng vạn pháp, vượt qua 
luân hồi sanh tử. Giáo lý của đức Phật, dù là Phật giáo Nguyên thủy 
hay Phật giáo phát triển cũng đều dạy chúng ta thực hành Giới- 
Định-Huệ để trở về bản tâm thanh tịnh, giải thoát viên mãn, hoàn 
toàn tự do tự tại. 

Chiêm nghiệm lời dạy của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật 
Đà cho thấy đức Phật đã dạy những điều ngài thực nghiệm, thực 
chứng để giúp chúng sanh chuyển hóa nghiệp lực và rốt ráo giải 
thoát như ngài, chính vì vậy mà đạo Phật luôn chú trọng thực hành 
phương cách sống đạo có trí tuệ, có tỉnh thức và có chánh niệm; 
đặc biệt tất cả phương cách sống đạo, dù là ở hệ thống truyền thừa 
nào, nếu muốn thành tựu đạo nghiệp thì cũng đều phải thực hành 
Giới-Định-Huệ. 


Giới-Định-Huệ đối với người học Phật là cực kỳ quan trọng, 
minh chứng điều này, trước khi nhập Niết bàn, từ đầu đến cuối bản 
Kinh Di Giáo, đức Phật đều tập trung vào tầm quan trọng của Giới- 
Định-Huệ, những lời dạy ân cần của ngài về “Giới” được ghi lại như 
sau: “Các thầy Tỷ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân 
trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn 
mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các 
thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy” và 
“Giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai 
mệnh danh Ba la đề mộc xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và 
trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ... Thế nên, các thầy Tỷ kheo, 
hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì 


12 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức 
không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm 
nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức”. Về tầm quan trọng của “Định”, 
đức Phật dạy rất rõ: “Các thây Tỷ kheo, năm thứ giác quan do tâm 
chủ động, vì vậy mà các thây lại phải thận trọng chế ngự tâm mình. 
Tâm còn đáng sợ hơn cả rắn độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy 
lan tràn cũng chưa đủ để ví dụ cho tâm... Các thầy phải cấp tốc tỏa 
chiết, đừng cho phóng túng. Phóng túng tâm ra thì làm tan nát việc 
thiện của người. Chế ngự tâm lại một chỗ thì không việc gì không 
thành. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy nỗ lực tinh tiến mà chiết phục 
tâm mình... Các thầy Tỷ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong 
thiền định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái 
chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, 
nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định được thì tâm hết tán loạn. 
Tiếc nước thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo, hành giả cũng vậy, hãy 
vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chảy mất. 
Đó là hạnh thiền định”. Về “Huệ? đức Phật dạy: “Các thầy Tỷ kheo, 
có trí tuệ thì hết đam mê, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, không 
để lầm lỗi có thể có được, như thế là trong chánh pháp của Như 
Lai, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không như thế thì đã 
không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. 
Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bịnh 
tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi 
kẻ bịnh tật, là búa sắc chặt cây phiền não. Vì thế mà các thầy hãy dùng 
cái tuệ văn tư tu chứng để tự tăng tiến ích lợi. Có trí tuệ soi chiếu, thì 
dẫu mắt thịt, cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất. Đó là hạnh trí tuệ”. 

Qua lời dạy của đức Phật và những khái niệm đã trình bày, chúng 
ta có thể đưa ra một nhận xét chuẩn về bản chất giáo dục của đức 
Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà đó chính là Giới-Định-Huệ, 
nhờ có Giới-Định-Huệ người học Phật mới có thể chiến thắng dục 
vọng, loại trừ tham-sân-si, vô minh, phiền não, thành tựu đạo quả 
giải thoát. 


1. Kinh Di Giáo. 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „ l3... 


2. ĐẶC ĐIỂM GIÁ0 DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 


Mục đích ra đời của đức Phật là khơi nguồn tuệ giác trong đời 
sống nhân gian, nguồn sống tuệ giác đó chính là nền tảng đạo đức, 
phẩm hạnh từ bi và trí tuệ, luật nhân quả, lý duyên sinh, tinh thần vị 
tha vô ngã, cùng muôn vàn đức tính ưu việt. Trên 25 thế kỷ nguồn 
sống tuệ giác đó đã thấm sâu vào tâm hồn mỗi người con Phật, gieo 
vào tạng thức mỗi người hạt giống từ bi và trí tuệ, hướng thượng và 
vượt thoát, để từ đó con người mới có thể đạt đến cảnh giới giác 
ngộ giải thoát và lợi ích tha nhân, nhờ đó kiến tạo nên một thế giới 
hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Mỗi lời đức Phật dạy đều chứa 
đựng toàn bộ những đặc tính ưu việt trong đời sống nhân loại, chính 
vì vậy mà sự giáo dục của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà 
đã cho chúng ta thấy vô số đặc điểm cao quý mang lại lợi ích thiết 
thực cho nhân loại, trong giới hạn tham luận này chúng tôi chỉ nên 
lên một số đặc điểm nổi bật như sau: 

2.1. Phù hợp với các nền văn hóa trong đời sống nhân loại 

Đối với loài người trên thế giới ngày nay thì đạo Phật là đạo của 
từ bi và trí tuệ, nổi bật lên với bốn đức hạnh từ bi hỷ xả mà người 
dân ở bất kỳ vùng miền lãnh thổ nào cũng đều ghi nhận và trân 
trọng; nền móng giáo dục của Phật giáo gắn liền hai yếu tính từ bi 
trí tuệ, không ngừng thăng hoa phát triển trên tỉnh thần tự giác, giác 
tha, giác hạnh viên mãn, đây là đặc điểm nổi bật của nền giáo dục 
Phật Đà. 


Những lời đức Phật dạy, dù trong giáo lý Phật giáo Nguyên thủy 
hay Phật giáo Đại thừa, cũng đều hướng đến một đời sống đạo đức, 
an lạc hạnh phúc cho nhân loại, hòa bình thịnh vượng cho thế giới, 
giác ngộ giải thoát cho từng cá thể, đặc biệt. Những lời dạy của đức 
Phật luôn phù hợp và thích nghi với các nền văn hóa trên thế giới, 
một người con Phật ở bất kỳ đất nước nào, dân tộc nào, nền văn hóa 
nào, thì cũng đều có thể ứng dụng những lời Phật dạy vào đời sống 
tu tập hằng ngày và cũng đều đạt được những kết quả nhất định, 
đều mang lại lợi ích cho bản thân và ảnh hưởng tích cực đến đời 
sống xã hội. Tính thích nghi hòa hợp dung thông của Phật giáo với 


: 14 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tất cả nền văn hóa trên thế giới xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân 
loại trên 25 thế kỷ qua đã cho thấy đặc điểm giáo dục Phật giáo là 
nền giáo dục đa văn hóa và không có giới hạn không gian, thời gian. 

Từ sự dung thông và thích nghi với tất cả nền văn hóa, trên 
phương diện đạo đức xã hội, nền giáo dục Phật giáo luôn quan tâm 
đến đời sống nhân loại, giúp con người hoàn thiện nhân cách sống, 
với các chuẩn mực về đạo đức và trí tuệ. Nền giáo dục Phật giáo sẽ 
giúp cho thế giới giảm bớt chiến tranh đau khổ, tiến đến một thế 
giới hòa bình hạnh phúc; giúp con người cải thiện hệ sinh thái môi 
trường nhờ nuôi dưỡng lòng từ bi và nhận thức lý duyên sinh sâu 
sắc, nhờ đó hóa giải cộng nghiệp của nhân loại, kiến tạo một thế 
giới hòa bình an lạc. 

2.2 Phù hợp và lợi ích với mọi thành phần xã hội 

Trong Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy ghi nhận việc đức Phật 
tiếp nhận và hóa độ người thợ hớt tóc tên Ưu Bà Ly thuộc giai cấp 
Thủ Đà La, dù Ưu Bà Ly xuất thân từ giai cấp hạ đẳng trong xã hội 
Ấn Độ thời bấy giờ, nhưng về sau ngài Ưu Bà Ly cũng chứng đạo 
quả A La Hán, là bậc tôn giả trì giới đệ nhất và là một trong mười 
đại để tử nổi tiếng của đức Phật. 

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đức Phật đã thọ ký cho Đề-bà- 
đạt-đa từng nhiều lần hãm hại ngài cũng sẽ thành Phật, hoặc như 
việc đức Phật ấn chứng cho Long nữ, điều này nói lên rằng, nền 
giáo dục Phật giáo luôn phù hợp và lợi ích với mọi thành phần xã 
hội, dù cho người đó thuộc giai cấp nào, giới tính nào, vị trí nào 
trong đời sống xã hội thì cũng đều có thể thành tựu đạo quả nếu nỗ 
lực tinh tấn thực hành theo lời dạy của đức Phật. 


Đức Phật ra đời trên thế gian này cách đây hơn 26 thế kỷ, nhưng 
nguồn minh triết, tư tưởng giác ngộ giải thoát và tinh thần vô ngã vị 
tha mà đức Phật dạy vẫn ngày một thăng hoa, vẫn luôn mang lại lợi 
ích thiết thực cho đời sống đạo đức, văn hóa, tinh thần và tâm linh 
của nhân loại. Để thành tựu điều này, chính là nhờ vào tính giáo dục 
của Phật giáo thông qua hệ thống giáo lý Phật Đà, bằng con đường 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „ l§.. 


Giới-Định-Huệ và tỉnh thần tự giác nỗ lực tu tập, ý chí vươn lên của 
người con Phật trên toàn thế giới. 

Giáo lý Phật Đà thì mênh mông vô tận, nhưng mỗi lời đức Phật 
dạy tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên mỗi người, đều 
mang lại lợi ích lớn lao cho nhân loại và cho cả muôn đời sau. Trong 
hệ thống giáo lý Phật Đà, mỗi lời Phật dạy đều có giá trị giáo dục về 
nhân cách đạo đức, về tinh thần tự tri tự giác, về đức hạnh vị tha vô 
ngã, về đời sống giác ngộ giải thoát, chúng tôi xin nêu lên đây một 
bài học tiêu biểu hàm chứa tỉnh thần sâu sắc nhưng cũng rất gần gũi 
thiết thực với đời sống con người, đó là lời đức Phật dạy trong Giới 
Kinh như sau: “Tránh các điều ác - Siêng làm việc lành - Giữ ý trong 
sạch- Là lời Phật dạy” (Chư ác mạc tác/ Chúng thiện phụng hành/ 
Tự tịnh kỳ ý/ Thị chư Phật giáo) những lời dạy vắn tắt này sẽ mãi 
là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam giúp con người vững tin 
tiến bước đến ngôi nhà giải thoát. 

2.3 Tính phổ biến của định luật nhân quả và lý duyên sinh 


Nói đến đạo Phật là nói đến đạo lý nhân quả, điều này trong 
kinh điển Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa minh chứng 
rất rõ qua từng lời dạy của đức Phật. Đức Phật dạy, gieo nhân thực 
hành ngũ giới thì sẽ gặt quả phước báu tốt đẹp ở cõi người, nhân 
thực hành nhân thập thiện sẽ được quả phước báu cõi chư thiên, 
gieo nhân thiện sẽ được quả báo tốt đẹp an lạc, gieo nhân bất thiện 
sẽ chịu quả báo bất an đau khổ, từ đó giúp cho con người thanh tịnh 
an ổn trong mỗi lời nói, suy nghĩ và việc làm của mình, đây là cơ sở 
giúp con người tránh xa việc bất thiện và thực hiện những điều ích 
lợi cho bản thân và đời sống xã hội. Đạo lý nhân quả dù là định luật 
tự nhiên trong đời sống nhưng được nền giáo dục Phật giáo chú 
trọng nên vô hình trung trở thành một đạo lý căn bản của Phật giáo 
rất phổ biến trong sinh hoạt đời sống hằng ngày, cũng như được ứng 
dụng triệt để trên con đường tu hành của người con Phật. 

Duyên khởi là nguyên lý nhân quả phổ quát, mọi sự việc hay 
hiện tượng phát sinh và kết thúc đều có nhân duyên của nó, đều do 
nhân duyên mà sinh, đều do nhân duyên mà diệt, nó chuyển biến 


- lố .... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


vô thường, không có tự tánh độc lập. Lý duyên sinh khẳng định “cái 
này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt”. Thật vậy, cái kia sinh 
bao hàm cái nọ, nhân quả nối kết trùng trùng, theo đó, mỗi lúc, mỗi 
thời, các vấn đề không ngừng phát sinh, ngày càng nhiều, ngày càng 
chồng chéo lên nhau trong đời sống mỗi con người và cả thế giới 
này cũng vậy, điều này khiến cho cuộc sống luôn đặt ra những vấn 
đề mới buộc chúng ta quan tâm giải quyết và điều này là một thực 
tế rất phổ biến trong mọi sinh hoạt đời thường mà nhân loại phải 
công nhận. 

Đức Phật dạy “Này Ànanda, chính vì không giác ngộ, không 
thâm hiểu pháp duyên sinh nên chúng sanh hiện tại bị rối loạn như 
một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy 
babaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, sanh tử”. Từ lời dạy của đức 
Phật, trong suốt 25 thế kỷ qua, Phật giáo luôn ý thức tính phức tạp 
của các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống được xem là trùng trùng 
duyên khởi, điều này đã giúp cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới 
mở ra một hướng tiếp cận để giải quyết các vấn đề thời đại, đó là 
kêu gọi mọi người nắm bắt quy luật duyên sinh của mọi hiện tượng 
để hành động hay quyết định mọi vấn đề liên quan đến đời sống, và 
hành động tích cực nhất để giải quyết tận gốc các vấn đề thời đại, 
chính là thực hiện lời Phật dạy trong Giới Kinh: “Tránh các điều ác 
- Siêng làm việc lành - Giữ ý trong sạch”. 

Ngày nay, nhờ thấu hiểu lý duyên sinh và định luật nhân quả, 
nhân loại đã không bàng quan hay lẩn tránh trách nhiệm trước mọi 
vấn đề phát sinh trong đời sống, cùng chung tay xây dựng một thế 
giới hòa bình an lạc, trong thời gian qua, những hội thảo khoa học 
nhân các sự kiện Phật giáo quốc tế, đặc biệt là chủ đề của Hội thảo 
khoa học quốc tế nhân sự kiện Đại lễ Vesak 2019 vừa tổ chức tại 
Việt Nam trong năm nay đã nói lên sự quan tâm và thái độ trách 


2. Kinh tiểu bộ 1. 

3. Trường Bộ kinh 1, kinh Đại Duyên. 

4. Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xã hội 
bền vững. 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „ l7. 


nhiệm của Phật giáo và cộng đồng thế giới đối với các vấn đề cấp 
thiết mang tính toàn cầu, qua đó có thể nói rằng, tính phổ biến của 
lý duyên sinh và định luật nhân quả đích thực là một trong những đặc 
điểm giáo dục nổi bật của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà. 

2.4 Tính thực tế 


Giáo lý đạo Phật không phải lý thuyết mơ hồ, mà mang tính thực 
tiễn, có tác dụng cụ thể và thiết thực trong đời sống tỉnh thần và 
tâm linh của mỗi người con Phật. Đức Phật thường từ chối trả lời 
những câu hỏi về những vấn đề siêu hình. Ngài chỉ dạy những gì 
cần thiết cho cuộc đời và cho con đường thoát khổ của con người. 
Đức Phật dạy: “Đừng nghĩ về quá khứ, vì quá khứ không còn, đừng 
vọng tưởng tương lai, vì tương lai chưa đến, hãy quán chiếu sự sống 
trong phút giây hiện tại”°. Trong hệ thống giáo lý Phật Đà, những lời 
đức Phật dạy dù trong thời thuyết pháp nào và với bất kỳ đối tượng 
nào, thì đức Phật cũng đều vì sự lợi ích của chúng sanh, đều giúp họ 
nhận ra những vấn đề thực tế nơi bản thân cần phải giải quyết, đó 
là sự hoành hành chi phối của tham sân si, đó là sự bất an đau khổ 
luân hồi trong sanh tử, đồng thời đức Phật cũng chỉ ra những vấn 
đề nhức nhối thực tế trong đời sống, như sự hủy diệt của khủng bố 
và chiến tranh, những vấn nạn về môi trường và sự bất bình đẳng 
trong đời sống... tất cả đều là những vấn đề mang tính thời sự rất 
thực tế này cần phải giải quyết nó bằng sự tu tập trên căn bản Giới- 
Định-Huệ thông qua ứng dụng những lời đức Phật phù hợp với 
từng người và từng vấn đề cần phải giải quyết. Điều này đã cho thấy 
tính thực tế chính là một trong những đặc tính nổi bật của đạo Phật. 
2.5 Tính bình đẳng 


Theo quan niệm của đạo Phật thì tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, đều có khả năng giác ngộ giải thoát, đều có khả năng đạt được 
nguồn sống chân hạnh phúc, đức Phật từng tuyên bố “Ta là Phật đã 
thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Có thể nói tinh thần bình đẳng 
trên phương diện thể tánh và chân lý là đặc điểm nổi bật nhất của 


5. Trung Bộ kinh 1, bài kinh Nhất dạ Hiền Giả. 


18 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nền giáo dục Phật giáo so với tất cả các tôn giáo có mặt trên hành 
tinh từ cổ chí kim. 

Thứ nhất là bình đẳng giữa thiện và ác, kẻ ác người thiện ai cũng 
có tri kiến Phật như nhau, dù ác hay thiện khi đã có duyên với đạo 
Phật và nhận ra tri kiến Phật nơi tự thân ắt sẽ thành Phật, chẳng hạn 
như người mổ heo tên Quảng Ngạch sau khi giác ngộ liền nói “Hôm 
qua tâm Dạ xoa, ngày nay mặt Bồ tát, Dạ xoa và Bồ tát, chỉ cách một 
đường tơ” Hoặc như việc đức Phật thọ ký cho Đề-Bà-Đạt-Đa thành 
Phật là để nói kẻ ác phạm tội ngũ nghịch như Đề-Bà-Đạt-Đa vẫn có 
tri kiến Phật, nếu thức tỉnh tu hành thì cũng thành Phật. 

Thứ hai là bình đẳng giữa nam và nữ, giữa người và thú, người 
nam hay người nữ, kể cả súc sanh như loài rồng (Long nữ) cũng 
đều có tri kiến Phật, cũng chính vì vậy mà Bồ tát Thường Bất Kh- 
¡nh khi gặp ai cũng nói “Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ 
thành Phật, điều này nói lên tính bình đẳng một cách tuyệt đối 
trong Phật giáo mà không một tôn giáo nào có được. 

2.6 Tính tự lực 


Trong Kinh Trường A Hàm, đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, 
hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình, hãy tự mình làm 
chỗ nương tựa của chính mình, nương tựa với chánh pháp, đừng 
nương tựa với một pháp nào khác”. Trong bài kinh khác đức Phật 
dạy: “Chính ta là kẻ thừa kế của hành động của ta, là người mang 
theo hành động của mình” và “Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi 
người phải tự đi đến, không ai có thể thay thế cho ai được”. Theo 
quan niệm của đạo Phật thì, đức Phật không phải là đấng thần linh 
ban phước hay giáng họa cho con người, mà chính con người làm 
thay đổi hoàn cảnh, mang lại hạnh phúc an lạc cho bản thân mình, 
qua đó cho thấy tinh thần tự lực là một đặc tính giáo dục nổi bật của 
đức Phật. 


6. Kinh Tạp A Hàm. 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „ 19__ 


2.7 Tính tự do 

Khác hẳn với các tôn giáo lớn có mặt trên thế giới đều dạy tín đồ 
của mình phải toàn tâm toàn ý hướng đến đấng giáo chủ, thì giáo 
lý nhà Phật lại nhắc nhở con người không nên tin theo đạo Phật 
một cách mù quáng. Đức Phật từng dạy hàng đệ tử chớ vội tin vào 
những điều ngài thuyết giảng nếu như những điều đó không thực sự 
mang lại nguồn sống hạnh phúc an lạc. Trên thực tế, khi đến với bất 
cứ đạo giáo nào, thì khởi đầu phải xuất phát từ niềm tin, tuy nhiên, 
với đạo Phật thì khác hắn, đến với đạo Phật là để nhìn nhận vấn đề 
một cách sáng suốt chứ không phải để vội vàng tin theo một cách 
mù quáng. Về điều này, đức Phật cũng từng dạy rằng “Tin ta mà 
không hiểu ta cũng không khác gì báng bổ ta, do vậy mà đạo Phật 
chú trọng nhất ở chánh kiến. Trong một lần dạy dân Kàlama về cách 
gạt bỏ những niềm tin mù quáng, đức Phật dạy: “Này các Kàlama, 
đừng để bị dẫn dắt bởi những báo cáo, hay bởi truyền thống, hay 
bởi tin đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi 
lý luận suông, hay bởi suy lý, hay bởi sự xét đoán bề ngoài, hay bởi 
vì thích thú trong những lý luận, hay bởi những điều dường như 
có thể xảy ra, hay bởi ý nghĩ đây là bậc đạo sư của chúng ta. Nhưng 
này các Kàlama, khi nào các ông biết chắc rằng những điều ấy là 
thiện, là tốt, hãy chấp nhận và theo chúng””. Khuyến khích sự tự do 
phân tích, khảo sát, và kiên quyết bác bỏ các tín điều và đức tin mù 
quáng, đây chính là một trong những đặc điểm giáo dục nổi bật của 
đức Phật. 
2.8 Tính hòa bình 


Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, nổi bật lên với bốn đức hạnh 
Từ Bi Hỷ Xả, nền móng giáo dục của Phật giáo gắn liền với hai yếu 
tính Từ Bi - Trí Tuệ và phát triển trên tinh thần tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn, đây là nền tảng của sự an lạc tâm hồn nơi mỗi con 
người và là cơ sở vững chắc để kiến tạo một thế giới hòa bình. 


Từ Bi Hỷ Xả là phương cách sống cao thượng, giúp Phật tử thoát 


7. Tăng Chi Bộ Kinh 1. 


20 ° GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


khỏi vòng đấu tranh thị phi nhân ngã, dục vọng lợi danh, đưa con 
người đến thế giới hòa bình và hạnh phúc, người con Phật luôn lấy 
từ, bi, hỷ, xả để trau dồi phẩm hạnh và làm nền tảng phát triển con 
đường tu tập. 


Trên thế giới ngày nay, bất cứ dân tộc nào, đất nước nào có chủ 
trương thực hiện bốn đức hạnh Từ Bi Hỷ Xả của Phật giáo trong đời 
sống xã hội, thì nơi đó sẽ không có chiến tranh. Thật vậy, trải qua 
trên 25 thế kỷ, lịch sử Phật giáo chưa từng có một trường hợp, một 
quan điểm nào mà đạo Phật bào chữa cho chiến tranh, hoặc một ý 
niệm, một sự kiện bạo tàn nào được tìm thấy trong đạo Phật, hoặc 
một cuộc chiến tranh nào xảy ra dù là bênh vực cho quyền lợi của 
đạo Phật. Thật vậy, có ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống thì không 
có oán kết, hận thù, thế giới sẽ được hòa bình ổn định và phát triển. 
Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Hận thù không trừ diệt hận 
thù, chỉ có tình thương mới trừ diệt hận thù”, điều này cho thấy đạo 
Phật là đạo hòa bình và hòa bình là một trong những đặc điểm cao 
quý về giáo dục của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà. 


2.9 Trách nhiệm với tha nhân 


Mục đích ra đời của đạo Phật là để khơi nguồn tuệ giác trong đời 
sống nhân gian, đem lại ánh sáng giác ngộ và tỉnh thần giải thoát cho 
mọi người, do đó có thể nói rằng, trách nhiệm với tha nhân là đặc điểm 
giáo dục nổi bật của đức Phật trong hệ thống giáo lý Phật Đà. 

Thời tại thế, đức Phật đã kêu gọi các đệ tử: “Các Tỳ kheo! Như 
Lai đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian và xuất thế gian, 
các ông cũng vậy... Này các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, 
vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mãn đối với thế gian, vì lợi lạc, 
vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai 
người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy truyền bá 
chánh pháp. Này các Tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, 
phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên 
bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh... Chính Như Lai cũng đi, 
Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) ở Sanànigàma 
để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT „2l. 


hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người 
khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ . 


Tính trách nhiệm với tha nhân có thể dễ dàng nhận thấy qua 
tinh thần nhập thế cao cả của những người con Phật từ việc thực 
hành lời dạy của đức Phật về “Tứ Nhiếp Pháp” (Bố thí, Ái ngữ, 
Lợi hành, Đồng sự) và tinh thần nhập thế vì lợi ích tha nhân được 
đức Phật động viên khuyến khích được thể hiện bàng bạc trong hệ 
thống giáo lý Phật Đà. Chính vì vậy mà ngay từ thời du nhập vào đất 
nước ta, thông qua nguồn tuệ giác, tâm từ bị, vị tha, vô ngã và nhất 
là hạnh nguyện độ sanh của các bậc chân tu hoằng pháp, Phật giáo 
đã sớm hòa hợp dung thông với văn hóa dân tộc trên tinh thần tùy 
duyên lợi hành đồng sự. Nhờ tinh thần hòa hợp dung thông này mà 
Phật giáo đã rất thành công trong việc nhập thế độ sanh, gieo mầm 
đạo đức, ban rải tâm từ, soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm nhuần sâu 
rộng trong đời sống. 

2.10 Trách nhiệm với Tổ quốc 


Tại nước ta, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo 
đã đồng hành cùng dân tộc và đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống 
văn hóa xã hội, xây dựng nhân cách đạo đức và đời sống tâm linh, 
do vậy, ngoài những đặc điểm giáo dục của đức Phật trong hệ thống 
giáo lý Phật Đà, thì Phật giáo Việt Nam còn có truyền thống đồng 
hành cùng dân tộc, nên nội dung giáo dục về “Tứ trọng ân” cũng 
được thể hiện sâu rộng trong cộng đồng Phật giáo, đây cũng là một 
đặc điểm giáo dục rất đặc trưng của Phật giáo tại Việt Nam. 

Giáo dục về “Tứ trọng ân” thể hiện qua sự đồng hành của Phật 
giáo cùng dân tộc, người theo đạo Phật ở nước ta thường quan niệm 
đất nước còn thì mái chùa còn, trong thời bình, khi đất nước tự do 
độc lập, Phật giáo là một đoàn thể tự giác tự nguyện đóng góp hiệu 
quả trên nhiều lĩnh vực đời sống nhân sinh, khi đất nước bị đô hộ 
hay ngoại bang xâm lấn, Phật giáo không ngần ngại dâng hiến kế 
sách đối phó, thậm chí là hy sinh cả máu xương để giành lại độc lập, 


8. Mahavagsa - Đại Phẩm 19, 20. 


22 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tự do cho dân tộc, điều này khẳng định sự đồng hành cao cả của 
Phật giáo trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử 
nước nhà, chúng ta đã thấy rất rõ Phật giáo phụng sự dân tộc một 
cách tự nguyện, vô tư, trong sáng, ngoài trách nhiệm với đồng bào 
và đất nước như lời đức Phật đã dạy về “Tứ trọng ân” thì hoàn toàn 
không hề có bất kỳ một chủ đích nào khác. Bởi theo quan niệm của 
Phật giáo, phụng sự dân tộc cũng chính là một Phật sự vô cùng quan 
trọng để thể hiện tấm lòng đền đáp thâm ân của “Quốc chủ”. 


Trong 10 bản chất về đặc điểm giáo dục của đức Phật trong hệ 
thống giáo lý Phật Đà chúng tôi đã nêu trên đây, ngoài những đặc 
điểm thể hiện trí tuệ tuyệt vời của đấng Đại giác như tính thực tế, 
tính hòa bình, tính tự do, tính bình đẳng, tính tự lực, thì các đặc 
điểm khác xuất phát từ sự giáo dục của đức Phật cho hai nội dung, 
đó là mấu chốt của việc tu hành (tính phổ biến của định luật nhân 
quả và lý duyên sinh) và tinh thần nhập thế độ sanh của Phật giáo 
(trách nhiệm với tha nhân và trách nhiệm với Tổ quốc). 


3. GIÁ TRỊ GIÁ0 DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 

Trong hệ thống giáo lý Phật Đà, bao gồm giáo lý Phật giáo 
Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa đều mang giá trị giác ngộ giải 
thoát cho từng cá nhân và giá trị đạo đức, nhân bản và nhân văn để 
kiến tạo một thế giới hòa bình hạnh phúc. 

Đối với từng cá nhân, giá trị giáo dục của đức Phật về đời sống 
giác ngộ giải thoát trong hệ thống giáo lý Phật Đà được minh chứng 
bằng ba mục đích rất cụ thể mà người học Phật hướng đến, đó là tự 
điều phục bản thân, đạt được sự thanh tịnh an lạc, và đạt được giác 
ngộ giải thoát. 

- Tự điều phục bản thân: Người học Phật phát tâm tu hành theo 
giáo pháp của đức Phật đều tự nguyện tự giác điều phục bản thân, 
nhờ đó có thể chế ngự những thói quen không tốt, ngăn chặn tâm 
tham dục, si mê, sân hận. Tự điều phục bản thân chính là tâm chí 
hướng thượng, kết duyên thiện pháp, xa rời ác nghiệp, thoát khỏi 
sự ràng buộc giam hãm của vô minh, phiền não, si mê, tham dục, 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „23... 


hướng đến cảnh giới tự do tự tại vốn hằng hữu nơi bản tâm thanh 
tịnh thuần khiết ở mỗi con người. Đây là giá trị giáo dục căn 
bản của đức Phật về con đường chuyển hóa nghiệp lực, từ căn 
bản này sẽ hướng đến những nấc thang cao hơn trên con đường tu 
hành giải thoát. 

- Đạt được sự thanh tịnh, an lạc: Khi người học Phật tỉnh thức 
chánh niệm để làm chủ bản thân, dần dần sẽ làm chủ các trạng thái 
buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, sẽ chế ngự được dục 
vọng phiền não, từ đó không còn âu lo phiền não và được sự thanh 
tịnh, an lạc, như trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Không có hạnh 
phúc nào lớn bằng sự yên tĩnh của tâm hồn, sự thanh tịnh, an lạc 
của tâm hồn nói lên giá trị giáo dục của đức Phật trong giáo pháp 
của ngài. 

- Đạt được giác ngộ giải thoát: Khi người học Phật điều phục 
được bản thân, thọ dụng sự thanh tịnh an lạc, tiếp đến chọn pháp 
môn hành trì, nỗ lực công phu, tinh tấn tu tập, ắt sẽ đạt được sự giác 
ngộ giải thoát, đây là giá trị giáo dục tối thượng của đức Phật về con 
đường giác ngộ giải thoát trong giáo pháp của ngài. 

Về mặt tổng thể thì giá trị giáo dục của đức Phật trong hệ thống 
giáo lý Phật Đà hình thành từ nền tảng của định luật nhân quả 
và lý duyên sinh mà đấng Đại Giác đã diệu dụng mở bày phương 
tiện thông qua tám vạn bốn ngàn pháp môn tu học, nhân quả và lý 
duyên sinh là hai yếu tính mấu chốt tạo nên các giá trị giáo dục của 
đức Phật trong việc định hướng con đường tu hành cho người học 
Phật từ hàng sơ cơ đến bậc thức giả thượng căn thượng trí, điều này 
thể hiện rất rõ trong giáo pháp của ngài thông qua nhân và quả của 
năm tiến trình sau đây: 

* Giá trị giáo dục của đức Phật trong giáo pháp về con đường tu 
Nhân thừa: 


Giá trị này được hình thành bằng việc người học Phật giữ gìn 
năm điều ngăn cấm. 


* Giá trị giáo dục của đức Phật về con đường tu của Thiên thừa 


24 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Giá trị này được hình thành bằng việc người học Phật giữ gìn 10 
điều lành. 


* Giá trị giáo dục của đức Phật về con đường tu Thanh Văn thừa 


Giá trị này được hình thành bằng việc người học Phật tu theo 
pháp Tứ Diệu Đế, đặc biệt là Đạo đế tức là con đường chân thật, là 
phương pháp tu hành dẫn đến quả vị Niết bàn, phương pháp này 
bao gồm 37 phẩm trợ đạo, trong đó có “Bát chánh đạo? thường 
được coi là pháp môn quan trọng nhất: Chánh tri kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tin tấn, 
Chánh niệm và Chánh định. 


* Giá trị giáo dục của đức Phật về con đường tu Duyên Giác thừa 


Giá trị này được hình thành bằng việc người học Phật tu theo 
pháp Thập nhị nhân duyên. 


* Giá trị giáo dục của đức Phật về con đường tu Bồ Tát thừa 


Giá trị này được hình thành bằng việc người học Phật phải phát 
Bồ đề tâm, gồm bốn đại nguyện: Chúng sanh vô biên thệ nguyện 
độ/ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn/ Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học/ Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đồng thời trên 
căn bản phải tu theo Lục độ Ba la mật, bao gồm Bố thí, Trì giới: Bố 
thí, Nhãn nhục Tĩnh tấn Thiền định và Trí huệ; trong đó Trí tuệ bao 
gồm Văn - Tư - Tu; trong các pháp môn tu hành của hành giả Đại 
thừa Bồ tát, thì Lục độ Ba la mật là pháp môn thường được áp dụng, 
chư Phật và chư Bồ tát viên mãn công hạnh tư lợi và lợi tha đều lấy 
pháp Lục độ làm căn bản. 

Như vậy, giá trị giáo dục của đức Phật trong hệ thống giáo lý 
Phật Đà, bằng con đường Giới-Định-Huệ và được ứng dụng qua 3 
mục đích đầu tiên của người sơ cơ học Phật, tiến đến việc nghiêm 
trì giới luật và thực hành các pháp môn tu tập ứng với Š tiến trình từ 
Nhơn thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa cho đến 
Bồ tát thừa như đã trình bày. 


Điều này cho thấy, giá trị giáo dục của đức Phật trong kho tàng 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „25... 


tam tạng kinh điển là nhằm hướng đến mục tiêu giác ngộ giải thoát, 
đo vậy, nội hàm giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải giữ vững 
bản chất và chuyển tải các giá trị giáo dục của đức Phật trong việc 
truyền trao kiến thức thì đây mới đích thực là giáo dục Phật giáo. 


4. SỰ DẤN THÂN CỦA NHÀ GIÁO DỤC 


Giáo dục là công việc không chỉ dành cho khối óc mà là công 
việc của trái tim, không chỉ bằng trí tuệ sáng suốt mà bằng cả từ tâm 
vị tha nhân ái của mình. Một nhà giáo dục chuẩn mực và có trách 
nhiệm với sứ mạng giáo dục đào tạo, không phải thường trực trên 
bục giảng là đủ mà còn phải biết nhập cuộc dấn thân vào các hoạt 
động của người học, cùng người học chia sẻ khó khăn cũng như 
chan hòa niềm vui trên đường thăng tiến. 

Trong hệ thống giáo dục ở nước ta ngày nay, một khi nói đến 
hai từ “dấn thân” hay “nhập cuộc), về mặt hình thức, có lẽ chúng ta 
liên tưởng ngay đến sự hiện diện của các nhà giáo dục tại các trung 
tâm hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề, hay tại các trung tâm giáo 
dưỡng thuộc ngành lao động Thương binh Xã hội, chứ không thể 
nào hình dung ra nổi sự “dấn thân” của các nhà giáo dục trong môi 
trường phổ thông thuần túy. Như vậy, trong môi trường học đường 
các nhà giáo sẽ dấn thân như thế nào? Làm sao để nhập cuộc chan 
hòa với các học sinh, Tăng ni sinh viên của mình? Có thể nói đây là 
bài toán khó trong môi trường giáo dục tại nước ta hiện nay nhưng 
không thể nói rằng đây là bài toán không có lời giải. Thật ra trong 
một tiết học, trong một tiếng đồng hồ đứng lớp, nhà giáo dục vẫn 
có thể “nhập cuộc” cùng các em bằng con tim yêu thương và tận 
tụy của mình, vẫn có thể trải lòng trong từng lời giảng, trong từng 
phương pháp dạy dõ của mình. 


5. ĐỊNH HƯỚNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC 


Định hướng được xem là một nghệ thuật hướng dẫn rất tỉnh tế 
trong công tác giáo dục đào tạo. Khi đề cập đến việc định hướng, 
tức nhà giáo dục đã rất am tường năng lực cũng như cá nhân tính 


26 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


cách của người học, chính sự sâu sát và gắn kết giữa thầy với trò 
trong tiến trình giáo dục và nhất là ở giai đoạn cuối của khóa học 
mới có thể giúp cho nhà giáo dục có những định hướng chuẩn để 
người học dành thời gian chuyên sâu vào lĩnh vực mà bản thân 
quyết định theo đuổi tới cùng, điều này vô cùng quan trọng đối với 
người học, bởi một quyết định thiếu chín chắn của người học và 
định hướng chưa chuẩn xác của nhà giáo dục sẽ mang lại một kết 
quả không mấy khả quan trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nên con 
người hoàn thiện. Do vậy, đối với một vị Tăng Ni sinh viên từ việc 
quyết định chọn pháp môn tu hành đến yếu tố định hướng. Sự định 
hướng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và hoằng 
pháp độ sanh của những vị Tăng Ni sinh, bởi định hướng sai, định 
hướng chưa chuẩn sẽ dẫn dắt người học đạo đi lệch ra khỏi quỹ đạo 
giác ngộ giải thoát, từ đó dễ dàng đắm chìm trong đời sống ngũ dục 
thế gian. 

Chính vì vậy mà việc định hướng cho con người hướng đến nền 
đạo đức tâm linh là một việc làm thiết thực trong đời sống ngày 
nay. Nền đạo đức tâm linh, một mặt sẽ giúp cho con người củng cố 
nhân cách đạo đức, phát huy năng lực lao động học tập vừa tạo nên 
sự biến đổi tích cực hơn trong đời sống bản thân và xã hội, nền đạo 
đức tâm linh sẽ cải hóa con người trở nên tốt hơn, giúp con người 
thực hiện những giá trị đạo đức làm người một cách sâu sắc và toàn 
diện hơn, để từ đó con người trở nên dễ dàng mở lòng trước những 
giá trị thiêng liêng và cao thượng trong đời sống. Chính vì vậy mà 
giai đoạn cuối của tiến trình giáo dục đào tạo một cách tối ưu, thì 
bao giờ cũng dẫn dắt con người đến với nền giáo dục đạo đức tâm 
linh, ở đây chúng tôi xin nói rõ hơn đó là nền giáo dục đạo đức Phật 
giáo mới có thể giải quyết tận cùng những yêu cầu được sống hạnh 
phúc một cách bền vững và an lạc nhất là trong bối cảnh toàn cầu 
hóa hiện nay. 

Từ những phân tích, nghiên cứu và đánh giá chương trình giáo 
dục của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 
trong thời gian qua, nhân đây chúng tôi xin chia sẻ vài ý kiến như sau: 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦAĐÚC PHẬT „27. 


- Khi chúng ta xác định bản chất giáo dục của đức Phật trong hệ 
thống giáo lý Phật Đà là Giới-Định-Huệ và mục tiêu tối hậu là giác 
ngộ giải thoát, đây là nền giáo dục mang tính đặc thù của Phật giáo, 
do vậy trong chương trình giáo dục của Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thiết nghĩ cần bổ sung thêm môn 
học thuần túy về “Văn Cảnh Sách” nhằm tập trung vào những lời 
giáo huấn của đức Phật và chư Tổ có nội dung sách tấn để Tăng Ni 
sinh tỉnh thức chánh niệm, chú trọng Giới-Định-Huệ, nhất là trong 
bối cảnh thời đại. 

- Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh thuận lợi trong việc tu 
hành, ngoài cơ sở nội trú bắt buộc thiết nghĩ Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nên có thiển đường dành 
riêng cho Tăng Ni sinh tọa thiền, tĩnh tâm, quán chiếu, cụ thể hóa 
lời dạy của thiền sư Hương Hải: “Hằng ngày nên quán sát lại mình, 
Xét nét cho cùng chớ dễ khinh, Không tìm tri thức ở trong mộng, 
Thầy sẽ thấy ngay trên mặt mình” 


- Hội thảo khoa học lần này với chủ đề chính là “Phật học Việt 
Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển; do vậy, bên 
cạnh việc kế thừa truyền thống giáo dục từ nền tảng giáo lý của đức 
Phật bằng con đường giáo dục Giới-Định-Huệ, Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cần kết hợp với nền giáo dục 
đương đại, qua đó nên có kế hoạch mở rộng, bao gồm giáo dục Phật 
học, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa quản trị hành chánh 
Giáo hội và các lĩnh vực khác, nhất là phương thức truyền trao kiến 
thức theo chiều hướng chuyển hóa nội tâm, khai sáng tâm trí, phát 
huy tuệ lực và năng lượng giải thoát, để đào tạo nên những hạt nhân 
nòng cốt phục vụ cho tiến trình hội nhập và phát triển của Phật giáo 
và của đất nước, theo đó tầm vóc và nội dung giáo dục của Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cao, khởi 
sắc, sinh động và phát triển, điều này sẽ tạo dấu ấn đặc trưng của 
một môi trường giáo dục hàng đầu của Phật giáo Việt Nam. 

- Đức Phật dạy chúng ta phải nắm bắt quy luật duyên khởi để 
hành động hay quyết định mọi vấn đề liên quan đến đời sống của 


28 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


chúng ta, Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật học Việt Nam thời 
hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển” hy vọng đây sẽ là duyên 
khởi cho một chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà 
trường thích ứng với hoàn cảnh thời đại, với suy nghĩ tích cực này, 
chắc chắn chúng ta sẽ tranh thủ nắm bắt quy luật duyên khởi để 
quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, theo đó, 
nhà trường cần tập trung điều chỉnh và giải quyết dứt điểm những 
vấn đề bất cập còn tồn tại trong hoạt động giáo dục, điều này mang 
ý nghĩa chúng ta sẽ loại bỏ hẵn những giới hạn vẫn còn tồn tại trong 
hoạt động giáo dục của nhà trường. Song song đó chúng ta xây 
dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung phù hợp với yêu cầu 
hội nhập và phát triển của Phật giáo nước nhà trong thời đại. 

- Trách nhiệm với tha nhân và trách nhiệm với Tổ quốc là đặc 
điểm giáo dục cao cả về tỉnh thần nhập thế độ sanh mà đức Phật 
luôn nhắc nhở hàng đệ tử, do vậy, trước trách nhiệm cao cả này, 
chúng tôi cho rằng, thời gian qua, ngoài những hoạt động mang 
tính truyền thống của nhà trường nhằm thể hiện trách nhiệm này, 
thì trong thời gian tới nhà trường nên có những nội dung cụ thể tập 
trung vào lĩnh vực này trong chương trình giảng dạy, đồng thời hiện 
thực hóa các nội dung về trách nhiệm với tha nhân và trách nhiệm 
với Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể trong khả năng và hoàn 
cảnh cho phép của nhà trường. 


THAY LỜI KẾT 


Trong môi trường giáo dục Phật giáo nói chung và Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sự hiện 
diện của một nhà giáo dục thời hiện đại mà trong mỗi suy nghị, lời 
nói và việc làm đều toát lên đạo vị giải thoát thì chắc chắn đây sẽ là 
chỗ dựa tin cậy của hàng hậu học, xứng đáng là bậc giảng sư mang 
sứ mạng hoằng truyền giáo pháp Như Lai, để kết thúc bài tham luận 
này, chúng tôi mong rằng, những nhà chuyên trách công tác giáo 
dục Phật giáo cần nhận thức rằng, giáo dục không đơn thuần chỉ 
là truyền đạt kiến thức, mà phải thật sự đồng hành với người được 
giáo dục trên nhiều phương diện. Yêu cầu cao hơn nữa đó là nhà 


BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨCPHẬT „29. 


giáo dục Phật giáo phải thật sự ý thức nhiệm vụ giáo dục là sứ mệnh 
cao cả để cứu khổ chúng sanh, báo ân Phật Tổ, báo ơn đồng bào và 
Tổ quốc. Trong cách nhìn của chúng tôi thì nhà giáo dục chính là 
nhà hoằng pháp chuyên sâu và trực tiếp với những đối tượng cụ thể, 
đào tạo nên những hạt nhân tích cực tiếp tục phục vụ công tác giáo 
dục cho Phật giáo sau này. Chính sứ mạng cao cả này đòi hỏi nhà 
giáo dục cần phải nghiêm trì giới luật, nỗ lực công phu, tu tập Giới- 
Định-Huệ để tam nghiệp được trang nghiêm thanh tịnh, bởi đây là 
phẩm chất quan trọng đối với một nhà giáo dục trước yêu cầu phát 
triển và hội nhập của Phật giáo nước nhà. 

Những lời dạy của đức Phật trên 25 thế kỷ qua cho đến nay và 
muôn đời sau vẫn mãi là chân lý, vẫn mãi tinh khôi bất biến trước 
dòng chảy vô tận của thời gian, chính vì vậy mà chân lý đạo Phật 
không hề bị lỗi thời, đã không bị lỗi thời, nên ở thời đại nào thì 
giáo pháp của đức Phật cũng mãi là chân lý, cũng sinh động hợp 
thời. Do vậy, để làm thăng hoa và phát triển nền Phật học Việt Nam 
trong bối cảnh hội nhập, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm Phật học 
thời hiện đại, nó không có nghĩa là chúng ta phải hiện đại hóa hay 
thời đại hóa nền Phật học, mà chỉ cần chúng ta giữ vững bản chất 
Giới-Định-Huệ và uyển chuyển diệu dụng các giá trị giáo dục của 
đức Phật trong hoạt động giáo dục của nhà trường trong thời hiện 
đại. Ý thức điều này, chúng ta sẽ không lệch hướng chân lý của đức 
Phật và cũng xuất phát từ mục đích và tôn chỉ của Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì song song với vận 
dụng theo trào lưu tiến hóa xã hội, thích ứng và phù hợp với từng 
khóa học, nhà trường nên chú trọng đến việc trau đồi giới hạnh, ý 
thức kỷ luật, lấy công phu làm nền tảng tu tập và sở học làm phương 
tiện độ sanh cho từng Tăng Ni sinh trong mỗi khóa học, thì chắc 
chắn nội dung giáo dục của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cao chất lượng, sẽ khởi sắc và phát triển 
bền vững. 


***% 


30 


31 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: 
PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ 


TS.1T. Thích Nhật Từ 


I. KHÁI NIỆM “TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO” 


Triết học giáo dục Phật giáo (Buddhist Philosophy oƒ education) 
là một lĩnh vực của triết học Phật giáo ứng dụng (applied Buddhism) 
nhằm phân tích các vấn đề thuộc về bản chất và mục đích của giáo 
dục Phật giáo cũng như những vấn đề triết học phát sinh từ lý thuyết 
và thực hành giáo dục Phật giáo trong thực tiễn. 


Các chủ đề của triết học giáo dục Phật giáo rất rộng, bao gồm 
triết học xã hội, triết học tâm, nhận thức luận, bản chất của sự giảng 
dạy có giá trị nhận thức, đặc điểm và chất lượng giáo dục (eđducafional 
quality), chính sách giáo dục (educational policies), chương trình 
giáo dục tiêu chuẩn hóa (sfandardized curricula), các chiều kích xã 
hội, kinh tế, pháp lý và đạo đức của giáo dục (te social, econowic, 
legal and moral dimensions oƒ cducation) Phật giáo. 


Nếu lịch sử triết học giáo dục của phương Tây bắt nguồn từ 


*, Tiến sĩ Triết học, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban giáo dục Phật giáo 
Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp trung ương, Phó Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Phó 
Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM. 


32 ... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Socrates' và phát triển mạnh từ thời của John Locke” thì triết học 
giáo dục Phật giáo có nguồn gốc từ 9 thể loại kinh điển trong Phật 
giáo Nguyên thủy hoặc 12 thể loại kinh điển trong Phật giáo Đại 
thừa. Nền triết học giáo dục phương Tây tập trung các tranh biện 
về bản chất của giáo dục qua các học thuyết như phân tích tâm 
lý (psycho-analywsis), thuyết hiện sinh (exisfenfialism), thuyết hiện 
tượng (phenomenology), thuyết thực chứng (posifiism), thuyết hậu 
hiện đại (posf-modernism), thuyết tự do mới (neo-liberalism) và mấy 
thập niên trở lại đây là triết học phân tích (analyfic philosophy), 
đang khi, triết học giáo dục Phật giáo nhấn mạnh đến tính thực 
tiễn (pragmafism) trong việc kết thúc các nỗi khổ, niềm đau, trải 
nghiệm an vui, hạnh phúc trong đời. 


Triết học giáo dục hiện đại thảo luận các học thuyết dạy 
(feaching) và học (learning), kiến thức, chân lý và học, giáo dục và 
tiêu chuẩn sống, động cơ và quản trị lớp học, và giáo dục nghề. Triết 
học giáo dục Phật giáo nhấn mạnh đến mục đích nhận thức của giáo 
dục (episfermic aims oƒ educafion), giáo dục tự do (liberal education) 
khỏi các trói buộc tâm, tư duy và lý luận chân lý, giáo dục các giá trị 
(values education), thiền định, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. 

Về mục đích nhận thức luận (episfemic aims), theo Phật giáo, 
“chân lý” (sacca) là mục đích quan trọng nhất của giáo dục, theo đó, 
con người cần nỗ lực giải phóng tâm khỏi các trói buộc (cefovimutfi, 
tâm giải thoát). Đức Phật cho rằng giải thoát đích thực phải được 
thực hiện bằng trí tuệ (paññavwimuii, tuệ giải thoát). Nói cách khác, 
chân lý và trí tuệ là mục đích nhận thức nền tảng nhất của giáo dục 
(the fundamental epistemic aim oƒ cducation). 


Triết học giáo dục có liên hệ đến các học thuyết đạo đức, triết 
học chính trị - xã hội, triết học luật, nhằm hướng đến các biện pháp 


1. Philips, D.C., 1985, “Philosophy of Education) in International Encyclopedia oƒ Educa- 
tion, Torsten Husén and T. Neville Postlethwaite, (eds.), pp. 3859~3877. 

2.John Locke§ Some Thoughts Concerning Education (1693). 

3. Trường phái triết học phân tích của Moore và Wittgenstein là đỉnh cao điển hình của 
khuynh hướng này. Xem, C.D. Hardie, Truth and Fallacy in Educatonal Theory (1941); R.D. 
Archambault edited Philosophical Analysis and Education (1965). 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ 33 ˆ 


thích hợp về đạo đức, xã hội và chính trị về giáo dục, các đánh 
giá đạo đức về phương pháp và hiệu quả của giáo dục. Triết học 
giáo dục Phật giáo đề cập chính yếu đến bản chất, mục đích và các 
phương tiện giáo dục con người, nhằm giúp con người đạt được 
3 hoàn thiện (fisikkhä) về trí tuệ (paññaä), đạo đức (siÍa) và thiển 
định (adhicitta, vô thượng tâm). Triết học giáo dục Phật giáo không 
nhấn mạnh về cấu trúc của kiến thức, ngược lại, phân tích sâu về 
tâm của người học, bản chất của sự học, động lực, sự thành tựu tri 
thức và hiểu biết như kết quả tất yếu của giáo dục Phật học. 


II. BốN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CĂN BẢN CỦA ĐỨC PHẬT 


Dựa vào các phương pháp giáo dục căn bản trong giáo dục học 
hiện đại, tôi trình bày tóm tắt các phương pháp giáo dục được đức 
Phật sử dụng phù hợp với từng căn tính (Carifa, cariyä) của người 
thành phần nghe chân lý. Chẳng những không mâu thuẫn trong việc 
sử dụng các phương pháp giáo dục khác nhau, đức Phật cho chúng 
ta thấy rằng việc giảng dạy chân lý và đạo đức với nhiều phương 
pháp khác nhau nhưng phù hợp với người nghe sẽ giúp người học/ 
nghe đạt được sự giác ngộ, sống hạnh phúc trong đời. 


2.1. Phương pháp người dạy là trọng tâm (feacher/ instructor centred 
method) 


Đây là phương pháp giảng dạy, theo đó, người giảng dạy (feacher) 
hay người hướng dẫn (/nsfrucfor) đóng vai là bậc thầy chuyên môn 
về một lãnh vực (a masfer oƒ the subject maffer), có tiếng nói thẩm 
quyền (authority). Người học sẽ vào vai người nghe để đón nhận 
nguồn tri thức chân chính được truyền đạt khéo léo từ người thầy. 


Trong nhiều pháp hội được đức Phật thuyết giảng suốt 4Š năm, 
với vai trò “đấng pháp vương”, vua của chân lý, đức Phật là bậc siêu 
chuyên gia về các lãnh vực chân lý (dhamma) và đạo đức (tinaya), 
người mở đường giác ngộ và cánh cửa bất tử cho chúng sinh, đã 
truyền bá chân lý một cách không mệt mỏi, để lại cho đời mấy vạn 
bài kinh sâu sắc, có khả năng giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. 


Nếu trong giáo dục thế học, phương pháp người dạy là trọng 


34... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tâm được xem là “phương pháp giảng bài” (lecfure method), không 
có chỗ cho người học dự phần trong tiến trình giảng dạy, thì ngược 
lại, phương pháp này phát huy vai trò “đạo sư” (saffh4) của đức 
Phật, theo đó, đức Phật là người chỉ đường (saffha) chân lý, theo 
sau ngài, là các đệ tử thánh và đệ tử tại gia cùng đồng hành trên con 
đường giác ngộ (bodhi magøa). 

Ở đây, người học (sekkha) cần phải hoàn thành ba nội dung 
học thánh (isikkha)? gồm học đạo đức cao cấp (adhisila sikkha), 
học thiển định cao cấp (adlicifta sikkhaä) và học trí tuệ siêu việt 
(adhipafna sikkhä), hướng đến sự đạt được tri kiến thanh tịnh, giác 
ngộ, giải thoát. 

Thực tập tâm linh về bản chất là sự tham dự vô ngôn (n—ơn-uerbal 
participation) của các đệ tử, gồm đệ tử thánh và đệ tử tại gia trong 
tiến trình giáo dục giác ngộ của đức Phật, theo đó, người học sẽ 
chứng đắc quả thánh nhân siêu việt (Íokuffaraphala).š 
2.2. Phương pháp người học là trọng tâm (learner-cenfred method) 

Trong phương pháp người học là trọng tâm thì người dạy là 
nguồn tài nguyên tri thức hơn là một thẩm quyền chân lý đối với 
người học. Trong Phật giáo, đối với những tình huống giáo dục 
chân lý cần có người nghe tham gia tích cực để được tỉnh thức, đức 
Phật chọn “phương pháp người học là trọng tâm”. 


Người học ở đây được gọi là “bậc hữu học” (Sekkha) tức còn 
nhu cầu tu học về trí tuệ, đạo đức và thiền định để chứng đắc các 
thánh vị, thánh quả gồm Sơ đạo, Sơ quả, Nhị đạo, Nhị quả, Tam 
đạo, Tam quả và Tứ đạo, Tứ quả. Cụ thể hơn, bậc hữu học phải 
tiếp tục học tập để lần lượt chứng các quả thánh gồm Tu-đà- 
hoàn (Sofãpaffiphala), Tư-đà-hàm (Sakadagamiphala), A-na-hàm 
(Anagamiphala) và bậc A-la-hán đạo (Arahatftaphala).” 


4. D. II.220; A. I.229. 

Š. D. II.227, Vbh. 335. 

ó. A.L62. 

7. Xem chỉ tiết, Thích Nhật Từ, “Thánh nhân trong kinh điển Pali” tại đây: http://www. 
buddhismto day.com/viet/phatphap/097-tnt-thanhnhan.htm 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ „ 3Š. 


Học trí tuệ để hiểu thẩm thấu hai loại chân lý? gồm chân lý tương 
đối (sammatisacca, tục để) vốn là các sự thật và quy luật theo quy 
ước và chân lý tuyệt đối (paramatthasacca, chân để) chính là sự thật 
theo bản thể, vốn là pháp tính của mọi sự vật và hiện tượng trong 
vũ trụ. 

Ở ngữ cảnh khác, theo Phật giáo, người học cần siêng năng học tất 
cả lời Phật dạy (sásana)? gồm: (¡) Chân lý trong pháp học (Pariyati 
sãsana) bao hàm chín thể tài văn học Phật giáo, (ii) Chân lý trong 
pháp hành (Pafipatffi sãsana) gồm giữ gìn giới hạnh thanh cao, làm 
chủ các giác quan, tiết độ trong ăn uống, sống chánh niệm, tỉnh thức 
và thực tập ba mươi bảy yếu tố giác ngộ (Bodhipakkhiyadhamma)'° 
và (ii) Pháp thành (Pafiwedha) gồm có: (a) Sự thực hành chân 
chánh (sammäa pafipaffi), (b) Sự thực hành thuận lý (anuloma 
pafipadä), c) Sự thực hành bất nghịch (apaccamika pafipada), d) 
Sự thực hành tùy mục đích (anvatfha pafipadä) và (e) Sự thực hành 
pháp trình tự (dhammnanudhamma pafipadä). 


2.3. Phương pháp nhấn mạnh nội dung (confenf-ƒocused mmefhod) 

Với phương pháp nhấn mạnh nội dung, cả người dạy và người 
học đều tập trung vào nội dung được giảng dạy (#í into the confent 
taughf), tức là cách học theo chương trình đã được lên kế hoạch 
(the programmcd learning approach) nhằm giúp người học đạt được 
kết quả hay nguồn tri thức trong từng buổi học với từng chủ đề học 
cụ thể. 

Với 34 bài Kinh Trường bộ, đức Phật truyền đạt kinh nghiệm đối 
thoại liên tôn giáo và liên triết học, nhằm giúp người khác đạo hiểu 
sâu đạo Phật và trở thành Phật tử tự nguyện. Với 152 bài Kinh Trung 
bộ, đức Phật trình bày toàn bộ con đường tỉnh thức của ngài gồm 
thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức 


§. Ä. L95; Kuu A.34 

9, Nđ 1. 143. 

10. Vbh. 249: Gồm Tứ niệm xứ (Safipafthäna), Tứ chánh cần (Sammappadhäna), Tứ như 
ý túc (Iddhipäda), Ngũ quyền (Indriya), Ngũ lực (Bala), Thất giác chi (Bo/jhaiga), Bát chỉ đạo 
(Ariyamagsa). 


36 „ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


quan, tu tập quan và giải thoát quan. Với Kính Tăng chí, đức Phật 
nhấn mạnh cách dạy các chủ đề chân lý theo con số từ 1-11. Với 
Kinh Tương ương, đức Phật phân tích chuyên sâu nội dung nhân 
duyên, 12 mắt xích sự sống, 5 uẩn, vô ngã, vô thường. Với Kính Tiểu 
bộ, đức Phật giải thích chân lý của ngài qua 1S chuyên đề với nội 
dung rất phong phú và khai sáng. 

Trong suốt 45 năm truyền bá chân lý, đức Phật luôn sử dụng 
phương pháp dạy nhấn mạnh nội dung. Chẳng hạn, khi giảng dạy về 
thiền, đức Phật giải thích bốn cảnh giới thiền sắc giới (Røpajhana) 
mà người tu thiền cần thực tập và đạt được. Đức Phật không giảng 
rộng qua các nội dung khác. Người học với đức Phật sẽ tập trung 
vào các cảnh giới thiền, tu thiền và đạt được thành quả thiểền'' như 
dưới đây. 

Với Sơ thiển (Pathama jhäna), người tu thiền phải nương vào 
Š yếu tố thiển gồm gán tâm trên thiển (tầm), an trú tâm trên thiền 
(tứ), hoan hỷ, an lạc và định. Sơ thiền là kết quả tất yếu của quá trình 
chuyển hóa ái dục (kzma) nên được gọi là “hỷ lạc do ly dục sanh” 


Với Nhị thiển (Dufiya jhäna), hành giả chỉ cần tập trung ba nội 
dung là hoan hỷ, an lạc và định, không cần nương vào tầm và tứ như 
phương tiện an trụ tâm nữa. Nội dung căn bản của cấp thiền thứ hai 


` 


là “hỷ lạc do định sanh”, nhấn mạnh sự an trú tâm vào định. 


Với Tam thiền (Tafiya jhãna), hành giả chỉ cần tập trung hai nội 
dung an lạc và định, vì về bản chất, đây là trạng thái thiền “diệu lạc” 
do không chấp vào cảnh giới hỷ và lạc trong hai tầng thiền trước. 

Với Tứ thiền (Cafuttha jhäna), hành giả tập trung vào nội dung 
“xả niệm” để buông thư tâm một cáh tuyệt đối, giúp tâm được 
thanh tịnh trọn vẹn. Thực chất, “xả niệm” là loại định cao cấp. Do 
đó, muốn đạt định tâm, người tu thiền phải buông xả các cảm xúc, 
ý niệm, thái độ hóa. 


Việc đức Phật giảng dạy chân lý nhấn mạnh nội dung có khả 


11.M. 1.40. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ „ 37. 


năng dẫn dắt người nghe thành tựu mục đích tu học từng phần, phù 
hợp với mô hình giáo dục nội dung trong hệ thống Đại học ngày nay. 


2.4. Phương pháp dạy tương tác (Inferacfiue mmethod) 


Còn gọi là phương pháp tham dự (partficipatie method), phương 
pháp dạy tương tác đề cao sự tham dự của người dạy và người học, 
theo đó, người dạy hướng dẫn kỹ năng đặt vấn đề và phản biện, 
trong khi người học phải đề cao tỉnh thần tự học, không xem kiến 
thức của người dạy là hệ quy chiếu chân lý. 


Trong phương pháp dạy tương tác của đức Phật, người thầy là 
người dẫn đường chân lý, giúp mọi người được tỉnh thức, trong khi 
người học đạo tương tác với sự hướng dẫn của đức Phật để khai mở 
tuệ giác. Trong cách thức dạy tương tác này, ngoài việc giải thích 
chân lý trong từng chủ đề cụ thể, đức Phật đưa ra các câu hỏi trực 
tiếp vào nội dung, mà việc trả lời sẽ giúp cho người học Phật hiểu 
và đạt ngộ chân lý. Nói cách khác, theo đức Phật, phương pháp dạy 
tương tác là phương pháp giáo dục sáng tạo và khai phóng. 

Ví dụ, trong Kính Vô ngã tướng,' khi phân tích thân thể được 
cấu tạo bởi các tổ hợp đất, nước, lửa, gió nên bị vô thường chi 
phối, đức Phật muốn người học đạt được “trí tuệ phổ cập tướng” 
(sammasanañana) đối với sắc thân. Để tạo ra sự tương tác trong 
dạy và học về chủ đề này, đức Phật hỏi “Cái gì vô thường là khổ hay 
vui?” Bằng kinh nghiệm thực tiễn, người học/ nghe sẽ trả lời: “Bạch 
Thế Tôn, cái gì vô thường sẽ đem đến khổ đau”. 

Để giải quyết khổ đau trong vô thường, đức Phật dạy đề cao trí 
tuệ biết rõ thực trạng vô thường và khổ tướng để vượt qua: “Này 
các đệ tử, cái gì vô thường mang đến khổ đau, có nên chấp là ta, sở 
hữu của ta và tự ngã của ta?” Người học chắc chắn sẽ trả lời: “Bạch 
Thế Tôn, để vượt khổ đau trong vô thường, không nên chấp dính 
thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức” theo công thức: “Cái 
này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã 


12. Xem bản dịch của Thích Nhật Từ trong Kinh Phật cho người tại gia, ÑXB. Hồng Đức, 
2013. 


38... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


của tôi”! Do đó, quán phi ngã tưởng (Anaffasañña) là cách dạy tương 
tác nhằm giúp cho người học Phật vượt qua mọi chấp thủ và khổ đau. 


III. ĐỨC PHẬT DẠY CHÂN LÝ QUA 12 THỂ LOẠI KINH 


Ngoài bốn phương pháp dạy chân lý và đạo đức căn bản nêu trên, 
trong Văn học Phật giáo Pali và Agama tương đương, đức Phật giới 
thiệu 9 thể tài kinh,! hay chín phần giáo lý Phật (Nauanigasatthu 
sãsan), trong khi trong Kinh điển Đại thừa, đức Phật giới thiệu 
_ thể loại kinh (duädaéa-anga, duädasãnga-buddha-uacana, -† — 

# 4&).'* Các thể loại kinh điển Phật giáo tương thích với bốn cách 
giảng dạy của đức Phật như nêu trên. 

Mười hai thể loại kinh còn gọi là mười hai phần giáo (S. duãdaýãn- 
ga-dharma-pravacana, -Ƒ —? 3#) hoặc “Tam thừa thập nhị bộ 
phần giáo” ( = % + -~* 2'‡£) là các thể tài kinh điển quan trọng, 
theo đó, hơn 17.500 bài kinh Pali, khoảng 17.000 bài kinh A-hàm 
tương đương và hàng trăm bài kinh Đại thừa dựa vào để phát triển 
thành nền văn học đề cao vai trò của trí tuệ trong việc giải quyết các 
nỗi khổ và niềm đau. Mười hai thể loại kinh bao gồm như sau: 


(¡) Khế kinh (S. sưfra, P. Suffa, 33 ##), còn gọi là tu-đa-la (ƒ# 
Ÿ š#) hay chánh kinh, hoặc gọn là kinh (4#) chỉ chung những bài 
kinh bằng văn xuôi, phần lớn là giải thích (Niddesa) và phân tích 
(Vibhanga). Trong kinh tạng Pali thì Kính Trường bộ và Kinh Trung 
bộ thuộc khế kinh. 


(ii) Trùng tụng (S. øeya, P. geyya, # 28), phiên âm là Kì-đạ (3& 
#), còn gọi là Ứng tụng (ŠZ§) gồm những bài kinh với hai thể 
loại văn xuôi và kệ ngôn (Sagafha) thuộc Kính Tương ưng bộ. 


(ii) Thọ ký (S. uyãkarana, P. Veyyäakarana, '% 3ú), phiên âm là 
Hoa-già-la-na ( 3È về š§ 8Ÿ), tương đương khái niệm “Ký thuyết” 
trong văn học Pali. Nếu trong Đại thừa, văn học Thọ ký gồm những 
lời Phật xác quyết về các Bồ-tát sẽ thành Phật trong tương lai thì 

13. M. II 240. 


14. Vin.HH.8; M.I.133; A.I.5; A.IIL86. 
15. #È +, X## #t. (Phật Quang Đại Từ điển). Taipei: Fo-kuang chu-pan-she, 1988. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ_ „ 39 ¬ 


trong văn học Pali, Ký thuyết là thể loại văn xuôi với hệ thống luận 
lý vững chắc, như tạng Vi điệu pháp (Abhidhamma). 

(iv) Phúng tụng (S=P. gatha, 3428), phiên âm là kệ-đà (48 fÈ), 
còn gọi là Ký chú (‡z.3#) hay kệ ngôn gồm những bài kinh được 
Phật dạy theo thể loại văn vần, tức kệ ngôn, cú kệ, mà về bản chất 
độc lập với bài kinh văn xuôi. Trong văn học Pali, các tập Trưởng 
lão Tăng kệ (Theragatha), Trưởng lão Ni kệ (Therigatha), Kinh Pháp 
cú (Dhammapada), một số kệ ngôn trong Kính tập (Sutftanipata) 
thuộc văn học phúng tụng này. 


(v) Vô vấn tự thuyết (S=P. udãna, # f2] ä 3) phiên âm là Ưu-đà- 
na ( Š Ÿ ØÖÑ), còn gọi là Tán thán kinh (3Š 3* $& ) hay Cảm hứng ngữ 
(Uđaäna). Trong kinh tạng Pali, Udana gồm 82 bài kệ được đức Phật 
tự hoan hỷ thuyết giảng, không do ai thỉnh pháp. 

(vi) Quảng thuyết (œidãna, /Š 3È), phiên âm là Ni-đà-na (JÉ F6 
#), còn gọi là nhân duyên ( B] #) gồm các bài kinh nói rộng về 
nhân duyên Phật thuyết pháp và người nghe pháp. Không có tương 
đương trong văn học Pali. 


(vi) Thí dụ (awadana, ŠSỀ%), phiên âm là A-ba-đà-na (FT »š 
#5), còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh (?# 3⁄2 ###4#) gồm 
các bài chưa chứa đựng nhiều ẩn dụ và ngụ ngôn. Không có tương 
đương trong văn học Pali. 


(viii) Bản sự (S. ivyfaka, P. Iiuvutfaka, S##) phiên âm là 
Y-đế-mục-đa-già ( Sã Tĩ? HÐ Ở iu), còn gọi là như thị pháp hiện (3u 
xz;*ð) gồm các bài kinh nói về chuyện đời trước của các Bồ-tát 
và thánh hiền. Tương đương với Như thị thuyết (Iivuffaka) trong 
văn học Pali gồm 110 bài kinh trong Tiểu bộ kinh. 

(ix) Bản sanh (S=P. jafaka, % # ##), phiên âm là Xà-đà-già 
( Ef] Fe). Trong văn học Pali, Kính bản sanh gồm S50 bài kinh về 
chuyện tiền thân của đức Phật. 


(x) Phương quảng (S. 0aipulya, P. vedalla, 23 JŠ ), phiên âm là 
Tì-phật-lược (wt4È %&), còn gọi là Phương đẳng (2 SẼ) hay Quảng 


40 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đại kinh (JŠ X 4#). Trong văn học Đại thừa, Phương Quảng gồm 
các bài kinh giới thiệu triết lý cao siêu, trong khi trong văn học Pali, 
Phương Quảng (Vedaila) gồm những bài kinh thể loại vấn đáp. 


(xi) Vị tằng hữu (S. adbhutadharma, P. abbhutadhamma, 3® 
2), phiên âm là A-phù-đà đạt-ma (II 3# †Èšš Ƒ# ñn 3), còn gọi là 
hy pháp (3ï 3%) gồm các bài kinh nói về oai lực, cảnh giới đặc biệt 
của Phật và Bồ-tát, những điều lạ lùng, khó xảy ra nhưng có thật. 

(xii) Luận nghị (padeéa, 3ã 3Ä), phiên âm là Uu-ba-đê-xá, (1Š 
»%‡ 4), còn gọi là Cận sự thỉnh vấn kinh (3 5# 3Š ] 4#) gồm các 
bài kinh có sự thỉnh giáo, đức Phật nhân đó giải thích chỉ tiết, rõ 
ràng. Không có tương đương trong văn học Pali. 


Phối hợp 4 cách giảng dạy chính của đức Phật và 12 thể tài kinh 
điển Phật giáo thì phương pháp dạy nhấn mạnh người dạy chỉ có 
thể loại Bản sanh (S=P. jãfaka, ® 2+ #$, vị trí 9) đang khi phương 
pháp dạy nhấn mạnh người học gồm có Thọ ký (S. uyakarania, P. 
VWeyyakarana, ® ?ö, vị trí 3), Vô vấn tự thuyết (S=P. udãna, #® F] 
ä 3#, vị trí 5), Quảng thuyết (nøidana, /Š 3%, vị trí 6) và Bản sự (S. 
itivurttaka, P. Iiuuttaka, 3 ##, vị trí 8). 


Phương pháp dạy nhấn mạnh chủ đề gồm có Khế kinh (S. sufra, 
P. Suffa, 33 #&, vị trí 1), Trùng tụng (S. geya, P. geyya, #28, ví trí 2) 
và Thí dụ (auadana, Šš°ậy, vị trí 7) cũng như văn học Bản sinh về 


= 


tiền thân Phật và Bản sự về tiền thân Bồ-tát. 


Phương pháp dạy tương tác gồm có thể tài Phương Quảng (S. 
0aipulya, P. uedalla, 2 /Š, vị trí 10) và thể tài Luận nghị (upadeếa, 
3 3Ã, vị trí 12) gồm các bài kinh theo cách đức Phật đặt câu hỏi và 
người học trả lời. Cụ thể như các Kinh vô ngã tướng, kinh Culauedalla, 
Mahavcdalla Sammadithi sSakkapañha, sSankharabhdja-npa, 
MahaputIama vx... 

Nói cách khác, trong 12 thể tài văn học, phương pháp nhấn mạnh 
người dạy ít được phổ cập như các phương pháp nhấn mạnh người 
học, phương pháp nhấn mạnh nội dung và phương pháp tương tác. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ  .. 4l %. 


IV. GIÁO DỤC CHÂN LÝ 


Với vaitrò làngười đạt được Chánhbiếntri (P.Samưmnasambuddho), 
bậc đầy đủ trí tuệ và đạo đức (P. Vijjãacaranasampanno, Minh Hạnh 
Túc), đức Phật được tôn vinh là bậc thầy trời người (P. Saffhä 
deuamanussanarm, Thiên Nhơn sư), vì cốt lõi của giáo dục Phật giáo 
là giáo dục chân lý (sacca) nhằm giúp mọi người đạt được trí tuệ 
(paññaä).'5 

Theo đức Phật, chân lý là đối tượng cần nhận thức rõ (abhiñfieyyä 
đhamma), theo đó, con người nhận diện được bản chất cuộc sống và 
các quy luật trong thiên nhiên (P. ø6yzma). Đức Phật giáo dục chân lý 
là giúp mọi người hiểu rõ phương pháp giải phóng khổ đau gồm bốn 
sự thật thánh (P. Ariyasaccani) như được trình bày trong kinh Chuyển 
Pháp Luân (Dhammacakka ppavafftana sutfa)'” gồm bốn bước như sau. 


Bước một, nhận diện sự thật về khổ đau (Dukkham ariyasaccarn) 
hay sự thật về khổ (Dukkhasacca) cần phải biết tường tận ( Pariñä, 
biến tri). Về thân thể gồm có các khổ hiển nhiên như sinh, già, bệnh, 
chết. Về tâm gồm có các khổ: Thương phải chia lìa, ghét phải hội 
ngộ, muốn không toại nguyện, chấp tâm vật lý. Đề cao trách nhiệm 
giải quyết khổ đau, theo Phật giáo, con người nên tránh thái độ đào 
tấu vì tắc trách, thái độ phớt lờ vì liều lĩnh, thái độ cường điệu vì 
hành hạ bản thân về cảm xúc. 

Bước hai, nhận diện sự thật về nguyên nhân khổ đau 
(dukkhasamudayo ariya saccarn hay samudaya sacca) chính là tham 
ái (tanhã)'Š cần được đoạn trừ (Pahäna), hay chấm dứt (pahatabbä 
đhamm3) gồm: (¡) Khao khát tính dục (kamafanha, dục ái) đặt 
nặng sự hưởng thụ Š dục lạc (sắc, thinh, hương, vị và xúc), (1) 
Khao khát hiện hữu (bhavafanha, hữu ái) mong được tiếp tục tái 
sinh, chấp vào thường kiến (sassa-fadiffli), (1i) Khao khát hư vô 
(0ibhavatanha, vô hữu ái) tức sự tuyệt vọng, kết liễu sự sống trong 


1ó. A.1V. 284. 
17. D.HL277, S.V.421, Vbh.99, Vĩm.I.9. 
18. A. LIH.445. 


42 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


bế tắc, rơi vào đoạn kiến (ucchedadifthi). Từ đó, dẫn đến tình trạng 
ái luyến, bám víu chỗ này, vướng dính chỗ kia không dứt được, tiếp 
tục trôi lăn trong luân hồi. 


Bước ba, trải nghiệm sự thật về niết-bàn (đdukkhamirodho ariya 
saccan, khổ diệt thánh để), hay diệt đế (Nirodha sacca) tức chân 
lý về sự kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau, 
không còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Niết-bàn cần được 
chứng đắc (sacchikiriyä) trong hiện đời, là trạng thái tâm thuần 
tịnh, an lạc tuyệt đối, đạt được khi còn sống, bây giờ và tại đây. 


Bước bốn, sự thật về con đường diệt khổ (dukkhanirodh 
gãminipafipadä ariyasaccarm, khổ diệt đạo lộ thánh để), hay đạo đế 
(magga sacca) cần tu tập (bhaãuan3) trọn vẹn. Chính đạo gồm tám 
yếu tố chân chính: Tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói 
chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng 
năng chân chính, chính niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Đây là 
phương pháp quan trọng nhất của đức Phật, có khả năng giải quyết 
tất cả nỗi khổ, niềm đau; được Phật xem như pháp thoại cao cấp 
(samukkamnsika dhammadesana) cần được xiển dương và phổ biến 
rộng rãi, vì lợi ích cho nhân sinh. 

Giáo dục chân lý của đức Phật đi từ việc nhận diện mặt mũi của 
khổ đau và nguyên nhân gây tạo, hướng đến sự chấm dứt khổ đau 
bằng việc phát triển 3 loại trí tuệ (ãøa)'° đối với bốn chân lý thánh 
gồm có: (¡) Sự thật trí (saccañana), trí tuệ nhận thức rõ: “Đây là 
khổ, đây là nhân khổ; đây là niết-bàn, đây là con đường diệt khổ, 
(1) Sở dụng trí (k/ccañana), trí tuệ ứng dụng trong bốn đế gồm: 
“Khổ cần biết rõ, khổ cần kết thúc, niết-bàn cần chứng đắc và con 
đường diệt khổ cần tu tập” và (ii) Sở tác trí (kafañana), trí tuệ biết 
rõ biết điều đã làm đối với bốn đế: “Sự thật về khổ cần biết đã biết, 
nhân khổ cần biết đã chấm dứt, niết-bàn cần đạt đã chứng đắc và 
chánh đạo cần tu đã tu thành công”. 


19. S. V.422: Ba trí này còn gọi là ba luân (Pariaffa) về sự giác ngộ bốn đế, tạo thành mười 
hai thể (Äkãra). 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ „ 43... 


Không chỉ dừng lại ở việc giáo dục chân lý với giá trị cốt lõi là 
chấm dứt khổ đau, đức Phật nhấn mạnh vào giáo dục kỹ năng đạt 
được trí tuệ với ba phương diện (tam tuệ):?° (¡) Trí tuệ nhờ học 
(sutamaya pañña, văn tuệ) tức trí tuệ do học từ thầy giáo, học từ 
đàm luận, (¡) Trí tuệ nhờ nghiền ngẫm (cinfãmaya paññä, tư tuệ) 
các chân lý và quy luật được Phật giảng dạy, (ii) Trí tuệ nhờ tu tập 
(bhãvanämaya paññaä, tu tuệ) tức phát triển tâm qua tu thiển định. 


Theo đức Phật, người đạt được trí tuệ sẽ thành tựu ba pháp vô 
thượng (anutfariya)?' gồm (¡) Sự thấy vô thượng (dassananuffariya), 
thấy bằng trí tuệ, nhận diện rõ bản chất của danh sắc và giác ngộ 
chân lý, (1) Sự thực hành vô thượng, (pafipadanuttariya), thực 
hành chánh pháp, hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ nhờ tu 
bát chánh đạo, (1i) Sự giải thoát vô thượng (0imuftanuffariya), kết 
thúc toàn bộ phiền não, giải phóng tâm khỏi các trói buộc, thoát 
khỏi sanh tử và luân hồi. 

Nói cách khác, theo đức Phật, giáo dục chân lý là nhằm giúp mọi 
người kết thúc toàn bộ khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc, trở thành 
bậc giác ngộ, bây giờ và tại đây. 

V. GIÁ0 DỤC ĐẠO ĐỨC 


Bên cạnh việc giáo dục chân lý, giúp mở tuệ nhãn, đức Phật chú 
trọng giáo dục đạo đức, giúp con người sống hữu ích và có giá trị 
hơn. Theo đức Phật, giáo dục đạo đức bắt đầu từ giáo dục tại nhà, 
tăng cường tại trường học và ngoài xã hội mà mỗi người tự nỗ lực 
hoàn thiện để sống hạnh phúc và có giá trị. 

Về giáo dục đạo đức tại nhà, đức Phật đề cao vai trò giáo dục của 
cha mẹ đối với con cháu. Cha mẹ được đức Phật gọi là “người dạy 
đầu đời” (pubbacariya, tiên sư) trước khi gửi con đến các trường 
mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Làm tiên sư của các con, 
các bậc cha mẹ cần huấn luyện về đạo đức (s/Íz), kỹ năng sống (Íiƒe 
skilÍs) và giá trị sống (Íiƒe alues). 


20. D. II.219; Vbh. 324. 
21.D.IH.219; M. I235 


44 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Về giáo dục đạo đức tại nhà trường và ngoài xã hội, đức 
Phật nhấn mạnh 3 phương diện: (¡) Không làm các điều ác 
(sabbapapassa akaranan) gồm phòng phi và đứt ác, (ii) Làm 
các nghiệp lành (kusalassˆ upasam-padä), (ii) Thanh lọc nội tâm 
(sacifapariyodapanam=). Ba điều này là cốt lõi những lời dạy đạo 
đức của đức Phật (Buddha-oväda).? 


Không làm điều ác gồm hai phương diện: Phòng phi đối với các 
điều ác (ärafi virafi papä) chưa phát sinh, đồng thời, nỗ lực dứt ác đối 
điều phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm đã lỡ làm trong quá 
khứ, gây tác hại cho mình, cho người, ở hiện tại và tương lai. Người 
phòng phi sẽ hưởng được “hạnh phúc do vô tội” (anawajjasukha, lạc 
vô tội)? tức là sự an lạc do không làm điều ác, không sợ người khác 
chê trách về hành vi, thói quen và lối sống. 

Về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự thì dứt ác tức nỗ lực 
chấm dứt 10 nghiệp bất thiện (akusalakammapatha). Liên hệ đến 
nghiệp ác của thân (kãya-kamma) hay thân ác hạnh (kãyaduccarita), 
có 3 nghiệp giết hại (panatfipafa), nghiệp trộm cắp (adinnadana) và 
tà hạnh ngoại tình (kãmesu tmicchäcara). Liên hệ đến truyền thông 
xấu của miệng (0aci-kamma) hay khẩu ác hạnh (0aciduccarifa), 
có 4 nghiệp nói đối (musauada), nói lời chia rẽ (pisunavacä), nói 
lời độc ác (pharusavacä) và nói chuyện phiếm (samphappalapa). 
Liên hệ đến tâm ý (manokamma) hay ý ác hạnh (manoduccarita), 
có 3 nghiệp tham lam (abji/jha), giận dữ (byapada) vàtà kiến 
(micchädifthi).*! 

Làm tất cả điều thiện bắt đầu bằng sự làm chủ 3 cánh cửa tạo 
nghiệp” gồm ý môn (mano duära), thân môn (kaya đuara), khẩu 
môn (0ac¡ duara). Không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa và chấm 
dứt nghiệp xấu, người đạo đức cần phát triển các đức hạnh đối lập 
với nghiệp bất thiện. Mười nghiệp thiện (kusalakam mapatha) gồm 


22. Dhp. 183, 234; D.IL49. 
23. A.1Ló69. 

24. D. IH. 269; A. V.264. 
25.D. H49. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ_ .. 4Š ° 


có 3 thiện về thân, 4 thiện về miệng và 3 thiện về tâm, còn được gọi 
là chánh pháp hành (dhammacariyä), tịnh pháp (soceyya), thánh 
đạo (ariya-magga), diệu pháp (saddhamma) hay pháp chân nhân 
(sappurisa dhamma).*5 

Về thân môn thiện gồm có: (i) Từ bỏ nghiệp giết hại 
(päanatipatamm pahaya), phát triển tâm từ bị đối với loài hữu tình 
(sabbapanabhutahitanu kampï hot), (ñ) Từ bỏ việc trộm cắp 
(adinnadana pahäya), tôn trọng sở hữu của người khác (adinnam 
theyyasankhatamn anadaiä), biết chia sẻ, giúp người vượt qua khó 
khăn, (ii) Từ bỏ ngoại tình (kãmesu tmicchãcaramn pahäya), không 
sai quấy trong hưởng dục (na caritan äpaƒjitä). 

Về khẩu môn thiện gồm có: (¡) Từ bỏ nói đối (musauadam 
pahaya), chỉ nói sự thật, tôn trọng sự thật, (¡) Từ bỏ lời nói 
chia rẽ (pisunamm vacam pahaya), chỉ nói những lời làm cho 
hòa hợp (samagga-karanim vacam bhasiã), (1ñ) Từ bỏ lời 
nói độc ác (pharusaưm vacœmn pahaya), chỉ nói lời thương mến 
(bahujanamanapä tathärupim vãcamn bhã-¬sifã), (¡iv) Từ bỏ phiếm 
luận (samphappalapam pahaya), chỉ nói lời hợp thời, lời đúng lý, 
lời hữu ích, nói về pháp, nói về luật, nói lời đáng lưu giữ (kãlavadi 
bhùtavadi atthauadi dhammavadi vinayavadi nidhä nawatim väcan 
bhãsitã ). 

Về ý môn thiện gồm có: (¡) Không tham lam tài vật (yam tam 
parassa paravitttpakaranarn tam ' abhijjhatä hoti), (ii) không sân 
tâm (abyäpannacitfo kho pana), mong chúng sanh tự cẩn trọng an 
vui (sukhi attãnamn pariharant#' ti), (iii) Có chánh kiến (sammadifthi 
kho pana). 

Theo đức Phật, giữ gìn 10 điều đạo đức (đasasila) là cách giúp 
bản thân đạt được ba hoàn thiện cao cấp (isikkhä, tam học).?”” Hoàn 
thiện đạo đức (adiisiia sikkha, tăng thượng giới học) là nền tảng 
phát triển và hoàn thiện tâm định cao cấp (adhicifta sikkha, tăng 


26. M. I.287; A. V.266, 275, 278. 
27. D. HI.220; A. I.229. 


46 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


thượng định học). Hoàn thiện định tâm là nền tảng phát triển trí 
tuệ siêu việt (adhipafia sikkha, tăng thượng tuệ học). 


Theo giáo dục Phật giáo, khi đạt được 3 sự hoàn thiện đạo đức, 
thiền định và trí tuệ, con người bình thường sẽ trở thành chân nhân, 
chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở 
thành thánh nhân, Bồ-tát và Phật. Nói cách khác, giáo dục đạo đức 
Phật giáo là giúp con người trở nên hoàn thiện, thánh thiện, an lạc. 
VI. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DẠY 

Vì cốt lõi của giáo dục Phật giáo là nhằm giúp con người đạt 
được trí tuệ và đạo đức, theo đức Phật, vai trò dẫn dắt của người dạy 
rất quan trọng và góp phần quyết định tương lai thành công và hạnh 
phúc của người học. Do đó, người thầy cao quý trong Phật giáo phải 
là đạo sư (saffhä). 

Dựa vào lời Phật trong các kinh, quyển Thanh tịnh đạo luận và 
Sớ giải Luật tạng liệt kê năm loại nhà giáo Phật pháp (Ãcariya)?° 
gồm: (¡) Thầy tế độ xuất gia (Pabba/ja cariya), tức thầy cạo tóc và 
truyền giới sa di, (ii) Thầy truyền cụ túc (Upasampadä cariya), tức 
thầy tế độ lên phẩm hạnh tỳ-kheo, chính thức làm thầy và sư cô, (1ii) 
Thầy y chỉ (Nissayã cariya), tức thầy tinh thần thay mặt thầy tế độ 
giúp người tu hành có nhiều tiến bộ do thực tập đúng chánh pháp, 
(iv) Thầy giáo hóa (Uddesacariya hay dhamma cariya), tức thầy dạy 
chân lý và đạo đức, giúp ta hiểu sâu, thực hành đúng, có kết quả 
trong tu học, (v) Thầy huấn từ (Ouaäđã cariya), tức thầy khiển trách, 
khuyên nhắc, khi ta bị lầm lỗi. 


Trong năm loại thầy nêu trên, thầy y chỉ, thầy giáo hóa và thầy 
huấn từ đều thuộc nhóm thầy dạy chân lý (dhammna) và dạy đạo 
đức (øinaya), giúp người học được trưởng thành về nhân cách sống, 
đạo đức sống để trở thành người có giá trị. Điều này cho thấy, đức 
Phật nhấn mạnh vai trò giáo dục chân lý và đạo đức của nhà 
giáo với tư cách là đạo sư (saffhä), hơn là chỉ đơn thuần truyền 


28. Vism. 94; VĩnA. V.1085; VII.1397. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ_ „ 47 © 


trao kiến thức lập nghiệp như khuynh hướng giáo dục thế học 
từ trước đến giờ. 

Đề cao vai trò đạo sư của nhà giáo, trong Kinh Tăng chỉ“? đức 
Phật khích lệ nhà giáo cần thực hiện Š cam kết: (¡) Nhà giáo 
che chở học trò về đức hạnh (safthã säuakehi silato rakkham 
paccasimsafi), (ii) Nhà giáo che chở học trò về kiến thức (saffhä 
sauakehi ñiãänadassanato rakkharm paccasimsafi), (1ii) Nhà giáo che 
chở học trò về sự thuyết pháp (saffhä sãuakehi dhammadesanato 
rakkhamn paccasirnsafi), (1v) Nhà giáo che chở học trò về sự ứng đáp 
(sattha sauakehi ueyyakarannato rakkhan paccäsinsafi), (v) Nhà giáo 
che chở học trò về sự nuôi mạng (safthä sãuakehi ãjiuato rakkham 
paccaäsửmsafi). Nếu vai trò “nuôi mạng” nhấn mạnh phương diện 
truyền trao kiến thức lập nghiệp thành công thì ở bốn vai trò còn lại, 
nhà giáo phải huấn luyện cho học trò về đạo đức, kiến thức, sự ứng 
đáp và khả năng trình bày chân lý. 

Trong Kinh Thiện sinh, đức Phật lấy hướng nam (dakkhinaä disã)°° 
làm biểu tượng cho thầy cô giáo, kêu gọi các nhà giáo cần đảm bảo 
Š trọng trách trong giáo dục học trò: (¡) Có kỹ năng huấn luyện đạo 
đức, (ii) Có kỹ năng truyền trao kiến thức chuyên môn, (ii) Tinh 
thần truyền trao tận tình, không giấu nghề, (iv) Khen ngợi các học 
trò ngoan giỏi, (v) Bảo hộ cho học trò về mọi phương diện. 

Trách nhiệm thứ 1 giúp học trò trở thành người có nhân cách, 
phẩm hạnh và đạo đức, sống không lo sợ xã hội lên án và luật pháp 
nghiêm trị. Trách nhiệm thứ 2 giúp học trò trở thành người có kiến 
thức chuyên môn trong ngành học theo đuổi, trở thành chuyên gia 
về sau. Trách nhiệm thứ 3 là thái độ chân thành về tri thức, không 
giấu nghề, truyền trao kiến thức và phương pháp nghiên cứu giúp 
học trò giỏi tương đương hoặc giỏi hơn mình. Trách nhiệm thứ 4 là 
khích lệ những học trò ngoan, hiền, giỏi, làm tấm gương phấn đấu 
cho các bạn đồng học trong lớp. Trách nhiệm thứ Š là tinh thân bảo 


29. A.TII.122. 
30. D. IIL 189-192. 


„ 48... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


hộ về mọi phương diện cuộc sống, để học trò có thể tự tin, thành 
công và hữu dụng cho đời. 

Để đạt được Š trách nhiệm nêu trên, theo đức Phật trong Kính 
Trường bộ," nhà giáo cần: (¡) Tránh xa “thiện xảo tổn hại” (apäya 
kosalla), vốn làm suy sụp thiện pháp, tăng trưởng ác pháp, (ii) Phát 
huy tối đa “thiện xảo tăng ích” (aya kosalla), tức trí tuệ linh hoạt 
trong việc làm phát sanh lợi ích và giá trị cho mình và cho người, (1i) 
Thiện xảo phương tiện (päya kosalla), tức trí tuệ với chủ trương và 
hạnh động cụ thể nhằm làm giảm tổn hại và tăng trưởng hữu ích. 


***% 


Nói tóm lại, ngoài việc khái quát bốn phương pháp giáo dục căn 
bản của đức Phật, bài viết này phân tích hai nội hàm về giáo dục 
chân lý và giáo dục đạo đức, qua đó, nhấn mạnh vai trò của người 
dạy trong tiến trình đánh thức người học từ kho tàng tiềm năng vốn 
có ở mọi người. Trên nền tảng so sánh với phương pháp giáo dục 
hiện đại, bài viết giới thiệu 12 thể tài kinh văn Phật giáo tương ứng 
với các phương pháp giáo dục nhấn mạnh người giảng dạy, nhấn 
mạnh người học, nhấn mạnh nội dung và đề cao sự tương tác. 

Tất cả chỉ để khẳng định một điều rằng giáo dục Phật giáo là 
nhằm khai mở tuệ giác, phát triển tâm, giúp người học không dừng 
lại ở thành quả thi cử, mà ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống thực 
tiễn, giải quyết dứt điểm các nỗi khổ và niềm đau. 


*** 


31.D.HI220. 


TRIẾT HỌC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG PHÁP,NỘI DUNG VÀ VAITRÒ „ 49 


Bảng viết tắt sách trích dẫn 


A. = Anguttara Nikaya, 6 vols, ed by R. Morris, E. Hardy & C.A.E. 
Rhys Davids (London:PT:S, 1885-1910); The Book oƒ the 
Gradual Sayings (Angutftara Nikäya), or More-Numbered 
Suttas, vol. I-II, tr. by E.L. Woodward (London: PTS, 1989- 
92, 1*t Ed. 1932-3); vol. II-V, tr. by E.M. Hare (London: PTS, 
1988-94, 1* Ed. 1934-6). 


Dhp. = Dhammapada, Ed. O. Von Hinuber and K. R. Norman. 
(London: PTS, 1994); tr. Narada Thera, The Dhamưmnapada, 
(London: John Murray, 1954). 


D.= Digha Nikäya, 3 vols, ed by TW. Rhys Davids & J. E. Capenter 
(London: PTS, 1890-1911); tr by TW. and C.A.F. Rhys 
Davids, Dialogues oƒ the Buddha, 3 vols. (London: PTS, 
1992, 1*' Ed. 1899-1921); also by Maurice Walshe, Tñe Long 
Discourses oƒ the Buddha, London: Wisdom Publications, 
1995, in one volume. 


M. = Majjhima-Nikaya, 4 vols, ed by V. Trenck, R. Chalmer & Mrs. 
Rhys Davids (London: P.T.S, 1888-1925); tr by I.B. Horner, 
The Collection oƒ the Middle Length Sayings, 3 vols., PTS 
Translation Series No. 30, (London: PTS, 1993-5, 1* Ed. 
1954-9); also tr. Bhikkhu Ñãnamoli and revised by Bhikkhu 
Bodhi, The Middle Length Discourses oƒ the Buddha. (Boston, 
Mass.: Wisdom, 1995) in one volume. 


Vin. = Vinaya Pifaka, 5 Vols, (London: PT.S, 1938-66); tr. by I.B. 
Honer, The Book oƒ the Discipline, 6 vols. vols. I, II & II (Suf- 
tauibhanga), (London: PTS, 1992-3, 1° Ed. 1938-42); vol. 
IV (Mahawagga); vol. V. (Cullauagga); vol. VI. (Parivara). 
(London: PTS, 1992-3, 1* Ed. 1951-2 & 1966). 


S.= Sariyutfta-Nikaya, 5 vols, edbyL. Eeer & Mrs C.A.E. Rhys Davids 
(London: P.T.S, 1884-1925); The Book oƒthe Kindred Sayings, 
or Grouped Suffas, 5 vols, vols. I-II, tr. by Mrs. Rhys Davids, 
assisted by Suriyagoda Sumangala Thera and E.L. Woodward. 


- 9Ú... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


(London: PTS, 1993-4, I* Ed. 1917-22); vols. III-V, tr. by E.L. 
'Woodward, ed. by Mrs. Rhys Davids. (London: PTS, 1992-4, 
1* Ed, 1925-30). 


Vism.= Visuddhdimagoa, ed. H. C.Warren and D. Kosambi.HOS.41. 
(1950), Tr. by Bhikkhu Ñãnamoli, The Path oƒ Purification. 
(Colombo: R. Semage, 1956; 3rd edn, Kandy: BPS, 1975; 
and 2 vols., Berkeley, Calif: Shambhala, 1976) 


Vbh. = Vibhaniga, ed. and tr. by S. K. Mukhopadhyaya. (Santiniketan: 
1950),, tr. by Patthamakyaw Ashin Thittila (Setthila), The 
Book oƒ Analwis (Vibhanga), Being the Translation oƒ the 
Second Book oƒ Abhidhamma Pi†aka, (London: PTS, 1995, 1* 
Ed. 1969). 


SI 


GIÁO DỤC TRUNG ĐẠO 


TS:IT:. Thích Viên Trí 


TÓM TẮT 

Trung đạo là giáo lý đặc thù của đạo Phật, mở ra một hướng tư duy 
mới cho nhân loại trong việc giải quyết những khủng hoảng cho con 
người từ cấp độ vĩ mô đến vi mô. Trung Đạo được xem như là giải pháp 
hữu hiệu để chữa căn bệnh 'cực đoan”, vốn là ngọn nguồn của khổ đau 
từ quá khú, cho đến cả hiện tại uà tương lai. Trong hệ thống giáo lý Phật 
giáo, tư duy cực đoan không có chỗ đứng, mọi ý niệm mang tính chấp 
thủ (cực đoan), dù là chấp thủ chân lý, cũng bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong 
quá trình tốn tại và phát triển, tính thần trung đạo này đôi khi bị giới 
Phật giáo lãng quên, đưa đến những xung đột trong việc học uà hành lời 
Phật dạy, đồng thời là nguyên nhân đưa đến sự suy yếu của đạo Phật. 
Trong thời đại ngày nay, bị lèo lái bởi triết lý thục dụng và tư duy hữu 
ngã, giáo lý Phật giáo dường như đang được diễn giải dưới những lăng 
kính đượm màu “ngã tính” và đang dần bị “thế tục hóa”. Vì thế chúng 
ta cẩn dành thời gian đểnhìn lại những kết quả cũng như hệ lụy ngõ hầu 
chỉnh đốn lại phương hướng hành đạo của mình, đặc biệt là trong lãnh 
vực giáo dục để làm sáng tỏ “tính thần trung đạo” trong sự nghiệp duy 
trì tà hoằng dương Phật pháp. 


là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện 
trưởng HVPGVN tại TP.HCM. 


s 52... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


1. DẪN NHẬP 


Trung đạo là lời dạy đầu tiên đức Phật tuyên bố trước khi Ngài 
thuyết giảng bốn chân lý cao thượng (Tứ Diệu Đế). Thông điệp 
“trung đạo” này đã mở ra một triết lý sống mới cho con người trong 
thời đại của đức Phật và cả thế giới ngày nay, vốn đang bị ngập chìm 
trong những tư tưởng cực đoan, đang gieo rắc nỗi sợ hãi đối với con 
người trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Hơn 26 thế kỷ qua, giáo 
lý trung đạo này vẫn là ngọn đuốc soi đường cho những ai mong 
muốn tìm kiếm an lạc và hạnh phúc thật sự cho tự thân và tha nhân. 
Đặc biệt, trong những giai đoạn khi mà khuynh hướng cực đoan là 
mối đe dọa đối với đời sống con người từ vật chất đến tinh thần, 
tư tưởng trung đạo này lại trở nên vô cùng cần thiết đối với mọi 
người. Có thể thấy rằng mọi rối ren từ cấp độ cá nhân, gia đình, xã 
hội cho đến cấp độ tôn giáo hay quốc gia đều bắt nguồn từ hai chữ 
'cực đoan” Những người nuôi dưỡng tư duy cực đoan, có lối sống 
cực đoan, có cách hành xử cực đoan là bởi vì họ quá chủ quan, quá 
đề cao bản thân, họ đang rơi vào trong thế giới chấp ngã gồm thân 
kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Khi rơi vào trong cái 
bẫy chấp ngã này người ta luôn có ảo tưởng rằng họ là trung tâm 
của vũ trụ, chỉ có những øì họ làm là đúng, họ nghĩ là đúng, họ nói 
là đúng, còn lại tất cả đều sai. Từ đó, những gì đi ngược với cách suy 
nghĩ của họ, ngôn ngữ của họ, lối sống của họ đều được xem là tà 
đạo, sai lầm, và cần phải triệt tiêu. Đây chính là nguyên nhân gây ra 
những mâu thuẫn, tranh cãi, xung đột, đấu tranh, chiến tranh tạo 
nên mọi sự bất hòa trong đời sống thường nhật, là cội nguồn của 
mọi hình thái khổ đau từ cấp độ cá nhân, gia đình, xã hội cho đến 
quốc gia, đặc biệt là trong lãnh vực tôn giáo. 

2. VAI TRÒ TRUNG ĐẠO TRONG HỆ THỐNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO 

Cần phải xác định rằng trong hệ thống giáo lý Phật giáo, mọi tư 
tưởng cực đoan đều không có chân đứng, mọi ý niệm mang tính 
chấp thủ, ngay cả chấp thủ chân lý cũng bị loại trừ; bởi vì toàn bộ lời 
dạy của đức Phật chỉ là chiếc bè để qua sông, chứ không phải là để 


GIÁO DỤC TRUNG ĐẠO „ S3 „ 


nắm lấy. Toàn bộ hệ thống Kinh Luật Luận là phương tiện để giúp 
con người nhận diện khổ đau và phương pháp đoạn trừ khổ đau, mà 
không nhằm vào bất cứ mục đích gì'. Nói theo ngôn ngữ y học, giáo 
lý Phật giáo là những phương thuốc để chữa bệnh, vì chúng sanh có 
vô số bệnh nên người thầy thuốc cũng cần được vận dụng một cách 
thiện xảo các loại phương thuốc để phù hợp với từng căn bệnh. Rõ 
ràng, mỗi căn bệnh không chỉ cần một loại thuốc mà người thầy 
thuốc phải luôn phối hợp nhiều loại để chúng hỗ trợ cho nhau thì 
mới thật sự có hiệu quả. Cần lưu ý rằng khi có bệnh thì người ta mới 
cần thuốc, bệnh thuyên giảm rồi thì cần phải dừng lại, nếu không 
thuốc bị lờn và sẽ mất tác dụng. 


Tương tự như thế, lời Phật dạy là những giải pháp trung đạo cần 
được vận dụng một cách linh hoạt trong việc chữa trị những căn 
bịnh trầm kha mang tên tham sân si, nguồn gốc của mọi hình thái 
khổ đau. Làm dừng lại tham sân si, chuyển hóa tham sân si, loại trừ 
mọi ngã tướng, ngã tưởng là mục tiêu của chánh Pháp, vì vậy bất cứ 
pháp môn nào phục vụ cho các mục tiêu này đều là Phật pháp”. Cần 
lưu ý rằng theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, chúng sanh có 
khoảng 84.000 căn tánh khác nhau; do vậy người hành đạo phải 
tùy theo căn tánh của từng đối tượng, từng học trò mà chỉ dạy các 
pháp môn tu tập thích hợp, chứ không thể giáo dưỡng một cách 
cứng nhắc, bởi Phật tử không phải là những tín đồ cần phải tuân 
thủ những giáo điều, tín điều một cách máy móc”. Tín đồ Phật giáo 
không là những chúng sanh cần sự cứu vớt của tha lực, của tha nhân 
vì đạo Phật không phải là đạo thần quyền, mà Phật tử là những con 
người luôn là chủ nhân của chính mình, phải trách nhiệm với hành 


1. Kinh Trung Bộ I, Kinh Xà Dụ. 

2. Kinh Trung Bộ: “Khổ và con đường diệt khổ: 

3. Theo quan điểm của Bộ phái Phật giáo, căn tánh chúng sanh có thể liệt kê vào 06 loại: 
(a) loại người nặng về tham ái (raga carifa), (b) loại người yếu kém về trí tuệ (Moha carita), (3) 
loại người nặng về lòng sân (đosa carifa), (4) loại người nặng về lòng tin (sadha carifa), (5) loại 
người có khuynh hướng về tri thức và tư biện (budi carifa), và (6) loại người nặng về phóng 
đãng và ít chú tâm đến công việc (œifakha carita). 

4. Kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm? 


S4... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


động tự thân”; họ có quyền phán xét đúng, sai, có quyền tin hay 
không đối với mọi giáo thuyết. Khổ đau hay hạnh phúc của mỗi cá 
nhân luôn tùy thuộc vào sự hiểu biết của người ấy như đức Phật đã 
dạy: “Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng sự đoạn tận lậu hoặc... “ 


3. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO 


Như thế, mục đích chính của tất cả mọi người đến với đạo Phật 
là học hỏi chánh pháp và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống 
nhằm giải thoát khổ đau cho tự thân, để đạt được hạnh phúc ngay 
bây giờ và tại đây mà không phải vì tích lũy kiến thức, văn hay chữ 
tốt, tích lũy danh vọng..., càng không phải là công cụ để phục vụ 
cho bất cứ mục đích nào, hay cá nhân nào. Đây là mấu chốt quan 
trọng để người Phật tử không bị mù quáng, không tôn sùng chủ 
nghĩa cá nhân, không mê tín dị đoan, không rơi vào thế giới cực 
đoan, không biến mình trở thành công cụ cho dục vọng của tự thân, 
cho tha nhân hay tổ chức dưới những ngôn từ dao to búa lớn, hào 
nhoáng bóng bãy, nhưng lại chuyên chở ngã tướng và tư lợi. Bởi lẽ, 
mọi việc làm mà không dẫn đến mục đích giải thoát, giác ngộ đều 
không được đức Phật tán dương. Thí dụ điển hình để minh họa 
cho lập luận này là cuộc đời của tôn giả Ananda, vị thị giả tận tâm 
với đức Phật, nhưng Thế Tôn vẫn không hoan hỷ vì trước khi Ngài 
thị hiện Đại Niết-bàn tại Kussinaga, tôn giả Ananda vẫn chưa đoạn 
tận phiền não, lậu hoặc, chưa đạt đến mục tiêu thiêng liêng, cao 
đẹp mà tôn giả phát nguyện xuất gia theo đức Phật, đó là giải thoát 
mọi khổ đau. Hoặc câu chuyện xảy ra gần đây, một Ni sư tu theo 
thiền tông, nổi tiếng với văn hay chữ tốt; rất nhiều bài viết, nhiều 
tác phẩm, nhiều bài thuyết pháp đã làm lay động lòng người. Ñi sư 
đi đâu cũng được quần chúng cung kính, tôn trọng, ca ngợi! Nhưng 
vào khoảng năm 1990 Ni sư quyết định ẩn dật tịnh tu, tạm thời 
ngưng việc thuyết pháp, sáng tác, viết lách... Ni sư nói rằng Ni sư 
quả thật rất hạnh phúc với những việc mà cá nhân ni sư đã và đang 
làm! Ni sư cảm thấy tự hào, thỏa mãn khi được mọi người ghi nhận 


5. Kinh Pháp Cú, Kệ 1-2. 
6. Kinh Trung Bộ, Kinh Nhút Thiết Lậu Hoặc. 


GIÁO DỤC TRUNGĐẠO „ Š5Š 


những cống hiến của cá nhân mình! Nhưng khi ở một mình, NÑi sư 
lại cảm thấy sự trống vắng, cô đơn, thiếu thốn... Một cách tinh tế, 
Ñi sư nhận ra rằng mình cũng đang bị nhận chìm thế giới tài, danh, 
sắc, thực, thùy; mình cũng đang ở trong dòng xoáy của cuộc rượt 
đuổi lợi danh dưới nhiều ngôn từ mới nghe qua rất là ý nghĩa... 
Cuối cùng Ñi sư nhận thức được rằng đó không phải là mục tiêu mà 
Ni sư từ bỏ gia đình, trở thành tu sĩ Phật giáo. Do vậy, những người 
đệ tử Phật cần phải nắm rõ ý nghĩa này để có lý tưởng sống đúng 
với chánh pháp; đặc biệt những người xuất gia, những sứ giả Như 
Lai lại càng phải nắm bắt thông điệp này một cách chính xác để vận 
dụng vào trong sứ mệnh của mình cho việc đào tạo ra một thế hệ tu 
sĩ và Phật tử mới cho Phật giáo. 

4. HIỆN TRẠNG VÀ TƯƠNG LAI 


Tuy nhiên, theo dòng thời gian, trước những thay đổi không 
ngừng về lý tưởng sống do ảnh hưởng của các nền văn hóa trong 
quá trình hội nhập và phát triển, nhất là trước thử thách của thời đại 
4.0 vốn có nền tảng trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật, điện 
toán trong xã hội hiện đại, để có thể tồn tại và phát triển thì thế giới 
tôn giáo, trong đó có Phật giáo, cần phải nhanh chóng thích nghi và 
thích ứng với môi trường xã hội hiện đại. Đây là lý do tại sao giới tu 
sĩ của các tôn giáo, bao gồm tu sĩ Phật giáo được trang bị khá đây 
đủ kiến thức về khoa học và thế học để làm phương tiện trong việc 
hành đạo của mình. 

Riêng về lãnh vực giáo dục, giới lãnh đạo Phật giáo cũng đã rất 
linh động trong việc cập nhật hóa nội dung giáo dục-đào tạo của 
mình để theo kịp đà phát triển của ngành giáo dục trong nước cũng 
như nước ngoài. Từ một hệ thống giáo dục mang tính tu viện, các 
Phật học viện chỉ chuyên sâu lãnh vực nghiên cứu Phật học, phiên 
dịch tam tạng kinh, luật, luận. Phương pháp giảng dạy tại các Viện 
Phật học giai đoạn đầu mang tính từ chương, trùng tuyên và xem 
trọng việc học chữ Hán và phiên dịch các bản văn từ Hán sang Việt. 
Chương trình đào tạo này chỉ dành cho Tăng Ni. Tuy nhiên, vào 
những năm đầu của thập niên ó0, giáo dục Phật giáo đã bắt đầu có 


Š6 „ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


những bước chuyển mình. Tăng Ni được phép tiếp cận với nền giáo 
dục phổ thông vào đại học quốc dân. Cũng trong giai đoạn này, 
nhiều Tăng Ni được gửi đi du học nước ngoài như Ấn Độ, Srilanka, 
Nhật Bản, Thái Lan... Sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, một số tăng 
ni đã trở về nước phục vụ cho công tác hoằng pháp của giáo hội 
Phật giáo, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục. Từ đây, một hệ thống 
trường học tư thục từ lớp 6 đến lớp 12 (ngày xưa gọi là trung học) 
của Phật giáo, dưới danh nghĩa là trường Bồ Đề, được thành lập, đào 
tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục Quốc gia. Tuy nhiên, một 
số môn về Phật học thường thức cũng đã được đan xen vào trong 
chương trình đào tạo này. Có thể nói rằng đây là cuộc cách mạng về 
giáo dục của Phật giáo Việt Nam, bởi vì giáo lý Phật giáo không còn 
bó gọn trong những ngôi chùa, tu viện, không chỉ dành cho Tăng 
Ni, không còn hạn chế trong phạm trù tín ngưỡng, tâm linh mà đã 
trở thành là một phần của đời sống văn hóa con người. Một bước 
ngoặt quan trọng khác của giáo dục Phật giáo là sự hình thành đại 
học Vạn Hạnh của Phật giáo trực thuộc Bộ Giáo dục, một đại học 
Phật giáo đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước và Phật giáo, 
có nhiều ảnh hưởng về giáo dục trong cũng như ngoài nước. Tại 
đây, khoa Phật học lần đầu tiên được thành lập, mở ra một hướng 
nghiên cứu, ứng dụng giáo lý Phật giáo vào trong thế giới học thuật 
và bắt đầu tiếp cận Phật giáo bằng nhiều góc nhìn của cuộc sống. 


Sau ngày thống nhất đất nước 1975, giáo dục Phật giáo lại một 
lần nữa phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới của xã hội. 
Một hệ thống Trung cấp Phật học (hiện tại tổng cộng là 34 trường), 
Cao cấp Phật học (ngày nay là 04 Học viện Phật giáo) đã được hình 
thành, chỉ dành cho Tăng Ni. Tuy nhiên, sự khác biệt ở hệ thống 
này với các Phật Học viện là Tăng Ni phải tốt nghiệp lớp 9 (dành 
cho học sinh Trung cấp) và lớp 12 (đối với sinh viên Học viện Phật 
giáo). Đặc biệt, ở cấp Học viện, các học viên đều phải học số môn 
theo khung sườn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho cấp đại 
học. Do vậy, Tăng Ni sinh tốt nghiệp đều có một số kiến thức cần 
thiết khi tiếp cận với xã hội. Theo thống kê của Ban Giáo dục Phật 
giáo Trung ương, trong thời gian 3Š năm qua, khoảng hơn 5.000 


GIÁO DỤC TRUNG ĐẠO: „ 57. 


Tăng Ni tốt nghiệp văn bằng cử nhân Phật học; trên 400 Tăng Ni 
có được văn bằng tiến sĩ và thạc sĩ trong cũng như ngoài nước hiện 
đang phục vụ trong nhiều lãnh vực của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Đây là thành quả đáng khích lệ của ngành giáo dục Phật giáo 
trong sự nghiệp đào tạo thế hệ kế thừa cho Phật giáo. 


Tuy nhiên, để đuổi kịp những đổi thay về mặt tri thức cũng như 
yêu cầu bằng cấp trong bối cảnh xã hội hiện nay, khuynh hướng 
giáo dục Phật giáo hiện nay dường như phát triển khá nhanh và 
đang mất dần sự cân đối giữa thực tế và lý tưởng. Nói khác đi, Phật 
giáo đang có một thế hệ Tăng Ni có kiến thức tốt về cuộc sống, 
thông thạo về Phật học nhưng lại thiếu năng lực và kinh nghiệm 
về phương diện tâm linh. Lối sống này dành quá nhiều thời gian 
hướng ngoại mà thiếu việc hành trì chánh pháp để quán chiếu nội 
tâm. Đây là hệ quả của khuynh hướng nặng về học, nhẹ về tu, nặng 
về mục tiêu ngắn hạn, nhẹ mục tiêu giải thoát. Thành quả này có 
lẽ sẽ không bền vững và cũng không phải là đích đến của giáo dục 
Phật giáo; bởi vì mục tiêu của giáo dục Phật giáo là đào tạo ra những 
con người đầy đủ đức hạnh và trí tuệ” mới có thể tự giải thoát cho 
mình và giúp đỡ tha nhân, vì “Hương thơm của hoa chỉ bay theo chiểu 
gió, hương thơm của đạo đức tỏa ngát muôn phương, hương thơm các 
chân nhân tỏa khắp mọi chân trời”. 


Do vậy, có lẽ đã đến lúc lãnh đạo ngành giáo dục Phật giáo cần 
trầm tư về thông điệp trung đạo mà đức Phật đã giảng dạy, cần phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng ba mệnh đề cốt lõi của một nền giáo dục” cần 
có để có thể chỉnh lý lại hiện trạng giáo dục cho phù hợp với tiêu 
chí của đạo Phật. Đặc biệt, trong một thế giới khi mà đạo đức và 
các nền tảng văn hóa dân tộc đang xuống cấp trầm trọng, khi phần 
lớn con người, bao gồm cả giới cư sĩ và tu sĩ, đang sống ảo, chuộng 


7. Kinh Trường Bộ: “Này Bà-la-môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh 
được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới hạnh ở đó có trí tuệ... Trí tuệ 0à giới hạnh được xem 
là tối thắng ở trên đời.” 

8. Kinh Pháp Cú. 

9. (a.) Bản chất con người là gì (theo Phật giáo)? (b). Nền giáo dục Phật giáo muốn con 
người trở thành cái gì? ©. Phải làm øì để có con người Phật giáo mong muốn? 


- SỞ... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


những giá trị ảo, đánh mất thế giới thực tại thì những nhà giáo dục 
Phật giáo cần phải làm rõ giá trị giáo dục thực tiễn của mình. Người 
viết tin tưởng rằng nếu giới lãnh đạo giáo dục Phật giáo vận dụng 
được thông điệp trung đạo một cách thiện xảo và đúng thời thì hệ 
thống giáo dục ấy sẽ là một trong những giải pháp khả thi trong 
việc giúp đỡ nhân loại điều chỉnh những rối loạn, khủng hoảng từ 
phương diện vi mô đến phương diện vĩ mô, từ thế giới con người 
cho đến thế giới tự nhiên. Bởi vì theo giáo lý Phật giáo, tất cả mọi sự 
vật, hiện tượng trong cuộc đời này đều phát xuất từ tâm con người. 
Khi tâm được thay đổi thì thế giới sẽ thanh bình. '° 


***% 


10. Kinh Pháp Cú “Tầm dãn đầu các pháp, Tâm làm chủ tâm tạo, Nếu nói hay hành động, 
Với tâm ý thanh tịnh, Hạnh phúc sẽ theo ta, Như bóng không rời hình” 


S9 


SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 
VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CHÚNG 


TS.IT. Thích Giác Hiệp” 


I. KHÁI QUÁT VỀ GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Giáo dục làm thăng tiến tâm thức và phát triển xã hội. Vai trò 
của Phật giáo rất quan trọng trong giáo dục, vì Phật giáo chủ trương 
hoàn thiện tâm thức cá nhân, và xã hội. Con người có khả năng 
nhận thức và lý luận. Tâm con người là phương tiện cơ bản để sinh 
tồn và phương tiện để đạt được tri thức. Con người không thể sống 
chỉ cần những nhu cầu vật chất đơn giản mà còn cần sự tiến triển 
tinh thần. Sự tiến triển tinh thần này gọi là tiếp thu tri thức hay giáo 
dục. Nếu không có khả năng giáo dục và được giáo dục nhân loại 
không có được những thành tựu như ngày nay. Giáo dục đem lại 4 
điều lợi ích cho con người: 

1. Có được tri thức cần thiết cho sự sinh tồn. 

2. Phát triển khả năng của con người. 

3. Hướng dẫn con người cách sống. 

4. Giúp con người nhận rõ được lý tưởng cá nhân. 


*, TT. TS. Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, giảng viên Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội 


60 „ 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


1. Hệ thống giáo dục Ấn Độ trước Phật giáo 


Hệ thống giáo dục Ấn Độ thời cổ đại mang màu sắc tôn giáo. 


Phật giáo chịu ảnh hưởng một phần của hệ thống giáo dục Ấn Độ 
cổ đại. Lịch sử hệ thống giáo dục Ấn Độ cổ đại bắt nguồn rất sớm, 
vào khoảng trước năm 2000 trước Tây lịch. Mục đích giáo dục thời 
cổ đại đặt trọng tâm vào sự phát triển hài hòa con người. Thân, tâm, 
trí tuệ và tinh thân được cho là sự hình thành con người, giáo dục 
phát triển toàn bộ những điểm này. Giáo dục giai đoạn này mang 
tính phổ biến cho 3 giai cấp: Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, thương gia. 


2. Hệ thống giáo dục Phật giáo 


Sự phát triển giáo dục Phật giáo có thể chia ra làm 4 giai đoạn: 


a. Giai đoạn 1: giai đoạn Đức Phật còn tại thế. Đây là giai 


đoạn thiết lập Tăng đoàn và Tĩnh xá. 


b. Giai đoạn 2: từ thế kỷ V trước Tây lịch đến thế kỷ HII trước 


Tây lịch là giai đoạn hình thành Thánh điển. Đây là giai 
đoạn diễn ra một số cuộc kiết tập Thánh điển. Nội dung 
giáo dục bao gồm giáo dục đạo đức. Những bộ Thánh điển 
được hình thành như: Giới kinh, Chuyện tiền thân, Trưởng 
lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ, Pháp cú... Các vị Sa-di được 
giảng dạy và học thuộc những bộ này. 


. Giai đoạn thứ 3: từ thế kỷ IH trước Tây lịch đến thế kỷ IV. 


Thời gian trôi qua nhiều thay đổi diễn ra trong hệ thống 
giáo dục Phật giáo. Giai đoạn này hầu như hệ thống giáo 
dục Phật giáo đã thay thế cho hệ thống giáo dục Bà-la-môn 
giáo. Tu viện trở thành những trung tâm giáo dục chính 
thức. Rất nhiều người không phải Phật giáo cũng tham gia 
vào tu viện để tham học. Một số tác phẩm được giảng dạy 
trong tu viện để phổ biến giáo dục đạo đức, như: (a) Về nội 
điển gồm: Kinh, luật, luận, (b) Về ngoại điển gồm: Vệ-đà, 
yoga, âm vị học, phép làm thơ, văn phạm, thiên văn học... 


1.S.N. Sharma, Buddhist Social and Moral Education (Delhi: Parimal Publications, 1994), 38. 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤCĐẠICHÚNG „ ỐI . 


d. Giai đoạn thứ 4 từ thế kỷ IV đến thế kỷ XII: Cuối thế kỷ IV, 
tu viện Phật giáo trở thành những trung tâm giáo dục quan 
trọng giống như hệ thống đại học thời hiện đại, thu hút 
sinh viên khắp nơi, trong và ngoài Ấn Độ.? 

Hệ thống giáo dục của Phật giáo và Bà-la-môn giáo không khác 
nhau nhiều. Bà-la-môn giáo tiêu biểu cho hệ thống giáo dục truyền 
thống của Ấn Độ. Cả hai hệ thống có những lý tưởng, phương pháp 
giống nhau. Có một số điểm giống nhau giữa hai hệ thống này: 

a. Cả hai hệ thống đề cập đến giáo đoàn phải có cuộc sống 
thanh tịnh, độc thân. Cả hai hệ thống chủ trương rằng tham 
đắm là nguyên nhân khổ đau. 


b. Quá trình nhập học hầu như giống nhau. Cả 2 hệ thống đều 
tiến hành một số nghi thức nhập học giống nhau. 

c. Phương pháp giảng dạy cả hai hệ thống giống nhau, học 
thuộc các bài học, chú ý phát triển đạo đức, xã hội, bàn 
thảo, tranh luận. 

s. Phương pháp trị phạt cả hai đều giống. 

Phương pháp trị phạt của hai hệ thống có phần giống nhau. Tuy 
nhiên, cũng có một vài điểm khác nhau giữa hai hệ thống giáo dục này. 

a. Hệ thống giáo dục Bà-la-môn đào tạo học trò sau khi hoàn 
tất việc học tham gia vào xã hội. Hệ thống giáo dục của 
Phật giáo hướng học trò sống cuộc sống tu viện. Do vậy, 
theo quan điểm thế tục, giáo dục Bà-la-môn toàn diện hơn. 
Vì một người sau khi được giáo dục trong hệ thống này có 
thể bước chân vào cuộc sống thực tế không bị bỡ ngỡ. 

b. Hệ thống giáo dục của Bà-la-môn giáo dựa và cơ sở giai cấp, 
nhưng trong Phật giáo ngay cả những người giai cấp thấp 
cũng có thể tham gia. Phật giáo chủ trương phá bỏ giai cấp. 


2. Ibid: 164. 
3. Ibid: 44. 


62 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


c. Việc sử dụng ngôn ngữ, hệ thống giáo dục của Bà-la-môn 
giáo chỉ sử dụng Sanskrit, ngược lại Phật giáo tự do sử dụng 
các ngôn ngữ, như: Päli, Sanskrit hay ngôn ngữ địa phương. 
Chính Đức Phật chủ trương giáo pháp nên được thuyết 
giảng bằng ngôn ngữ của mọi người. 

d. Hệ thống giáo dục của Bà-la-môn giáo mang hình thức gia 
đình, thầy như người cha và học trò là thành viên của gia 
đình. Học trò tự nhiên trở nên ít. Quy tắc nghiêm khắc việc 
học vững chắc hơn. Tu viện Phật giáo thu hút lượng học trò 
ngày một đông và giống như hình thức trường đại học, cả 
hàng ngàn sinh viên.” 

3. Tu viện Phật giáo là trung tâm giáo dục 

Tu viện Phật giáo trở thành những trung tâm giáo dục dành cho 
tu sĩ Phật giáo và người thế tục. Hệ thống giáo dục của Bà-la-môn 
giáo trước đó hoàn toàn bị lu mờ. Bản chất toàn diện của hệ thống 
giáo dục Phật giáo đã cung cấp mọi nhu cầu tri thức cho giới Phật 
giáo và các nhà nghiên cứu Phật học. Những trung tâm giáo dục 
như thế thường được vua, quan và giới thương gia nhiệt tình ủng hộ 
về mọi mặt, tu và học. Những trung tâm này phát triển giống như 
những trường đại học thời hiện đại." Một số tu viện Phật giáo phát 
triển theo hình thức này, như: 
a. Đại học Nalandã 


Ở Ấn Độ cổ đại, có thể nói đại học Nalandã là trung tâm giáo 
dục nổi tiếng nhất của Phật giáo. Ngài Nghĩa Tịnh, ngài Huyền 
Trang từng sống và tham học tại đại học Nalanda. Theo ghi chép 
của 2 ngài, đại học này có hơn 3.000 sinh viên. Có khi số lượng sinh 
viên lên 10.000. Tứ sự đều được cung cấp miễn phí cho sinh viên. 
Sinh viên đến từ mọi miền của Ấn Độ và ngay cả nước ngoài như 
Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên... Luật nhập học rất nghiêm 


4. Ibid: 44f. 
5. S. C. Ghosh, The History oƒ Education in Ancient India: c. 3000 BC to AD 1192 (New 
Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 2001), 128. 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CHÚNG _„ 63... 


khắc chỉ có những ai thông thạo những môn học cổ và hiện đại mới 
được nhập học. Như vậy đây là một học viện ở mức độ nâng cao. 
Khoảng 1.500 giáo sư phụ trách 8.500 sinh viên. Hàng ngày có đến 
trăm bài thuyết giảng. Nhiều vị tổ sư lỗi lạc của Ấn Độ hoặc nước 
ngoài xuất thân từ đây, như ngài Đề-bà, Giới Hiền, Hộ Pháp, Pháp 
Hiển, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh... Hệ thống thư viện của đại học 
rất phong phú.” 


b. Đại học Valabhi 


Đại học này có thể nói là đối thủ của đại học Nalanda. Đại học 
tọa lạc ở Valabhi, kinh đô của vương triều Maitraka (475-775). Đại 
học này cũng được vương triều ủng hộ. Số lượng sinh viên đông 
tương đương với đại học Nalandã.” 


c. Đại học Vikramasilä: 


Đại học này cũng có vị trí như hai đại học trên. Hội đồng điều 
hành đại học này cũng điều hành đại học Nãlandã. Do vậy nên có sự 
trao đổi giáo sư giữa hai đại học này. Ngoài ra còn có một số tu viện 
Phật giáo khác phát triển theo hình thức đại học trong thời đại này. 

Học viên trong các đại học được phân chia ra làm nhiều lớp tùy 
theo trình độ khác nhau. Lớp thấp nhất bao gồm những vị đọc tụng 
kinh, lớp kế tiếp bao gồm những vị thông thạo luật, bàn luận luật 
với nhau, lớp cao hơn nữa là những vị chuyên về luận, luyện tập 
thuyết giảng trước khi giảng chính thức. Và lớp cao nhất là những 
vị thực hành bốn loại thiền định. Ngoài ra có những vị xuất sắc về 
thế học. Như vậy chúng ta thấy rằng trong hệ thống giáo dục Phật 
giáo từ ban đầu đã nhấn mạnh việc tranh luận (debafe) để cho các 
Tỳ-kheo có được những kinh nghiệm rèn luyện cần thiết trước khi 
đi truyền bá giáo pháp. Thật sự trong suốt cuộc đời thuyết pháp độ 
sanh Đức Phật đã gặp nhiều cuộc tranh luận, giải thích với Bà-la- 


ó. Ibid: 49. 
7. S. Dutt, Buddhist Monks and Monasteries oƒ India: Their History and Their Contribution to 
TIndian Cufure (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2000), 22⁄4 . 


64 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


môn, Kỳ-na giáo và những câu hỏi được hội chúng đặt ra. 

Chúng ta thấy thời kỳ Đức Phật mỗi vị đệ tử của ngài chuyên về 
từng lãnh vực, như ngài Uu-ba-li chuyên về luật tạng, ngài Xá-lợi- 
phất có trí tuệ xuất sắc... Tiếp nối truyền thống đó, hệ thống giáo 
dục trong thời kỳ phát triển đã huấn luyện học trò theo từng lãnh 
vực riêng biệt phù hợp với khả năng và năng khiếu của từng người. 
Như thế mới phát triển được tiềm năng của mỗi người. Nếu không 
chú trọng đến năng khiếu của từng người, chúng ta sẽ làm lãng phí 
khả năng của họ. 

Giáo dục Phật giáo hướng vào việc nâng cao đạo đức con người 
và đồng thời cũng đào tạo một số học giả lỗi lạc cho xã hội. Giáo 
dục Phật giáo nhằm tạo ra một xã hội lý tưởng thông qua Phật pháp. 

Từ thế kỷ HI trước Tây lịch đến thế XII nhiều tu viện Phật giáo 
trở thành trung tâm giáo dục Phật giáo để truyền bá giáo pháp. Mọi 
phương tiện sinh hoạt tại những trung tâm này được cung cấp miễn 
phí cho sinh viên. Cả cuộc sống của sinh viên và tu sĩ đều tuân thủ 
theo luật lệ tu viện. Các môn học bao gồm tôn giáo và thế tục, chỉ 
trừ những môn liên quan đến quân sự, phục vụ quốc gia không 
được dạy. 

Giáo dục Phật giáo là lý tưởng hoàn thiện xã hội và con người. 
Lý tưởng này vẫn được truyền thừa qua nhiều thế hệ nhằm đem lại 
hài hòa, thịnh vượng và hạnh phúc cho con người, xã hội. Đức Phật 
chẳng những là một triết gia lỗi lạc, một đạo sư chuẩn mực mà còn 
là một nhà giáo dục vĩ đại. 

II. PHẬT PHÁP VÀ GIÁ0 DỤC ĐẠI CHÚNG 

Giáo dục làm thay đổi con người và chuyển hóa xã hội đến mức 
độ hoàn thiện hơn. Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong giáo 
dục. Cuộc sống hiện đại ngày nay có những tác động tiêu cực khiến 
con người không sống đúng với chuẩn mực đạo đức. Chủ nghĩa vị 


§. S. C. Ghosh, The History oƒ Education in Ancient India: c. 3000 BC to AD 1192 (New 
Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 2001), 130 £ 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CHÚNG_„ 6Š ... 


kỷ, lối sống vật chất được đề cao làm cho nền tảng đạo đức bị xói 
mòn, xuống cấp. Giáo lý Phật giáo hướng vào việc nâng cao đạo đức 
con, giúp xã hội, con người hoàn thiện hơn. Để đạt được lý tưởng 
này cần những yếu tố tiêu biểu: 

1. Giáo dục con người tư duy hợp lý 

“Duy tuệ thị nghiệp” là chủ trương quan trọng của Phật giáo. 
Người thiếu trí sẽ có những tư duy sai lầm, tin vào giáo điều, truyền 
thống phi lý, tập tục hủ hóa. Xã hội sẽ văn minh, con người ứng xử 
hợp lý khi sống theo lý trí suy xét vấn đề, không tin mù quáng vào 
bất cứ điều gì khi chưa thẩm xét. Bằng cách phá bỏ mê tín, niềm tin 
mù quáng, lễ nghi hủ tục và nô lệ tri thức, Phật giáo xác lập chánh 
tín cho quần chúng và đặt nền tảng cho những cải cách xã hội. Đức 
Phật được tán thán trong Kinh Trường Bộ: 

... 1W người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
uào trong bóng tối để cho ai có mắt có thể thấy." 

2. Giáo dục bình đẳng, công bằng 

Đức Phật là một bậc thầy tâm linh, nhà cải cách xã hội, nhà giáo 
dục vĩ đại. Quay lại với bối cảnh xã hội Ấn Độ ta thấy rõ điều này. 
Luật lệ tôn giáo, xã hội ở Ấn Độ, được ghi trong văn chương Vệ đà, 
truyện cổ tích, chuyện tiền thân và các nguồn khác, rất hà khắc, áp 
bức, dã man đối với số đông quần chúng. Trẻ em của giai cấp nô lệ 
thường bị bắt buộc theo nghề của cha, mẹ. Vai trò của phụ nữ không 
được coi trọng. Về mặt giáo dục, quyền sống của mọi con người, số 
đông tầng lớp trung lưu và hạ lưu của xã hội bị gạt bỏ những quyền 
lợi của họ. Giai cấp Bà-la-môn và vua chúa đã độc quyền trong mọi 
mặt. Toàn bộ cấu trúc xã hội dựa trên nguyên lý bất bình đẳng. 
Những luật lệ được áp dụng để đem lại quyền lợi và đặc ân cho giai 
cấp cao. Chống lại những luật lệ này Đức Phật tuyên bố triết lý tự 
đo, bình đẳng, vì lợi ích cho số đông. Có thể nói Đức Phật là người 


9. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
1991, 1Só. 


66 .... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đầu tiên đả phá thành lũy đặc quyền, hệ thống giai cấp, chủ nghĩa 
nghi thức, cuồng tín tôn giáo, mê tín. Ngài dạy về: tự do cá nhân, 
khoan dung, cảm thông, từ bị, bất hại (ahimsa). 

Chính giáo lý nghiệp của Phật giáo đã bác bỏ sự phân chia giai 
cấp ở Ấn Độ. Mọi người đều bình đẳng trước nghiệp lực. Ngài đánh 
giá con người theo phẩm chất đạo đức của người ấy không phải 
theo giai cấp, màu da, địa phương, ngôn ngữ. Ngài khẳng định mọi 
người đều có khả năng chứng đạt niết-bàn. Cánh cửa Tăng đoàn 
mở rộng cho mọi tầng lớp trong xã hội, kể cả người thuộc giai cấp 
thấp. Một số đệ tử của Đức Phật xuất thân từ giai cấp thấp, nhưng 
chuyên tâm tu tập đạt được kết quả cao. Đức Phật đã giới thiệu 
truyền thống dân chủ trong việc điều hành Tăng đoàn. “Giá trị” của 
mỗi cá nhân không phải do “sinh ra” mà giá trị nằm ở phẩm chất của 
cá nhân đó. Nghiệp đóng một vai trò quan trọng đối với con người 
và cuộc sống con người, qua đoạn trích sau ta thấy được điểm này. 
Kinh Tiểu nghiệp phân biệt đã định nghĩa: 

... Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
là phân chia các loài hữu tình." 

Đức Phật đã phản đối quan niệm một Thượng đế sáng tạo, 
thưởng phạt cả thế giới theo ý muốn của mình. Mặc khác học thuyết 
duyên khởi cùng với thuyết nghiệp của Phật giáo đã giải thích rõ 
nguồn gốc và sự phát triển của chúng sanh và những sự kiện xung 
quanh. Giáo lý nghiệp là một năng lực cải cách hệ thống giai cấp Ấn 
Độ. Giáo lý giải thích rõ được những sự khác nhau trong cuộc sống 
của mỗi cá nhân trong xã hội như giàu nghèo, hạnh phúc khổ đau. 
Kinh kẻ bần tiện có nói về sự sang hèn của hữu tình không phải do 
sinh ra mà chính do hành vi tạo tác trong quá khứ: 

Bần tiện không vì sanh, 


Phạm chí không vì sanh, 


10. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
1992, 481. 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤC ĐẠICHÚNG „ 67. 


Do hành, thành bần tiện, 
Do hành, thành Phạm chí. 


Hay trong luận Câu-xá nói lên sự khác biệt của hữu tình là do 
nghiệp (3# 5| #)." 
3. Giáo hóa con người có lối sống hài hòa 

Phật dạy nên tránh xa những cực đoan. Ngài nhận thức được 
điều này qua 6 năm khổ hạnh. Ngài xem thường cuộc sống xa hoa 
và khổ hạnh. Ngài sống theo lối sống trung đạo. Cực đoan không 
giúp hành giả đạt được trạng thái tâm linh tối cao. Xa hoa khiến con 
người đắm say vật chất. Ngay cả trong lãnh vực tôn giáo cũng không 
nên quá cuồng tín, cực đoan. Điểm giáo lý này được vua A Dục áp 
dụng. Như trong sắc lệnh số 12 của ông có đoạn, “Không nên chỉ 
tôn trọng tôn giáo của mình và chỉ trích tôn giáo khác, phải tôn 
trọng tôn giáo khác cũng như tôn trọng tôn giáo mình.... Chính vì 
những cực đoan mà con người không thể chấm dứt mọi xung đột. 
4. Giáo dục lòng vị tha 


Theo hạnh Bồ-tát, hành giả hành xử không chỉ hướng lợi ích cho 
riêng mình mà còn giúp ích cho tha nhân. Trong xã hội con người 
không thể tồn tại độc lập mà giữa con người có những mối quan 
hệ mật thiết. Việc làm của một người có thể ảnh hưởng đến nhiều 
người. Giáo lý Phật giáo dạy mọi người hành xử hợp lý để tạo ảnh 
hưởng tốt cho nhau. Vị tha liên quan đến việc sống và hành động 
vì lợi ích mọi người. Cuộc đời Đức Phật là tấm gương vị tha. Ngài 
rời bỏ cung điện xa hoa tìm cầu chân lý. Ngay sau khi chứng đạt 
giác ngộ Ngài đã chia sẻ những trải nghiệm an lạc tâm linh cho mọi 
người. Bức thông điệp của ngài là từ bi. Đức Phật có đủ tự lợi, lợi 
tha. Ngài tùy theo căn cơ của chúng sinh đang chìm đắm trong bùn 
lầy sinh tử, ngài thuyết ra những bài pháp thích hợp để cứu thoát 
họ. Chúng sinh trong thế gian sở dĩ trôi nổi trong biển khổ trầm 
luân, không hẹn ngày ra là do ngu sĩ mê hoặc. Nếu không nhờ lòng 


11. Đại 29.67.2. 


68 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


từ giáo hóa của Phật thì không thể nào thoát khỏi những cảnh khổ 
đau. Bằng cách thuyết giảng bất hại, và từ bi, Phật giáo giúp cho mọi 
người ý thức giá trị cuộc sống và khiến họ xa rời những lối sống phi 
lý, khổ đau. Ngài đã giáo huấn các đệ tử hãy vì lợi ích số đông mà du 
hành giáo hóa. 

Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quân chúng, vì an lạc 
cho quân chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên uà loài Người. Chớ có đi hai người tột chỗ. Này các Tỷ- 
kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy 
tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. `” 


5. Thiết lập xã hội đạo đức và thanh bình 


Đạo đức là nền tảng của tất cả lời dạy của Phật. Những giáo lý 
căn bản, như: § giới, 10 giới, Bát chánh đạo, Tứ đế, Duyên khởi... 
luôn luôn nhắc nhở con người về sự nguy hiểm của chấp trước, 
tham đắm và khuyên họ đi theo chính đạo. Đức Phật xem đạo đức 
là yếu tố hòa bình, tiến triển và thịnh vượng của cá nhân, xã hội và 
quốc gia. Xã hội đạo đức phải tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức và 
dứt trừ các loại phiền não: tham, sân, si... Xã hội sẽ bất an khi con 
người luôn bị phiền não chi phối, tâm không được thanh tịnh. Tâm 
chỉ đạo các hành vi. Con người cho dù ở trong một môi trường đầy 
đủ tiện nghi hiện đại nhưng với tâm đầy tham, sân, sĩ thì cũng khó 
có được một phút giây bình an. 

Thế giới không thanh bình do tâm của con người luôn thù hận, 
gây ra cảnh bắn giết lẫn nhau. Nỗi thù hận xuất phát từ tâm sân hận. 
Tâm bình thế giới bình, tâm chúng sanh không bình nên gây ra sự 
biến loạn của thế giới. Khi nào tâm của mỗi cá nhân được thanh 
tịnh thì xã hội mới được trật tự, ổn định, công bằng. Cá nhân phải tu 
tập để loại trừ 3 loại phiền não căn bản, tham, sân, si phải phát triển 
tâm từ bị và lòng cảm thông độ lượng, đó là tịnh độ. Quan điểm này 
có thể thấy trong kinh Duy Ma: 


12. HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, 1993, 235. 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CHÚNG _„ 69... 


Nếu Bồ-tát muốn đạt được tịnh độ phải thanh tịnh tâm mình. Khi 
tâm tịnh thì cõi nước trở nên thanh tịnh. 

3# šf lR đt đf lẾ + § lẾ Hs ° BH s IẾ BE 4# 
(Đại14.538.3) 

Đức Phật thấu hiểu được tiến trình hoạt động tâm thức. Ngài 
hiểu được sự nhận thức và cảm xúc của cá nhân. Cho nên Ngài đưa 
ra những phương cách giáo dục có thể hoàn thiện được tâm thức của 
cá nhân và xã hội, giúp cho mọi người an lạc, xã hội ổn định, thanh 
bình trong hiện tại cũng như tương lai. Phật giáo có ảnh hưởng lớn 
đối với thế giới. Nhân loại học hỏi được nhiều từ sự giáo dục của 
Phật giáo. Giáo lý Phật giáo đã giúp cho con người có được lối sống 
có định hướng, an lạc, hạnh phúc. 


***% 


- 7Ú... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 

Cubberley, Ellwood P„, The History öoƒ Education, Blackmask.com, 
2003 (Stanford University, 1920). 

Dewey, John, Democracy and Education, Blackmask Online, 2003 


Dutt, Nalinaksha, Early Monastic Buddhism, Calcutta: Firma KLM 
Private Limited, 1980. 


Dutt, Sukumar, Buddhist Monks and Monasteries oƒ India: Their His- 
tory and Their Contribution to Indian Cufure, Delhi: Motilal Ba- 
narsidass Publishers, 2000. 


Ghosh, Suresh Chandra, The History oƒ Education in Ancient India: 
c. 3000 BC to AD 1192, New Delhi: Munshinram Manoharlal 
Publishers, 2001. 


Sharma, S.N., Buddhist Social and Moral Education.„ Delhi: Parimal 
Publications, 1994. 


Cubberley, Ellwood P„, The History oƒ Education, Blackmask.com, 
2003 (Stanford University, 1920). 


Dewey, John, Democracy and Education, Blackmask Online, 2003. 


Dutt, Nalinaksha, Early Monastic Buddhism, Calcutta: Firma KLM 
Private Limited, 1980. 


Dutt, Sukumar, Buddhist Monks and Monasteries oƒ India: Their Hlis- 
tory and Their Contribution to Indian Cufure, Delhi: Motilal Ba- 
narsidass Publishers, 2000. 


Ghosh, Suresh Chandra, The History oƒ Education in Ancient India: 
c. 3000 BC to AD 1192, New Delhi: Munshinram Manoharlal 
Publishers, 2001. 


Sharma, S.N., Buddhist Social and Moral Education, Delhi: Parimal 
Publications, 1994. 


HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trường Bộ, Thành phố Hồ Chí 


SỰPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ VÀ GIÁO DỤCĐẠICHÚNG „7l. 


Minh: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1991. 

HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, Thành phố Hồ Chí 
Minh: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992. 

HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương Ưng Bộ, Thành phố Hồ 
Chí Minh: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1993. 


72 


73 


NĂM HỆ THỐNG GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 


TS.ĐD. Thích Vạn Lợi” 


Hai mươi lăm thế kỷ trước, tại Ấn Độ, thái tử Tất Đạt Đa 
(Siddhartha) sau khi tu hành đắc đạo, đã nhận thấy tầm quan trọng 
của giáo dục. Vì thế, trong thời gian tám mươi năm cuộc đời, Ngài 
đi khắp nơi giảng dạy, vì mục đích phát triển trí tuệ cho mọi người, 
từ đó cho họ đạt được giác ngộ giải thoát. Nội dung giảng dạy của 
đức Phật được lưu trữ trong Kinh, Luật, Luận của Phật giáo; trong 
đó, không chỉ là mô phạm cho giáo dục Phật giáo, mà còn có nội 
dung vô cùng phong phú, uyên thâm, bao gồm tri thức, đạo đức, tư 
tưởng và kỹ năng, vx... 


Giáo dục Phật giáo là truyền đạt tư tưởng triết học, kinh nghiệm 
tu tập, lễ nghi, phép tắc, hình thức tổ chức, v.v... cho các thế hệ tiếp 
theo. Đây, cũng là cách khiến cho tự thân giáo đoàn Phật giáo duy 
trì, tồn tại những phương thức và phương pháp lâu dài cho mai sau. 

Phật giáo trải qua thời gian tồn tại với mục đích và nội dung 
như vậy, nên chúng ta có thể chia nền Phật giáo thành năm loại 
hình giáo dục mang tính chất đặc thù, mà những tổ chức khác khó 
có được. Đó chính là: Giáo dục trực tiếp giữa thầy và trò, Giáo dục 


*,. Đại đức Tiến sĩ Thích Vạn Lợi, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Nghiên 
cứu viên Viện Trần Nhân Tông - Đại học Quốc gia Hà Nội. 


- 74... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tĩnh anh ( giáo dục quý tộc), Giáo dục dịch trường, Giáo dục tòng 
lâm và Giáo dục trường lớp chuyên nghiệp (hiện đại giáo dục). Qua 
bài viết “Năm hệ thống giáo dục Phật giáo” này, chúng ta có cái nhìn 
tổng quan về hệ thống giáo dục Phật giáo đã tiếp diễn xưa nay, từ 
đó có thể chọn lọc áp dụng những ưu điểm phù hợp với mô hình 
giáo dục thực tế của tự viện hoặc các tổ chức giáo dục Phật giáo lớn 
khác, bổ khuyết những điểm còn thiếu và còn yếu để quan tâm đầu 
tư đúng với mục đích đào tạo toàn diện của Phật giáo trong thời đại 
mới. 

1. GIÁ0 DỤC TRỰC TIẾP GIỮA THẦY VÀ TRÒ 


Thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, chữ viết ở Ấn Độ chưa đạt 
đến trình độ hoàn thiện, nên việc ghi chép kinh điển Phật giáo vẫn 
phải dựa vào việc lưu trữ bằng trí nhớ và truyền bá bằng miệng. 
Giáo dục Tăng đoàn, chủ yếu vẫn phải sử dụng phương thức thầy, 
trò truyền miệng lẫn nhau. Cách giảng dạy truyền miệng trực tiếp, 
từ thầy và trò là phương pháp giáo dục truyền thống lúc bấy giờ. 

Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài hướng 
dẫn đệ tử hoạt động ở khu vực sông Hằng, chủ yếu sử dụng phương 
thức truyền miệng, hoằng truyền học thuyết giáo nghĩa. Lúc đó, 
đức Phật diễn giảng, thuyết pháp, chủ yếu hướng dẫn mọi người về 
giáo lý nhân sinh quan, thế giới quan như: pháp duyên khởi, ngũ 
uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới. 

Hệ thống giáo dục truyền thống của Việt Nam, vì tồn tại trong 
kinh tế tiểu nông nghiệp nên hình thức Giáo dục trực tiếp giữa thầy 
và trò, từ xưa cho đến nay có ảnh hưởng rất lớn. Phương pháp giáo 
dục vẫn vận dụng “giáo dục thân giáo, truyền miệng” Giáo dục Phật 
giáo, không thể tách rời khỏi bối cảnh kết cấu xã hội, nên hình thức 
cơ bản của giáo dục Phật giáo Việt Nam vẫn nằm trong hình thức 
giáo dục của nền kinh tế tiểu nông nghiệp. Thầy Truyền Minh kết 
luận: “Bối cảnh giáo dục giữa thầy và trò như thế, có ưu điểm là: 
phương diện giáo dục Phật học rộng, đơn giản dễ thực hành; Giáo 
dục thực tiễn trong cuộc sống, là nền giáo dục có tính phát khởi, 


NĂM HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „ 7Š... 


hướng dẫn tiến hành trong hằng ngày, tùy lúc, tùy nơi, tùy trình độ 
thích hợp; Giáo dục tu học, quán triệt tông phong, tông chỉ đạt đến 
mục tiêu, còn giáo dục nội chứng tu tập trình độ cao, nhờ đó mà 
truyền thừa, tạo mối quan hệ mật thiết giữa thầy và trò”'. Phương 
pháp giáo dục này, hầu hết các nước có Phật giáo đều ứng dụng 
trong tự viện, tạo nên mối quan hệ thây trò sâu đậm. Người thầy, 
như vị giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, từng bước ởi trên con 
đường tìm hiểu Phật pháp và ứng dụng tu hành trong thực tế, rèn 
luyện tâm hồn, loại trừ phiền não, đạt được giải thoát và kế thừa sự 
nghiệp của thế hệ trước. 


2. 6IÁ0 DỤC TINH ANH (GIÁO DỤC QUÝ TộC) 


Đại biểu nhất cho loại hình Giáo dục Tĩnh anh (giáo dục quý 
tộc) đó là Phật giáo Tây Tạng. Phương thức giáo dục truyền thống 
của họ là giáo dục quý tộc, chư Tăng, thuộc hàng trung lưu ở đất 
Tây Tạng hưởng thụ nền giáo dục này”. Với hệ thống giáo dục tái 
sinh Phật sống, là chế độ duy trì tồn tại lâu dài một số lượng người, 
trong tầng lớp quý tộc. Phương pháp giáo dục này có ưu điểm là 
đem lại Tĩnh anh nhất, nhưng khuyết điểm là nội dung giáo dục 
hẹp, giá thành đầu tư cao, vì dù tố chất người học như thế nào đi 
nữa, thì nhất định phải đào tạo tốt. Có thể khẳng định là không tính 
toán chuyện đầu tư. 


Tuy nhiên hiện nay, giáo dục ở Tây Tạng cũng đang rơi vào tình 
trạng xuống cấp. Những người đặt niềm tin vào số lượng thánh nhân 
ở các vị Lạt Ma không nhiều, khắp nơi loạn xưng danh hiệu Pháp 
Vương, nên thể chế giáo dục này, khó mà duy trì rộng rãi được. Vì 
vậy, phải chuyển hướng thành thể chế giáo dục hiện đại, trường lớp 
chuyên nghiệp hơn. Nhưng so sánh thể chế giáo dục Phật giáo hiện 


1. Pháp sư Truyền Minh, So sánh hệ thống giáo dục Phật giáo, hội thảo giao lưu Phật giáo 
Mân Đài lần thứ 2, 2010. 

2. Thời gian giáo dục rất lâu, quản lý cực kỳ nghiêm khắc. 8 tuổi họ vào trường học Phật 
giáo, yêu cầu học thuộc Kinh - Luật - Luận và các lời dạy của tiền nhân. 12 năm sau tốt nghiệp 
trở thành học viên thực nghiệm, sau đó trải qua 12 năm học tập cao hơn nữa, học tập chuyên 
sâu Tam tạng. 


76 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nay ở các nước, thì thể chế giáo dục Tĩnh anh của Tây Tạng có tính 
ưu việt hơn rất nhiều. 


Với cách tổ chức giáo dục này, chúng ta có thể lựa chọn một số 
học viên có năng lực và đạo đức thật tốt để gửi đi đào tạo đặc biệt, 
hoặc một số học viên thuộc dân tộc anh em, những vùng có tỉ lệ 
người xuất gia và chùa viện ít, đào tạo nguồn nhân lực Tĩnh anh, 
phù hợp với thực tế nhu cầu cấp thiết của những nơi đó. 


3. GIÁ0 DỤC DỊCH TRƯỜNG 

Thời kỳ đầu phiên dịch, do bất đồng về ngôn ngữ, nên các thầy 
và Phật tử ngoại quốc đọc tụng nguyên văn tiếng Ấn Độ, người bản 
địa viết lại, sau đó biên tập mà thành sách. Vì thế, học thuộc vấn 
đáp, cùng nhau thảo luận, cuối cùng hình thành hình thức chủ yếu 
của giáo dục Phật giáo. Từ đó, cho chúng ta thấy ý nghĩa giáo dục 
thông qua sự nghiệp phiên dịch kinh điển. 

Thời kỳ Phật giáo truyền đến Việt Nam, theo ghi chép trong 
Thiển uyển tập anh, vào ngày rằm tháng 2 năm Hội Phong thứ § 
(1096), khi Thái hậu Linh Nhân nhà Lý (tức Ý Lan phu nhân) hỏi 
về ý nghĩa Phật - Tổ, Quốc sư Thông Biện đáp lời, trong đó có nói 
về việc dịch Kinh tại Việt Nam thời kỳ đầu rằng: “.. Một phương 
Giao Châu, đường thông Thiên Trúc, Phật pháp lúc mới tới thì 
Giang Đông chưa có, mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn 20 ngôi, độ 
Tăng hơn 500 người, dịch kinh 1Š quyển”. 

Từ thời Lê Trung hưng trở đi, cùng với sự phổ cập sâu rộng của 
chữ Nôm, Kinh điển Phật giáo không ngừng được các dịch giả uyên 
thâm Hán Nôm, phiên dịch ra chữ Nôm. 

Đầu thế kỷ XX, cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, 
sự kết thúc của chế độ giáo dục khoa cử Nho học, đặc biệt là sự 
truyền bá và sử dụng chữ quốc ngữ hệ Latinh ngày càng phổ biến 
sâu rộng thì bản thân Phật giáo, cũng cần có sự thích ứng với xã hội 


3. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập 3, ÑXB. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, 
tr. 219. 


NĂM HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 77 ˆ^ 


và thời đại, hình thành các phong trào chấn hưng Phật giáo, vx... 
Kinh điển Phật giáo chữ Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng đã từng 
bước phiên dịch ra Quốc ngữ. 


Giáo sư Đinh Cang nhận định: “Công tác và thành quả của thời 
kì đầu phiên dịch, là sản phẩm kết tính giữa tăng nhân ngoại quốc 
với cư sĩ và người bản địa... Cứ như thế ảnh hưởng đến thời đại 
Ngụy Tấn Nam Bắc triều, trở thành cột mốc giao lưu văn hóa quan 
trọng giữa hai nền văn hóa lớn. Đây là sự hợp tác truyền thống, từ 
đó xây dựng nên nền giáo dục Phật giáo cho người địa phương, và 
tạo nên một bộ phận tổ chức tạo thành nền giáo dục Phật giáo cho 
hậu thế. Bản chất ý nghĩa của nó hình thành nét đặc trưng rõ nét của 
nền giáo dục “dịch kinh giảng dạy ”” 

Ngoài ra, GS. Vương Lôi Tuyền" khẳng định: “Chủ yếu giải quyết 
giai đoạn xuất hiện vấn đề Phật giáo từ Ấn Độ truyền bá vào Đông 
Á. Đây là lịch sử văn hóa phiên dịch đồ sộ văn bản, mà xưa nay 
chưa từng có trên lịch sử thế giới. Sự dịch chuyển tri thức của 
Phật giáo và giải thích lý luận Phật giáo, chủ yếu tập trung tiến 
hành trong khi phiên dịch Kinh Phật. Thời kỳ đầu, chính phủ 
cung cấp cơ sở vật chất và tài chính, các đại sư tinh thông tam 
tạng tổ chức chọn lựa nhân tài ưu tú, tri thức tiêu biểu, triển khai 
đội ngũ luân phiên làm công tác phiên dịch. Trong quá trình 
phiên dịch thảo luận giải thích đó, đồng thời vẫn có công năng 


truyền tải giáo dục học thuật”5 


Đời Tấn, Cưu Ma La Thập (Kumarajiva 344?-413?) chủ trì tổ 
chức phiên dịch quốc gia khoảng 800 chư Tăng và 3.000 Phật tử, 
quy mô bằng một trường đại học hiện nay. Đường Huyền Trang 
(602?-664) chủ trì dịch trường quốc gia, tuyển chọn những người 
ưu tú, trợ thủ hai mươi ba vị dịch Kinh, hoàn thành đến 1.000 quyển, 


4. Định Cang, Giáo đục Phật giáo Trung Quốc - nghiên cứu so sánh nên giáo dục Nho, Phật uà 
Đạo giáo, NXB. Giáo dục Tứ Xuyên, 1988:7. 

5. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, của đại học Phúc Đán. 

6. Vương Lôi Tuyền, Vượt qua sự khó khăn của giáo dục Phật giáo Trung Quốc, bài tham luận 
trong Hội thảo Giáo dục Phật giáo Trung Quốc, Nhân Thế Gian, 2001 (01). 


78 ©Ắ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


giống với Viện nghiên cứu hiện tại, hoặc Ban phiên dịch quốc gia.” 

Tiêu chí chủ yếu của loại hình giáo dục này là phiên dịch, nhưng 
nó không phải là một hình thức duy nhất. Quá trình chuyển dịch 
và thích ứng của tư tưởng và kiến thức Phật giáo, ở trong các giai 
đoạn lịch sử khác nhau, sẽ lựa chọn hình thức kiết tập, phát huy, 
phiên dịch, ghi chép và xuất bản khác nhau. Ngoài ra “Phiên dịch 
giảng giải” là một phương thức thi cử, lựa chọn giới tri thức ưu tú, 
là cách tuyển chọn bồi dưỡng nhân tài của Phật giáo. Nó yêu cầu 
người tham dự phải có một trình độ Phật học nhất định. Hiện tại, 
các trung tâm đào tạo như: Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ 
Quang, Trung tâm Phật học Hán truyền, hay các lớp đào tạo phiên 
dịch của Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, 
v.v... đang tiến hành. 

Ưu điểm của hình thức giáo dục “ Dịch trường giảng dạy” kết hợp 
mật thiết với nhiệm vụ nghiên cứu, giải quyết vấn đề với giáo dục, đầu 
tư tài chính cho việc bồi dưỡng đào tạo nhân tài ít nhưng có thành tựu 
to lớn, để lại thành quả muôn đời. Khuyết điểm là tùy thuộc vào sự biến 
đổi của năng lực người phiên dịch, với sự hỗ trợ tài chính của quốc gia, 
khó có thể dự đoán được quy mô và duy trì ổn định mô hình giáo dục. 


4. GIÁ0 DỤC TÒNG LÂM 


Từ cuối đời nhà Đường, cuốn theo sự suy tàn của Phật giáo 
Trung Quốc, phát sinh các sự kiện như loạn An Lộc Sơn, Võ Tông 
diệt Phật, kinh tế tự viện bị phá hủy. Khó có thể trở về thời kỳ được 
vua chúa, quan lại cúng dường, hộ trì. Khi đó, các vị Tổ sư đã sử 
dụng phương thức kinh tế tự cung tự cấp để duy trì tự viện, dẫn 
đến truyền thống phiên dịch, giảng dạy, dân dần trở thành tòng lâm 
huân tu là chính... Tòng lâm là trung tâm tu học. Từ ý nghĩa đó, 
tòng lâm chính là trung tâm tu học giáo dục. Phật giáo luôn đứng 
trước mối quan hệ giữa Nho và Lão. Vậy, Phật giáo làm thế nào để 
giữ gìn phẩm cách và tinh thần tu học. 


7. Vương Lôi Tuyền, Trình Quần, Đánh giá và định hướng dịch trường Phật giáo Trung 
Quốc, Pháp Âm, 1998 (03). 


NĂM HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „79 „ 


Đại sư Thái Hư cho rằng: “Nét đặc biệt của Phật học Đông Á 
là thiền”. Phong cách chủ lưu của Đạo An và Tuệ Viễn là chú trọng 
Kinh điển bác học và thực hành? Chú trọng phong cách giáo dục là 
bồi dưỡng nhân cách Tăng đoàn, thân giáo đặt nặng hơn ngôn giáo. 
Nhân vật lãnh đạo của Phật giáo có kiến thức rộng về Phật pháp và 
xã hội, vì vậy có ảnh hưởng đến giới tri thức ưu tú. Đời Đường, do 
Mã Tổ và Bách Trượng xây dựng chế độ tòng lâm thanh quy, có ý 
nghĩa rất lớn đối với Thiền tông nói riêng và Phật giáo nói chung. 
Phong cách giáo dục này chú trọng đào tạo nhân cách cho Tăng 
nhân, chú trọng việc đào tạo và học tập. Lãnh đạo tinh thần của 
Phật giáo, có ảnh hưởng lớn đến giới tri thức ưu việt của thời đại. 
Vì vậy, Mã Tổ và Bách Trượng xây dựng chế độ bảo vệ Tăng đoàn, 
điều đó không chỉ có ý nghĩa đặc biệt với Thiền mà còn cả Phật giáo. 

Tòng lâm, giáo dục lấy khuynh hướng giác ngộ làm giá trị chính. 
Vì thế, mới làm cho Phật giáo tồn tại, liên tục ngàn đời. Chú trọng 
tu hành và thực tiễn là ưu điểm, nhưng diễn biến cho đến sau này 
lại không còn học Kinh, Luận. Từ đó, Lịch đại cao tăng đại đức tích 
cực đề xướng, lấy tiêu chuẩn “hiểu và hành đi đôi với nhau” làm 
mục đích đào tạo. Còn khuyết điểm là ở trong Tòng lâm, đối tượng 
đầu vào có trình độ chênh lệch cao, thời gian học không có tuân 
theo tiêu chuẩn nào, trình độ người giảng dạy không đồng đều, kết 
quả đào tạo có sự cách biệt rất lớn giữa người học với nhau. 


5. GIÁ0 DỤC TRƯỜNG LỚP CHUYÊN NGHIỆP (GIÁ0 DỤC HIỆN ĐẠI) 


Vào thời kỳ nhà Nguyễn, do ảnh hưởng của văn hóa Tây phương 
truyền vào, Việt Nam đã bước vào thời kỳ mới. Phật giáo, đứng 
trước tình hình có rất nhiều tôn giáo cùng tồn tại, đặc biệt là sự đối 
diện với sức mạnh của giáo dục Thiên Chúa giáo. Phật giáo phải xúc 
tiến tổ chức chú trọng giáo dục đào tạo, xây dựng lại ý nghĩa tồn tại 
của giáo đoàn. 


8. Thái Hư giảng, Quang Tông, Tính Giác, Hoằng Bi ghi lại, Nét đặc biệt của Phật học 
Trung Quốc là thiền, Hiện đại Phật giáo học thuật tùng thư, quyền 2, Đài Bắc, NXB. Văn hóa 
Đại thừa, 1980:1-94. 


80 ©Ắ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Trường học của Thiên Chúa giáo đem đến một hệ thống hoàn 
chỉnh toàn diện về phương pháp giáo dục cũng như chế độ quản 
lý, so với giáo dục Tòng lâm của Phật giáo thì có sự khác biệt rất 
lớn. Tĩnh thần giáo dục Phật giáo mới trong các trường lớp, đó là 
sự tổng hợp chung của chế độ giáo dục tòng lâm và giáo dục Tây 
Phương. Thế kỷ XX, Phật giáo tồn tại song song hai hình thức giáo 
dục chính: 

Một là, do Giáo hội Phật giáo hoặc Tòng lâm Tự viện tổ chức, do 
Tăng đoàn tổ chức theo hệ thống giáo dục Phật học viện; 

Hai là, do Phật giáo và đoàn thể nghiên cứu Phật học, kết hợp 
thành lập Viện nghiên cứu, được nhà nước công nhận bằng cấp, tổ 
chức giống như các trường ngoài xã hội. Hình thức trường lớp này, 
hiện tại rất phát triển ở các nước Đài Loan, Hồng Kông. Đem tài 
nguyên của Phật giáo ra ngoài giáo dục xã hội, sự kết hợp đó cho 
đến hiện tại là một hình thức rất có kết quả”. 

Tiếp nhận cách giảng dạy, đào tạo tiên tiến của các tôn giáo ở nước 
ngoài, phương pháp nghiên cứu văn hiến, rèn luyện các ngoại ngữ, đào 
tạo theo môn học, tăng cường nghiên cứu tư tưởng Phật giáo, từ đó xây 
dựng một hình thức giáo dục “Trường lớp chuyên nghiệp”. 

Ưu thế của hình thức giáo dục này chính là: hệ thống giáo dục 
ổn định, nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục mang tính 
khoa học và có thể thực hiện áp dụng được, phù hợp với trường lớp 
ngoài xã hội. Khuyết điểm của nó chính là, Tăng Ni sinh dễ bị huân 
nhiễm ảnh hưởng bởi thế tục, dẫn đến tính thiêng liêng của tôn giáo 
giảm đi ít nhiều. 

Giáo dục Phật giáo sử dụng hệ thống giáo dục phương Tây, có 
tập thể giáo dục quy mô, yêu cầu phương pháp giáo dục, mục tiêu, 
nội dung, xây dựng môn học, thi cử, tổ chức đánh giá, v.v... đào tạo 
ra nhân tài có số lượng lớn, xứng đáng với sự đầu tư. Người được 
trải qua bồi dưỡng từ Phật học viện, hệ thống tri thức dễ đi vào quỹ 


9. Vương Lôi Tuyển, Nhìn lại trào lưu hưng học của Phật giáo Đài Loan, 1995 (12). 


NĂM HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


81 -„ 


đạo của xã hội. Tóm lại, nền giáo dục Phật giáo, đã trải qua: Giáo 
dục Trực tiếp giữa thầy và trò, Giáo dục Tĩnh anh, Giáo dục Dịch 
trường, Giáo dục Tòng lâm, Giáo dục Trường lớp chuyên nghiệp. 


Để cho độc giả có cái nhìn cụ thể, người viết dùng bản đối chiếu 


dưới đây: 


Hệ thống 


Ưu điểm 


Khuyết điểm 


Giáo dục 
Trực tiếp 
giữa thầy 
và trò 


Trong cuộc sống sinh 
hoạt hàng ngày, tùy lúc 
tùy nơi tùy cơ duyên 
thầy trực tiếp dạy cho 
trò, lúc này thầy trở 
thành người hướng 
dẫn cho trò phát huy 
tâm thức. 


Quy mô nhỏ, cơ hội giao 
lưu tri thức giữa các thầy 
hoặc giữa các trò với nhau 
ít, sự truyền thừa tri thức 
chỉ trông cậy vào học vấn 
của người thầy. 


Giáo dục 
Tỉnh anh 
(giáo dục 
quý tộc) 


Chất lượng giáo dục 
cao; áp dụng phương 
pháp giáo dục đạt đến 
tinh hoa. 


Nội dung truyền đạt hẹp; 
đầu tư tài chính cao. Dù 
trình độ Tăng Ni như thế, 
thì cũng giảng dạy cho họ 
thật tốt, không tính toán chi 
phí tài chính. 


Giáo dục 
IP :sh 
trường 


Người theo học ít, bồi 
dưỡng đào tạo ra nhân 
tài có Tính anh, đạt 
được thành quả to lớn. 


Tùy thuộc vào năng lực của 
người phiên dịch, với sự 
thay đổi tài chính hỗ trợ của 
tổ chức, nên không thể xác 
định được quy mô tổ chức 
và khả năng tài chính. 


Giáo dục 
Tòng lâm 


Kết hợp ưu điểm của 
giáo dục thầy trò và 
giáo dục phiên dịch, 
hình thành một trung 
tâm giáo dục học tập 
tu hành quy mô lớn. 


Đối tượng đầu vào không 
có thi cử tuyển chọn, thời 
gian học không có căn cứ 
vào tiêu chuẩn mô thức giáo 
dục, trình độ của thầy giáo 
khác nhau, tạo thành chất 
lượng khác nhau cực lớn 
trong học viên. 


- 82... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Giáo dục | Hệ thống giáo dục ổn | Học viên dễ bị giáo dục thế 
Trường | định, nội dung giáo dục, | tục làm ảnh hưởng đến niềm 
lớp chuyên | phương pháp giáo dục | tin tôn giáo. Về phương diện 
nghiệp | có tính khoa học và thực | tu hành, học viên về oai nghị, 
(giáo dục | tiễn, phù hợp với trường | tế hạnh không bằng học từ 
hiện đại) | học trong xã hội. giáo dục Tòng lâm. Đào tạo 
ra nhân tài có tầm nhìn chưa 
đủ xa, về độ rộng và sâu trên 
phương diện tri thức chưa đủ. 


6. KẾT LUẬN 

Ngay từ những ngày đầu, Phật giáo truyền vào Việt Nam, để cho 
một học thuyết mới được phổ cập trong xã hội, bản thân giới tu sĩ Phật 
giáo và nhân vật lãnh đạo chính quyền đã phải cùng nhau tổ chức phiên 
dịch kinh điển. Vì thế dịch trường giảng dạy rất quan trọng; 

Giáo dục thầy và trò với mô hình giáo dục nhỏ, thích hợp với xã 
hội nông nghiệp xưa; 

Giáo dục Phật giáo Tây Tạng phù hợp với chế độ xã hội đặc thù, 
chỉ có một bộ phận nhỏ trong xã hội có cơ hội tiếp nhận giáo dục; 
Vì thế mô hình giáo dục Tĩnh anh (giáo dục quý tộc) cũng phù hợp 
với yêu cầu đào tạo những Tăng nhân ưu tú cho Phật giáo, giống 
như chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ Phật học; 

Hiện nay, trong một xã hội khoa học phát triển, xã hội công ng- 
hiệp và thương nghiệp, thì hình thức giáo dục trường lớp chuyên 
nghiệp (giáo dục hiện đại) được coi là phù hợp nhất. 

Tóm lại, năm loại hình giáo dục Phật giáo tuy có những ưu khu- 
yết điểm song đều đáp ứng nhu cầu của thời đại. Tuy điều kiện hình 
thành khác nhau, nhưng đứng từ góc độ lịch sử, thì nó giải quyết 
vấn đề tồn tại của thời đại đó, nên năm loại hình giáo dục này có 
tính tồn tại tất yếu, hỗ tương cho nhau, nó có mối quan hệ mật thiết 
với bối cảnh lịch sử của xã hội. 


83 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 


ĐĐÐ. Thích Thanh Nguyên 


Từ lâu, nền giáo dục ở Mỹ luôn đứng hàng đầu thế giới. Sở dĩ, có 
được sự thành công như vậy, vì giáo dục Mỹ được đặt nền tảng trên 
ba nguyên tắc: (1) Who are my students? (Trình độ của sinh viên 
như thế nào?)'; (2) What do they need? (Họ cần gì?); (3) What 
do we want them to learn? (Ta nên trang bị cho họ những øì?). Đây 
chính là ba nguyên tắc đã đưa nền giáo dục Mỹ lên đỉnh cao của thời 
đại. Vây, nền giáo dục Phật Giáo (GDPG) của chúng ta đang trong 
giai đoạn nào? Có thể nói, chúng ta chưa dám tự tin tuyên bố rằng 
nền GDPG đã đạt tới đỉnh điểm của thành công. GDPG muốn đạt 
được kết quả như nền giáo dục của nước Mỹ cũng cần phải bảo đảm 
những nguyên tắc trên. Trong bài tham luận này, chúng con/tôi sẽ 
trình bày ba nguyên tắc đem lại sự thành công cho GDPG hiện nay. 


TẠI SA0 BA NGUYÊN TẮC? 


Như đã biết, Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại nhất trong lịch 
sử từ xưa đến nay. Sự giáo dục của Ngài là không ngằn mé tức là 
không có bất kỳ sự phân biệt nào đối với tất cả mọi người, mọi giai 


1.Ở đây, người viết dịch ý chứ không dịch chữ. Mỹ được gọi là Hiệp Chủng Quốc. Do đó, 
trong một lớp học, sinh viên gồm nhiều thành phần: người Mỹ, người Á Châu, hay người Âu 
Châu ... với nhiều văn hóa, trình độ, và nhận thức khác nhau. Vì vậy, người Giáo sSư phải biết 
dung hoà và nắm bắt được trình độ sinh viên của mình để có bài giảng phù hợp chung cho mọi 
đối tượng. 


84 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tầng xã hội. Trong Kính Thành ấp thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Đức 
Phật dạy rằng, Ngài đã tìm ra và đi trọn vẹn trên Con đường cổ xưa 
mà các Đức Phật quá khứ đã từng đi qua. Ngài khẳng định tiếp: 
Con đường cổ xưa này không bao giờ bị lỗi thời. Nghĩa là: “Quá 
khứ chư Phật đã dạy như thế, vị lai chư Phật sẽ dạy như thế, và hiện 
tại Ngài cũng đang dạy như thế” Rõ ràng, những øì Đức Phật đóng 
góp cho nền giáo dục ngày nay không khác với những gì đã cống 
hiến cho nhân loại suốt 2Š thế kỷ qua. Như vậy, phương pháp và 
vai trò của Giáo dục Phật giáo đã khá rõ ràng và đầy đủ, thiết nghĩ 
không cần phải bàn thêm. Vậy, chúng ta cần thảo luận gì ở đây để 
thấy được vai trò của Giáo dục Phật giáo trong thời đại hiện nay? 
Theo chúng con/ tôi, vấn đề và vai trò cần thảo luận chính là chúng 
ta. Đơn giản vì chính chúng ta và bối cảnh xã hội hiện tại làm nên 
một Giáo dục Phật giáo đương thời. Sau đây, chúng con/tôi sẽ lần 
lượt trình bày ba nguyên tắc đem lại sự thành công cho nền Giáo 
dục Phật giáo. 


1. KHÍA CẠNH PHÁP NÀ0 NÊN TUYÊN THUYẾT? 
Thực trạng: 


Như đã biết, sau khi Thành Đạo, Đức Phật đã do dự không muốn 
đem “sở ngộ” của mình để truyền dạy cho nhân loại. Lý do đơn giản 
là Ngài không tìm thấy điểm tương đồng giữa “sở ngộ” của Ngài và 
hướng đi của nhân loại. Nhưng, vì tỉnh thần Đại Hùng, Đại Lực, và 
Đại Từ Bi, Ngài đã dấn thân và hoàn thành sứ mạng giáo dục của 
mình. Bằng chứng hùng hồn là Giáo Pháp của Ngài đã được rộng 
rãi tuyên thuyết. Ngài cũng đã thành lập Tăng đoàn với đầy đủ bốn 
chúng trong đó có hàng ngàn hàng vạn vị chứng đắc Thánh quả. 

Thực trạng mà ngày nay chúng ta đang đối mặt cũng không khác 
gì so với thời điểm Đức Phật mới thành đạo. Chúng ta đang sống 
trong thời kì văn minh, khoa học, và tiến bộ hơn hẳn thời Đức Phật 
còn tại thế. Chính cuộc sống đô thị văn minh này cùng với những 
cám đỗ đã lấy đi rất nhiều thời gian tu tập. Do đó, thời nay vạn người 
tu mà một người chứng cũng thật khó tìm thấy. Nhất là tại xã hội 
Tây Phương, cụ thể là nước Mỹ, con người sống thực tế hơn. Với 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO. 8Š. 


lối sống này, chân lý của một học thuyết được đánh giá bởi thành 
công thực tế của nó. Cho nên, hành động thực tế không gắn liền với 
nguyên tắc bất biến. 

Niết-bàn là lý tưởng và Thánh quả là tuyệt đối. Để hướng đại 
chúng đến được đích Niết-bàn hay để đắc Thánh quả, chúng ta phải 
nhấn mạnh đến một nền giáo dục xuất ly thế gian, trong đó mọi 
người phải từ bỏ thân hình giả tạm này hay cần phải dụng công tu 
tập để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Nhưng, ngày nay chúng ta 
không có bằng chứng thích đáng để chứng minh. Như vậy, nền giáo 
dục xuất thế gian này, dường như đang đi ngược dòng với cuộc sống 
trong thời đại hiện nay. Tức là, chúng ta cũng không tìm thấy điểm 
tương đồng giữa giáo lý đạo Phật và quan điểm xã hội ngày nay. 
Giải pháp: 

Sau một thời gian tư duy thiền định, Đức Phật đã quyết định 
dấn thân trên con đường giáo dục. Ngài đã tùy cơ thuyết pháp. Tuy 
nói rằng Giáo pháp của Ngài thuần một hương vị giải thóat nhưng 
Ngài vẫn luôn hướng nhân loại đến một cuộc sống ấm no hạnh 
phúc thông thường. Giáo Pháp của Ngài hướng đến ba mục tiêu: 

Hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại theo thế gian pháp 

Hạnh phúc cho những kiếp sống vị lai 

Hạnh phúc của Niết-bàn tối hậu 


Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa thực tế trở thành công cụ thể để 
xác minh cho chân lý của một học thuyết. Niết-bàn và Thánh quả là 
những kết quả của học thuyết giáo dục của Đức Phật. Những học 
thuyết này ngày nay chúng ta không chứng minh được. Như vậy, 
trong ba mục tiêu vừa kể trên, mục tiêu thứ hai và thứ ba (Hạnh 
phúc cho những kiếp sống vị lai và hạnh phúc của Niết-bàn tối hậu) 
có lẽ không thích hợp để nhấn mạnh. Vì thế chúng con/tôi cho 
rằng mục tiêu thứ nhất (Hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại 
theo thế gian pháp) cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết trong 
GDPG thời kỳ hiện nay. 


$6 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Chúng con/ tôi xin đơn cử ví dụ. Khi nói đến Niết-bàn giải thóat, 
chúng ta nghĩ ngay tới sự tự do và thóat khỏi sự chế ngự của Tham- 
sân-si, Chấp thủ, Tà kiến, Tự ngã, và Sinh tử luân hồi. Con đường tu 
tập của chúng ta kết thúc với sự chứng ngộ chân lý tối hậu Niết-bàn 
và ngoài ra không còn gì hơn thế nữa. Tức là, chúng ta đạt đến tri 
kiến hoàn toàn giải thóat của “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.” 

Con đường tu tập này hoàn toàn đúng nhưng quá lý tưởng trong 
thời kỳ hiện nay. Nếu chúng ta có thể nhấn mạnh đến những tiềm 
năng có thể đạt được ngay trong cuộc đời này của Niết-bàn giải 
thóat thì chân lý này sẽ gần gũi và không xa vời quần chúng. Chẳng 
hạn, chúng ta nỗ lực tu tập là để giải thóat. Vì từ giải thóat, chúng 
ta xích lại gần nhau hơn, thương yêu hơn, đùm bọc nhau hơn, và có 
được cuộc sống hòa bình an ổn không bạo động hơn. 


Hơn nữa, theo như định nghĩa về Niết-bàn lý tưởng thì chúng ta 
cần phải dẹp bỏ Tự ngã. Nhưng trong GDPG của “Hạnh phúc theo 
thế gian pháp”; chúng ta cần phải chú trọng đến Tự ngã, ôm ấp, và 
võ về nó. Về mặt này, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh có thể được coi là 
một ví dụ. Hoà thượng đã nhấn mạnh rất nhiều đến khía cạnh thế gian 
pháp của giáo lý đạo Phật và đã có những sự thành công nhất định. 

Như thế, trong ba phương diện giáo lý của Đức Phật, phương 
diện thứ nhất (Hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại theo thế 
gian pháp) cần được nhấn mạnh cho nền GDPG hiện nay. Đến đây, 
chúng ta sẽ xét đến nguyên tắc thứ hai. Đó là: hiểu được xu hướng 
người nghe muốn gì. 

2. HIỂU ĐƯỢC XU HƯỚNG NGƯỜI NGHE MUỐN 0Ì? 
Tham chiếu 

Sau khi xác định được trình độ của sinh viên, tiến thêm một 
bước nữa, nền giáo dục Mỹ nhắm thẳng đến nhu cầu của họ. Tức là 
sinh viên muốn gì? (What do they need?). Nhờ xác định được nhu 


2. Trung Bộ Kinh - Kinh Ví dụ tấm vải số 7. 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO S7 „ 


cầu của sinh viên mà nền giáo dục Mỹ không cần rườm rà mà luôn 
đạt hiệu quả cao. 
Liên hệ 

Chúng ta cũng vậy! Đành rằng phương diện thứ nhất (Hạnh 
phúc ngay trong kiếp sống hiện tại theo thế gian pháp) là Giáo Pháp 
cần được nhấn mạnh cho nền Giáo dục Phật giáo hiện nay. Tuy 
nhiên, không phải những người làm công tác giáo dục muốn nói 
gì thì nói trong phạm vi này. Chúng ta cần xác định được xu hướng 
thời đại và người nghe muốn những øì? Nếu không, sự giáo dục của 
chúng ta sẽ có thể đối mặt với thất bại. Hoặc giả có chút ít thành tựu 
thì không đáng kể so với công sức chúng ta bỏ ra. 

Chúng con/ tôi xin được đưa ra ví dụ. Ai trong chúng ta cũng biết 
Thiền định là phương pháp tu tập rất thiết yếu và phổ biến trong đạo 
Phật. Trước khi Đức Phật thành đạo, muôn người tu Thiền định, mà 
chứng đắc Vô thượng Bồ-đề thì chỉ một mình Ngài. Nguyên nhân 
chính cho sự thất bại của “muôn người” này là do họ có mong cầu 
và tu tập là cho bản ngã của họ. Còn Đức Phật thì từ bỏ bản ngã và 
dấn thân tu tập vì giải quyết nỗi khổ sinh tử cho toàn nhân loại. Do 
đó, Đức Phật đã đi trọn vẹn trên con đường Giới-định-tuệ của Ngài. 


Hoàn cảnh xã hội hiện nay cũng tương tự. Một lối tu tập Thiền 
định chân chính như Đức Phật sẽ khó được hấp thụ và khó hấp 
dẫn được mọi người. Tuy nhiên, hãy thử hình dung rằng ở một góc 
phố nào đó, thậm chí là ở hang cùng ngõ hẻm xa xôi nào đó, có một 
người tu định đắc được chút ít thần thông. Chẳng hạn, người này có 
thể đoán được tương lai của chúng ta: Hoạ phước như thế nào, con 
cái ra làm sao, và gia cảnh sẽ như thế nào? Trường hợp này có thể 
nói khá giống với trường hợp của Ngài Đề-bà-đạt-đa. Và theo như 
Đức Phật, con đường tu tập này là không phù hợp với Chánh Pháp. 
Nhưng, không nói chúng ta cũng có thể hình dung được chuyện 
gì sẽ xảy ra. Chúng con/tôi đảm bảo 100% ai nghe thấy cũng sẽ tới 
thăm viếng. 


Nói đến đây, ý chúng con/tôi không phải là khuyến khích chúng 


88 © GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


ta hùa theo xu hướng của đại chúng. Như vậy, rất nguy hiểm bởi 
chúng ta đang hướng cho đại chúng hành bất thiện. Mà hành bất 
thiện thì sẽ có quả báo như đã thấy qua hình ảnh của Ngài Đề-bà- 
đạt-đa. Do đó, nói trúng xu hướng và nhu cầu của đại chúng là quan 
trọng nhưng phải là có lợi lạc cho họ bây giờ và mai sau. Nói một 
cách khác, chúng ta thu hút đại chúng bằng những vấn đề họ quan 
tâm để họ tin tưởng chúng ta. Nhưng, chúng ta phải sử dụng niềm 
tin đó để tiếp tục hướng đại chúng theo con đường chánh pháp 
nhằm tránh cho cả chúng ta và đại chúng lạc đường. 


Trong ví dụ về Thiền định vừa nêu trên, lối tu tập Thiền định 
chuẩn mực hướng đến Niết-bàn tối hậu cũng như lối tu tà định mê 
hoặc quần chúng đều không tương thích cho nền GDPG hiện nay. 
Vậy, chúng ta hướng dẫn môn học Thiền định này như thế nào cho 
phù hợp? 


Vẫn một quan điểm như trước, chúng ta nhấn mạnh đến phương 
điện giáo dục thế tục của Thiền định. Chẳng hạn, không ai trong 
chúng ta ngồi đây mà không muốn trẻ lâu và khỏe mạnh. Người già 
thì muốn được dẻo dai khoẻ mạnh, người trung niên thì mơ ước 
mình chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Còn những người đang ở độ tuổi 
trẻ trung của đôi mươi thì mong muốn tuổi thanh xanh sẽ còn mãi. 
Rõ ràng, xu hướng của đại chúng là muốn được trẻ trung và mạnh 
khoẻ mãi mãi. 

Vậy, thay vì đề xướng lối tu tập Thiền định chuẩn mực hướng 
đến Niết-bàn tối hậu cũng như lối tu Tà định mê hoặc quần chúng, 
chúng ta nhấn mạnh tiềm năng có thể đạt được ngay trong cuộc đời 
này của Thiển định chẳng hạn như nhắm thẳng vào xu thế “muốn 
trẻ đẹp” của thời đại. Rằng: căng thẳng là một “tên trộm nhan sắc 
hay tên trộm của sự trẻ trung.” Thiền tập là một phương thuốc đa 
năng, là chìa khóa để giúp chúng ta đặc biệt là phụ nữ đẹp hơn, trẻ 
hơn, hạnh phúc hơn v+v... Làm được như vậy, chắc chắn Thiền định 
sẽ thu hút và làm lợi lạc được rất nhiều người. Còn rất nhiều lợi ích 
thiết thực theo hướng thế gian pháp của Thiển định (một phương 
thức tu tập hướng đến giải thóat giác ngộ) có thể được nhấn mạnh 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „ 89 


trong thời đại hiện nay như để xả hay giảm sự căng thẳng, chế ngự 
trầm cảm, vượt qua khó khăn thử thách, hay chế ngự nóng giận vx... 


Xã hội thì muôn hình muôn vẻ. Do đó, mỗi một khía cạnh của 
xã hội yêu cầu một lối tu tập hay một khía cạnh về Giáo Pháp khác 
nhau để có sự tương thích. Phạm vi của một bài tham luận không 
thể đề cập hết được. Ví dụ cụ thể về Thiền định ở trên chính là thay 
cho muôn lời cần diễn đạt ở đây. 


Tóm lại, nguyên tắc cần quan tâm thứ hai nhằm tạo nên một vai 
trò đúng đắn đối với Giáo dục Phật giáo là đòi hỏi chúng ta phải 
nắm bắt và cập nhật thời đại. Nói một cách khác, phải khảo sát thị 
trường để biết được người nghe muốn gì. Chúng ta không thể trao 
cho thời đại những thứ mà họ không cần. Đến đây, nguyên tắc thứ 
ba của Giáo dục Phật giáo cần được làm sáng tỏ. Đó là: Chúng ta 
muốn trao gì cho cuộc đời. 


CHÚNG TA MUỐN TRA0 GÌ? 
Tham chiếu 


Sau khi khảo cứu về năng lực và trình độ cũng như nhu cầu 
thiết thực của sinh viên, nền giáo dục Mỹ tiến thêm một bước quan 
trọng. Đó là quan sát sự thiếu hụt của sinh viên để trang bị cho họ 
những kiến thức và kỹ năng để kiện toàn lỗ hổng này. Nói một cách 
khác, đến đây nền giáo dục Mỹ mới xác định nên cung cấp những 
kiến thức gì cho sinh viên của mình. Nhờ chú trọng đến ba phương 
điện này mà nền giáo dục Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm của thành công 
và luôn đứng hàng đầu thế giới. 

Liên hệ 

Cũng cách tư duy như vậy, sau khi nhận định rõ được “khía 
cạnh Pháp nào nên nhấn mạnh” và “biết được người nghe muốn 
gì; chúng ta phải xét xem Pháp được nói ra có nhắm vào những 
khúc mắc hay những khổ đau mà con người thời nay đang phải đối 
mặt không? Và Giáo dục Phật giáo có thể làm được gì để giải quyết 
những vấn đề này. 


90... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Trên thực tế, ba nguyên tắc của nền giáo dục Mỹ hiện nay không 
phải là mới mẻ. Cách đây hơn 25 thế kỷ, ba nguyên tắc này đã được 
Đức Phật áp dụng một cách triệt để. Chẳng hạn, trong nguyên tắc 
thứ ba này, quan điểm của Đức Phật rất rõ ràng rằng Giáo Pháp của 
Nài là đi thẳng vào giải quyết khổ đau của con người trong thời đại. 
Đức Phật tuyên bố rằng suốt chặng đường giáo dục, Ngài chỉ dạy 
“khổ” và con đường diệt khổ. Nhưng, cái khổ của con người thời 
Đức Phật lại rất khác với cái khổ của chúng ta ngày nay. Một trong 
những cái khổ của con người Ấn Độ thời Đức Phật là sa đà vào hai 
cực đoan: (1) Sống hưởng thụ buông lung và (2) Khổ hạnh ép xác. 

Không cần phân tích ở đây, chúng ta đều biết cực đoan thứ nhất 
thường bị xã hội Ấn Độ thời đó cho là tầm thường thấp kém. Do đó, 
rất nhiều người thiên về con đường thứ hai là khổ hạnh ép xác. Đây 
được coi là lối sống lành mạnh và cao quý nhất thời bấy giờ. Chính 
vì thế, khi đạo sĩ Tất-đạt-đa (Đức Phật tương lai) nhận thấy lối sống 
khổ hạnh ép xác không đưa đến mục tiêu giải thóat tối hậu, Ngài đã 
quyết định từ bỏ nó và thọ dụng vật chất lại một cách bình thường. 
Ngay lập tức, năm người bạn đồng tu - những người đã gắn bó và 
tôn sùng Ngài như Phạm Thiên - đã trở mặt và coi thường đạo sĩ 
Tất-đạt-đa không thương tiếc. 

Theo như Đức Phật, cả hai cực đoan này cần phải tránh xa. Bởi 
vì, cực đoan thứ nhất rõ ràng làm mất đi tiềm năng thánh thiện của 
con người. Cực đoan thứ hai làm tiêu huỷ khả năng tư duy thiền định 
và làm tê liệt mầm sống của Thánh quả. Hai cực đoan này là khổ. 

Vậy Giáo Pháp của Ngài đã làm gì để giải quyết khúc mắc này 
của con người sống trong thời đại Ngài? Ngay trong bài pháp đầu 
tiên, Ngài đã đi vào giải quyết nỗi khổ hai cực đoan này của con 
người thời đại Ngài. Như vậy, ta càng thấy rõ rằng hai lối sống cực 
đoan này có tầm ảnh hưởng rất lớn và rất nổi trội đối với con người 
trong thời đại khi Đức Phật còn tại thế. Và, con đường Trung đạo 
(The Middle Way) chính là giải pháp Ngài đã trao cho nhân loại. 


Trên thực tế, nội dung chính của bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy 
cho năm anh em Kiều-trần-như không phải là con đường Trung 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO S)S, 


đạo mà là Tứ diệu đế. Con đường Trung đạo tuy là một học thuyết 
và phương pháp tu tập quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp giáo 
dục của Đức Phật, nhưng trong bài pháp đầu tiên này nó chỉ đóng 
vai trò thay đổi nhận thức lối sống tu hành khổ hạnh ép xác đã thâm 
căn cố đế trong tâm trí con người thời đại Ngài cũng như trong tâm 
trí năm người bạn đồng tu này. Chính nhờ sự thay đổi nhận thức 
này mà năm anh em Kiều-trần-như mới sẵn sàng đón nhận Giáo 
Pháp cao quý Tứ diệu đế từ Đức Phật. Kinh điển ghi chép lại rằng, 
Đức Phật đã thành công bước đầu trong sự nghiệp giáo dục của 
mình qua bài pháp đầu tiên này với sự kiện Ngài Kiều-trần-như đắc 
được pháp nhãn đầu tiên. 

Vậy cái khổ của thời đại hiện nay là gì? Và Giáo dục Phật giáo 
hiện thời sẽ làm øì để giải quyết những nỗi khổ này? Tất nhiên, nỗi 
khổ thời đại nào cũng là vô cùng. Nhưng, một trong những nỗi khổ 
mà ngay nay chúng ta, cụ thể hơn là cộng đồng Việt Nam tại hải 
ngoại, đang phải đối mặt là sự khác biệt về văn hóa và khoảng cách 
thế hệ giữa cha mẹ và con cái. 

Sau năm 1975, người Việt đã và đang sang Hoa Kỳ định cư. 
Trong khi, những người cha mẹ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên 
thừa hưởng nền văn hóa Á Châu thì thế hệ con cháu được sinh ra và 
lớn lên ở Mỹ lại hấp thụ nền văn hóa Tây phương. Do đó, về mặt văn 
hóa, cha mẹ và con cái thiếu đi điểm tương đồng. 

Hơn nữa, môi trường xã hội hiện đại cũng đã lấy đi hầu hết thời 
gian ngồi bên nhau của các thành viên trong gia đình. Cha mẹ phải 
đi làm từ sáng đến chập tối. Con cái cũng lo học hành cả ngày. Về 
đến nhà ăn uống, cơm nước, và sinh hoạt cá nhân cũng không còn 
nhiều thời gian quây quần bên nhau. Chính vì thế, cha mẹ và con 
cái không có thời gian để tâm tình, chia sẻ, hiểu biết, và cảm thông 
cho nhau. Cộng thêm sự khác biệt về tuổi tác và văn hóa đã làm 
khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng thêm rõ rệt. Nếu 
tình trạng này không được xử lý kịp thời thì nó sẽ trên đà trượt dốc 
không thể chữa lành được. 


Tóm lại, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đang đối diện với nan 


92... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đề về sự khác biệt văn hóa, lối sống, và tư duy tạo nên khoảng cách 
thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Nên nhớ rằng, ở Việt Nam cũng xảy 
ra tình trạng khác biệt thế hệ này. Tuy nhiên, nó không quá nặng nề 
vì cha mẹ và con cái không phải đối mặt với sự khác biệt to lớn về 
văn hóa. Do đó, để giảm thiểu về khoảng cách thế hệ, cha mẹ ở Hoa 
Kỳ cũng cần phải trang bị một tri thức nhất định về văn hóa Tây 
phương cho mình. Để làm øì? Chính là để tìm tiếng nói chung giữa 
cha mẹ và con cái. Ở đây, cũng xin lưu ý rằng phạm vi của đề tài này 
là Giáo dục Phật giáo nên những khía cạnh thế gian này không phải 
là trọng tâm của bài viết. Bây giờ, Giáo dục Phật giáo có thể làm gì 
để rút ngắn và hàn gắn nào cho khoảng cách thế hệ này? 

“Tứ nhiếp pháp” - Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, và Đồng sự là một 
trong những giải pháp mà Giáo dục Phật giáo có thể trao cho thời 
đại để hàn gắn và rút ngắn khoảng cách thế hệ này. Trong khuôn 
khổ bài viết, chúng tôi/con sẽ triển khai một khía cạnh “Đồng sự” 
trong Tứ nhiếp pháp để làm sáng tỏ vấn đề. 

“Đồng sự” hiểu một cách đơn giản tức là cha mẹ sẽ không đóng 
vai trò cha mẹ nữa mà sẽ là những người cộng sự hay những người 
bạn luôn sát cánh cùng với con mình. Sở dĩ cần phải đóng vai những 
người cộng sự hay những người bạn vì không phải điều gì con cái cũng 
có thể tâm tình và chia sẻ với cha mẹ được. Là những người bạn hay 
những người cộng sự thì yêu cầu phải bình đẳng, chân thành, và trách 
nhiệm. Nhưng, ít khi các bậc cha mẹ có thể làm tròn được vai trò này. 

Bằng chứng có thể thấy được ngay trong Gia đình Phật tử. Phần 
lớn các bậc làm cha mẹ đang tự biến mình thành những người lái 
xe taxi đưa đón con em mình tới Gia đình Phật tử. Còn nữa, các vị 
đang biến Gia đình Phật tử thành những trung tâm giữ trẻ cho mình 
có gần một ngày tự do mua sắm hay làm những việc mình ưa thích. 
Con cái thì được các huynh trưởng Gia đình Phật tử nhiệt tình dạy 
đỗ mọi mặt cả về giáo lý Phật pháp. Trong khi đó, cha mẹ không hề 
tham dự và cũng không hiểu biết về Phật pháp. Rõ ràng, cơ hội tìm 
tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái thông qua Phật Pháp là có. 
Nhưng, bậc làm cha mẹ đã và đang đánh lỡ mất cơ hội này. 


BA NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „93... 


Chúng tôi thiết nghĩ, nếu các bậc cha mẹ có thể đồng hành 
(Đồng sự) cùng con mình bằng cách cùng tham gia học Phật pháp 
trong ngày sinh hoạt của Gia đình Phật tử chỉ một tiếng đồng hồ thì 
về nhà sẽ có thể tìm được những sự đồng cảm và những tiếng nói 
chung giữa hai thế hệ. Và như vậy, rào cản thế hệ có thể dân được 
gỡ bỏ. 

Đáng lưu ý hơn, nếu cha mẹ có thể tham gia học Phật pháp trong 
vòng một tiếng với con mình thì các vị đã làm đúng theo tinh thần 
“Đồng sự” của Tứ nhiếp pháp. Và không cần nói thêm, chúng ta 
đang là bạn, là những người đang đồng hành cùng với con. Lý do 
cũng thật đơn giản vì chúng ta học cùng một lớp nên lẽ dĩ nhiên là 
bạn của con mình. Như vậy, “Đồng sự” chính là một trong những 
chìa khóa hay một công cụ sắc bén mà Giáo dục Phật giáo cho thể 
trao cho thời đại để dỡ bỏ rào cản về khoảng cách thế hệ. Tức là, 
chúng ta cũng đang đồng hành (Đồng sự) và chia sẻ với con người 
hiện thời giải quyết những khúc mắc hay những nỗi khổ mà họ đang 
phải gồng mình gánh chịu. 

Ngoài nan đề về khoảng cách về thế hệ, con người hiện thời nay 
đang đối mặt với nhiều khủng hoảng. Chẳng hạn như chứng bệnh 
tự kỷ, trầm cảm, cảm giác cuộc đời tẻ nhạt hay vô vị, bạo động, và 
khủng bố vxv... Đã có rất nhiều trường hợp vì những khủng hoảng 
trên mà con người thời nay đã tự huỷ hoại mạng sống quý giá của 
mình. Tất cả những bế tắc và khủng hoảng này vẫn đang chờ sự 
đóng góp của Giáo dục Phật giáo của chúng ta. 

Tóm lại, cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật đã nhạy bén nắm bắt được 
những khổ đau mà con người thời đại Ngài đang phải đối diện. Ngài 
đã đi thẳng vào những khổ đau này và trao cho thời đại Ngài những 
phương hướng cụ thể để vượt qua chúng. Ngài đã thành công! 
Do đó, chúng ta nên học hỏi theo kinh nghiệm quý báu của Ngài. 
Chúng ta cũng cần triển khai Giáo pháp theo chiều hướng có thể 
giải quyết được những khổ đau và khúc mắc của con người trong 
thời đại hiện nay. Làm được như thế ắt thành công của chúng ta 
cũng không thua Đức Phật là bao xa. 


94... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


KẾT THÚC VẤN ĐỀ 


Đúng như trong kinh có chép: Pháp của Phật là “vượt thời gian”. 
Pháp Phật luôn đúng và có thể áp dụng được cho mọi thời đại. Cách 
đây hơn 2Š thế kỷ, Giáo pháp này đã được Đức Phật vận dụng khéo 
léo để giải quyết những khổ đau của chúng sinh và của con người 
thời đại Ngài đang phải hứng chịu. Những gì đạo Phật đóng góp 
cho giáo dục của chúng ta ngày nay cũng không khác với những gì 
nó đã cống hiến cho nhân loại suốt 25 thế kỷ qua. Tuy nhiên, để sự 
đóng góp của đạo Phật trở nên sắc bén và nhạy cảm thì người làm 
công tác giáo dục Phật giáo ngày nay cần phải hướng Giáo pháp này 
song hành với ba nguyên tắc. 

Thứ nhất, do con người thời đại hiện nay sống thực tế nên Giáo 
pháp cần nhấn mạnh hay nên tuyên thuyết cũng nghiêng về tính 
thiết thực đối với thế gian này. Cụ thể là trong ba mục tiêu của Giáo 
pháp: (1) Hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại theo thế gian 
pháp, (2) Hạnh phúc cho những kiếp sống vị lai, và (3) Hạnh phúc 
của Niết-bàn tối hậu, thì chúng ta nên chú trọng và nhấn mạnh đến 
mục tiêu thứ nhất. Tức là mục tiêu hạnh phúc ngay trong kiếp sống 
hiện tại theo thế gian pháp. 


Khi đã xác định được “Hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiên tại 
theo thế gian pháp” là khía cạnh của Giáo pháp nên nhấn mạnh, 
chúng ta mới chú trọng đến nguyên tắc giáo dục thứ hai. Đó là phải 
hiểu sơ bộ được xu hướng của đại chúng và của thời đại? Hiểu được 
đại chúng và thời đại muốn gì chính là nền tảng để chúng ta lựa 
chọn xem Giáo pháp nào sẽ thích hợp và giúp ích được cho mọi 
người. Bằng không sự giáo dục của chúng ta là hoài công vô ích mà 
đại chúng cũng không được lợi lạc gì. 

Cuối cùng, những người làm công tác Giáo dục Phật giáo hiện 
nay cần quán xét và định hướng cho xu thế của đại chúng theo đúng 
chánh pháp. Tức là, chúng ta phải trao những điều lợi lạc và thiết 
thực cho con người của thời hiện đại. Giống như nền giáo dục của 
Mỹ, khi ba nguyên tắc này được đem vào áp dụng triệt để thì nhất định 
chúng ta sẽ đưa nền Giáo dục Phật giáo đến đỉnh cao của thời đại. 


9S 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 
TRONG KINH PLI 


TS.ĐĐ. Thích Trung Định 


Kinh tạng Nikãya cho chúng ta một bức tranh sinh động về 
nghệ thuật thuyết giảng của đức Phật. Bức tranh đó mô tả chi tiết về 
những sinh hoạt thường nhật và lời dạy của Ngài mà hàm chứa một 
triết lý giáo dục vĩ đại. Hầu hết trong lời dạy của đức Phật được tìm 
thấy ở đây đều mang hình thức của các cuộc đối thoại và hội thoại. 
Thỉnh thoảng cũng có những bài kinh đức Phật tự nói ra còn được 
gọi là “Vô vấn tự thuyết”. Những bài giảng đó được thuyết giảng tại 
những địa điểm khác nhau, cho những đối tượng khác nhau, tùy 
theo căn cơ và trình độ của Thính chúng. Nói chung, trong mỗi bài 
thuyết pháp đều có nguyên nhân và điều kiện để đức Phật nói pháp. 


Một số bài kinh đức Phật tuyên thuyết để chấn chỉnh một vài 
quan điểm sai lầm từ các đệ tử của mình hoặc của người khác. Và 
cũng có những bài pháp đức Phật thuyết như để thách thức đối với 
các tà phái ngoại đạo. Nói chung có rất nhiều lý do để đức Phật thuyết 
pháp. Tất cả đều nhằm một mục đích là đưa chúng sanh xa lìa tà kiến cố 
chấp, phiền não khổ đau đạt đến chánh kiến, giải thoát, niết bàn. 

Có rất nhiều phương thức được đức Phật sử dụng trong khi 
thuyết pháp. Ở đây, chúng tôi trình bày một số phương pháp mà 
Ngài thường xuyên sử dụng được tìm thấy trong kinh tạng như sau. 


96 „ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


1. ĐỨC PHẬT GIẢNG PHÁP THE0 YÊU CẦU 


Hầu hết các bài thuyết pháp của đức Phật đều thực hiện theo sự 
yêu cầu của tứ chúng đệ tử, hoặc cho người khác. Nghĩa là đức Phật 
luôn sẵn sàng giải thích những vướng mắc cho các hàng đệ tử cũng 
như người khác khi họ yêu cầu. 

Chúng ta có thể tìm thấy trong kinh tạng Päli rất nhiều câu 
như: “Nó là tốt cho các Tỷ kheo, bạch Đức Thế Tôn, nó là hữu ích 
cho các Tỷ kheo, bạch Đức Thế Tôn! Nếu Thế Tôn giải thích vấn đề 
đó vì lòng bi mãn.” Trong những trường hợp như vậy, đức Phật sẵn 
sàng giải thích để làm sáng tỏ các quan điểm của mình và để chấm 
dứt những phán đoán mù mờ của chúng đệ tử. 

Đạo Phật luôn khuyến khích mọi người đến để thấy chứ không 
phải đến để tinˆ Do vậy, đức Phật luôn đáp ứng những nhu cầu nếu 
một ai đó cần hỏi đến Ngài về những kiến thức giáo lý: “Nếu kiến 
thức của bạn là không đây đủ, Tôi sẽ hoàn thành nó cho bạn”' Ngài 
luôn là đấng Đạo sư cởi mở, thân thiện và gần gủi với chúng sinh. 
Ngài đã giảng giải chánh pháp không có phân biệt sang, hèn, thấp, 
cao: “Đối với các pháp Như Lai không bao giờ là đấng Đạo sư với 
bàn tay nắm lại”” Những øì cần thiết để giải quyết vấn đề giải thoát 
khổ đau sinh tử thì Ngài đã thuyết giảng. 

Vài phút trước khi nhập Niết bàn, đức Phật yêu cầu các Tỷ kheo 
nêu ra những thắc mắc nếu có đối với lời dạy của Ngài. “Này các 
Tỷ kheo, nếu có Tỷ kheo nào nghi nghờ hay phân vân gì về đức Phật, 
Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp, thời này các Tỷ kheo, các 
người hãy hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc”? Nhưng không ai trong số 500 Tỷ 
kheo có mặt tại đêm đức Phật Niết bàn thắc mắc hay nghi nghờ về giáo 
pháp của Ngài. Bởi vì giáo pháp ấy đức Phật đã dùng nhiều phương tiện 
giải thích một cách rõ ràng từ sơ thiện, trung thiện, đến hậu thiện, với 
văn nghĩa đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. 


1. See F.L. Woodward, The Book oƒ the Gradual Sayings, Vol. I, Motilal Banarsidass, Delhi, 
2005 (reprints), p. Ló8. 

2. Thích Minh Châu (dịch), Trường Bộ Kinh, Tập 1,NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2005, tr. 583. 

3. Sảd, tr. ó4. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT TRONGKINHPALI „ 97 _ 


Những yêu cầu như vậy thỉnh thoảng đức Phật cũng đưa ra đối 
với hàng Cư sĩ Phật tử. Trong con mắt của người Phật tử tại gia, đức 
Phật là bậc Giác ngộ hoàn toàn và giải thoát. Ngài không chỉ cụ túc 
về từ bi và trí tuệ mà còn có khả năng siêu nhiên. Vì vậy, tìm kiếm 
lời khuyên hoặc quy y với Ngài là một cơ hội may mắn, hạnh phúc 
suốt đời. 

Trong quá trình vân du thuyết pháp, đức Phật thường gần gũi 
với người dân thường để tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người có 
những thắc mắc, nghi vấn về đời sống đạo đức đều được đức Phật 
khuyên bảo, chỉ dạy. Trong một trường hợp khi con gái của Anga 
Menidaika sắp đi lấy chồng, ông đã thỉnh cầu đức Phật cho những 
lời khuyên. “Bạch Đức Thế Tôn! Các cô con gái của tôi sắp đi đến 
nhà chồng. Xin Ngài từ bi cho chúng một vài lời khuyên, để đời 
sống của chúng được tốt đẹp hơn và hạnh phúc trong hiện tại và 
tương lai" Đức Phật đã hướng dẫn như sau: “Cô dâu mới về nhà 
chồng có thể gặp những khó khăn, vì thế nàng dâu phải tuân thủ 
những nguyên tắc sống trong gia đình nhà chồng, phải kính trọng 
bố mẹ chồng, phục vụ bố mẹ chồng một cách chu đáo như là bố 
mẹ ruột của mình, phải tôn trọng và kính mến những người thân và 
bạn hữu bên nhà chồng, như vậy là cô dâu mới đã tạo nên một bầu 
không khí an vui và hòa hợp trong gia đình chồng. Đồng thời cần 
phải tìm hiểu những bản tánh của chồng, biết rõ những hành động, 
tính khí của chồng và cộng sự với chồng ở mọi lúc mọi nơi trong 
nhà mới của chồng. Phải lịch sự, tử tế và biết những thu nhập của 
chồng, quản lý chỉ tiêu một cách hợp lý”? Lời khuyên vô cùng hợp 
lý không chỉ cho những cô con gái sắp đi lấy chồng mà còn có thể 
áp dụng cho mọi thành viên trong một gia đình để thiết lập một đời 
sống an lạc hạnh phúc giữa đời thường. 

Giảng pháp theo yêu cầu là phương pháp mang lại hiệu quả thiết 
thực. Dựa trên những thắc mắc, ưu tư, đức Phật giải thích và khuyến 
khích bằng tình thương và trí tuệ của mình, làm cho đối tượng nghe 


4.E.M. Hare, The Book oƒ the Gradual Sayings, VoL.III, pp.29-30. 


98... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


pháp tiếp thu một cách trực tiếp, trọn vẹn, đem lại lợi ích thật sự 
ngay trong cuộc sống hiện tại và tương lai. 


2. ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP ĐỂ XÓA BỎ CÁC NGHI VẤN, THẮC MẮC 


Đôi khi đức Phật thuyết pháp để làm nhẹ đi trong tâm trí các 
môn đệ và các truy vấn, nghi ngờ của người khác. Do không hiểu 
nên sinh tâm nghi ngờ. Mỗi khi các nghi vấn thắc mắc được giải 
quyết thì vấn đề trở nên sáng tỏ hơn. Có những nghi ngờ đã xảy 
ra trong tâm trí của nhà sư Malunkyaputta về ý tưởng tại sao đức 
Phật không bao giờ làm sáng tỏ nguồn gốc và bản chất của vũ trụ. 
Ngay lập tức ông đến gặp đức Phật và yêu cầu Ngài giải thích lý do 
đó. Thế giới là thường hay vô thường? Thế giới là hữu biên hay vô 
biên? Như Lai có tồn tại sau khi chết? vx... Một loạt câu nghi vấn 
được đặt ra đối với đức Phật. Trong trường hợp này, Đức Thế Tôn 
im lặng. Ngài nói cho Màlunkyaputta nghe câu chuyện một người 
bị mũi tên độc bắn trúng. Vấn đề cấp thiết là giải phẩu mũi tên độc 
ngay, chứ không phải mất công vô ích để tìm cho ra ngọn ngành mũi 
tên và người bắn mũi tên trước khi chịu giải phẩu. Cũng thế, vấn đề 
cấp thiết của con người là nhổ mũi tên “khổ đau' chứ không phải đi 
tìm những câu trả lời cho các vấn đề siêu hình không thiết thực. 

Trường Bộ, kinh Sa môn quả mô tả câu chuyện Vua A Xà Thế 
(Ajatasatfu) có một thắc mắc lớn trong lòng về quả vị của bậc Sa 
môn. Ông đã lần lượt đi hỏi hết Lục sư ngoại đạo đương thời, nhưng 
vua hoàn toàn thất vọng với câu trả lời chiếu lệ của các bậc thầy hiện 
tại. Cuối cùng ông đã tìm đến gặp đức Phật mong lý giải những thắc 
mắc ấy, và đã được Ngài giải thích thỏa đáng những nghi vấn trong 
lòng, khiến vua phát tâm quy y Tam bảo, trở thành vị vua Phật tử có 
công lao hộ trì Phật pháp lớn lao sau này. 


Một dịp Kaãlãmã của Kesaputta có quá nhiều thắc mắc, nghi vấn 
trong đầu vì những luận điểm xuyên tạc nhau giữa các Sa môn, Bà 
la môn. Vì “họ chỉ làm sáng tỏ, họ làm chói sáng quan điểm của 
mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê 
bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghỉ 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT TRONGKINHPALII „99 _ 


ngờ, phân vân." 

Đức Phật đã giúp Kalãmä ra khỏi bối rối bởi những lời khuyên 
rất nổi tiếng: “Đương nhiên, này các Kãlãmã, các Ông có những 
nghỉ ngờ! Đương nhiên, này các Kälãmã các Ông có những phân 
vân! Trong những trường hợp đáng nghỉ ngờ, các Ông đương nhiên 
khởi lên phân vân. Này các Kalãmä, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ 
có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ 
có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những 
dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất 
từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kãlãmä, khi nào tự mình biết rõ như sau: 'Các pháp 
này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các 
người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến bất hạnh khổ đau; thời này Kalãmaä, hãy từ bỏ chúng!”6 

Đức Phật tiếp tục tư vấn cho Kãlãmã bằng cách chỉ ra rằng tham 
lam, thù hận và sĩ mê là gốc rễ của tất cả các hành vi tà ác. Do đó, 
nếu bất cứ hành động nào nhìn thấy được kết nối với một trong ba 
độc, (tham, sân, si), hành động như vậy là có tội, ta nên từ bỏ chúng. 
Ngược lại, nếu bất cứ hành động nào được xem là từ bỏ tham, từ 
bỏ sân và từ bỏ si, hành động đó là tốt, có lợi ích, thì ta nên cố gắng 
phát triển nó. 

Lời giải thích trên thực sự là một phương pháp xác minh tính 
thực nghiệm hợp lý, khoa học dưới nhãn quan của Phật giáo. Như 
một vấn đề của thực tế, đạo đức Phật giáo không dựa trên bất kỳ 
quan niệm thông thường. Nó là một nền luân lý phổ quát vượt ra 
khỏi các định kiến về niềm tin Tôn giáo hay kỳ thị phân biệt. Lời 
dạy của đức Phật là một phương tiện đại diện cho sự thật. Nó được 
tuyên bố cho mọi người đến thấy và biết, chứ không phải để thờ 
phượng hay tin tưởng đơn thuần. 


5. Thích Minh Châu (dịch), Tăng Chỉ Bộ Kinh, tập 1,NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2005, tr. 338. 
6ó. Sảd, tr. 338. 


100. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


3. GIẢNG PHÁP ĐỂ AN ỦI VÀ KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI KHÁC 


Trong một số bài giảng của mình, đức Phật tuyên thuyết để làm 
an ủi và khuyến khích người khác khi họ gặp phải những điều bất 
như ý, khổ đau xảy ra. Có thể nói dòng chảy của cuộc đời là dòng 
chảy của nước mắt vô tận. Những nỗi khổ niềm đau luôn thường 
trực xảy ra đối với con người trên thế giới đầy bất toàn, biến động 
vô thường này. Chỉ có những người đã đoạn tận lậu hoặc, giải thoát 
hoàn toàn mới có thể sống an nhiên tự tại. Còn những chúng sinh 
thường tình thì cuộc sống này thực sự là bể khổ mà họ chưa thể 
thoát ra được. Nên những lời khuyên, an ủi sẽ trở nên hữu ích thực 
sự trong một số trường hợp đặc biệt. 

Đức Phật là người biết rõ thế giới, là đấng Thiện thệ.... do đó 
ngài trở thành nơi nương tựa vững chắc cho những tâm thức đau 
khổ muốn trở về nương tựa. Vài phút trước khi nhập Niết Bàn, khi 
biết Ananda buồn khóc vì biết sẽ sắp lìa xa đức Thế Tôn mãi mãi. 
Đức Phật an ủi: “Thôi vừa rồi, Ananda, chớ có buồn rầu, chớ có 
khóc than. Này Ananda, Ta đã tuyên bố trước với người rằng mọi 
vật luyến ái, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Anan- 
đa làm sao có được sự kiện này: 'Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến 
hoại đừng có bị tiêu diệt?” Không thể có sự kiện như thế được. Này 
Ananda, đã lâu ngày, Ngươi đối với Như Lai, với thân nghiệp đầy 
lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, vô lượng với khẩu nghiệp 
đầy lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, với ý nghiệp đầy 
lòng từ ái, lợi ích an lạc có một không hai, vô lượng. Này Ananda, 
Ngươi là người tác thành công đức. Hãy cố gắng tinh tấn lên, người 
sẽ chứng bậc vô lậu, không bao lâu.” Lời an ủi của đức Phật đã trở 
thành một động lực lớn lao đối với Ananda. Một thời gian sau khi 
đức Phật nhập niết bàn, trước đêm diễn ra đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ nhất tại hang động Thất diệp, Ananda đã chứng được thánh 
quả A-la-hán. 


Lời an ủi của đức Phật trở nên quá hữu ích khi một bà mẹ ôm 


7. Thích Minh Châu (dịch), Trường Bộ kinh, tập 1, NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2005, tr. 649. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT TRONGKINHPALIL „101. 


xác đứa con vừa mới chết với tâm trạng suy sụp tinh thần, đau buồn, 
thương tiếc kinh khủng. Bà đến gặp đức Phật và mang theo xác đứa 
con trai và thỉnh cầu thuốc phục sinh cho nó. Đức Phật đã nói với 
bà rằng: hãy đi xin một số hạt cải trong một ngôi nhà chưa từng có 
người nào chết. Bà đã đi từ nhà này đến nhà kia nhưng không thể 
tìm ra một ngôi nhà nào mà chưa từng có sự chết trải qua. Từ đó, 
trong Bà dần dần phát sinh nội quán tỉnh thức và ý nghĩa của sự 
chết. Bà nhận ra sự chết là một hiện tượng phổ biến, không ai tránh 
khỏi. Từ đó Bà bớt đau khổ. 

4. ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP ĐỂ TRỊ LIỆU THÂN, TÂM BỆNH 


Một số bài thuyết giảng của đức Phật không những nhằm mục 
đích để trị liệu tâm bệnh mà còn cả thân bệnh. Vấn đề chăm sóc 
sức khỏe thể thất và tinh thần luôn được đức Phật chú trọng thuyết 
giảng. Trong thời Phật tại thế, bệnh tật là một hiện tượng phổ biến 
trong cuộc đời của chư vị Tỳ kheo. Có thân thì có bệnh, đó là quy 
luật tự nhiên. Trong Trung Bộ kinh chúng ta thấy khá rõ ở bài kinh 
Giáo giới Channa và bài kinh Giáo giới Cấp Cô Độc mô tả rõ về 
tình trạng đau ốm bệnh tật. Các quy định liên tục về quy tắc tu viện 
liên quan đến chế độ sinh hoạt của các Tỷ kheo mà chúng ta có thể 
thấy trong Luật tạng là chứng minh cho điều đó. Đức Phật không 
xem nhẹ vấn đề chăm sóc sức khỏe thể chất và Ngài cũng luôn nhấn 
mạnh vào việc chữa trị tâm bệnh. Hai vấn đề này có mối liên hệ mật 
thiết với nhau. Theo Ngài, tâm trí không thể tập trung trong trường 
hợp cơ thể bị xáo trộn bởi những cảm xúc đau đớn, bệnh tật. Ngài 
đã từng tuyên bố một câu nói đầy minh triết khi quyết định rời bỏ 
năm anh em Kiều Trần Như tại Khổ Hạnh Lâm rằng: Không thể 
có một trí tuệ minh mãn trong một thể xác tiều tụy héo mòn. Việc 
chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng đừng hưởng thụ thái quá mà 
gây chướng ngại cho quá trình tu tập thiền định. Trong tứ sự cúng 
dường mà vị Tỷ kheo thọ nhận, thì thuốc chữa bệnh là một. Thời 
Phật tại thế cũng có một vị Y sỹ nổi tiếng đó là Y sĩ Jiväka luôn chăm 
sóc sức khỏe cho đức Phật và Tăng đoàn. 


Ngoài hiệu quả của thuốc chữa bệnh, đức Phật thường dạy các vị 


102. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tỷ kheo hãy chăm sóc lẫn nhau để làm dịu cơn đau bằng cách nhắc 
lại pháp Thất giác chi. Đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỹ, khinh 
an, định và xã. Đức Phật đã từng bảo Tôn giả Mahä Cunda nhắc 
lại pháp này khi Ngài lâm trọng bệnh. Vâng lời Maha Cunda nhắc 
lại pháp Thất giác chi mà Thế Tôn đã chơn chánh thuyết giảng để 
tu tập làm cho sung mãn. Sau đó đức Thế Tôn khỏi bệnh. Có một 
phương pháp để giúp người mang bệnh tật thực tập quán chiếu 
đó là pháp Niệm xứ. Tức là quán bất tịnh trên thân, quán ghê tởm 
đối với món ăn, tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán 
vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng 
về chết. Nếu năm pháp này được người bệnh thường xuyên quán 
chiếu thì: không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và tâm an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát: 

Không chỉ thuyết pháp cho người bị bệnh mà đức Phật còn dạy 
cho người săn sóc bệnh có đây đủ kiến thức tốt để giúp cho người 
bệnh nhanh chống phục hồi và an ổn, đó là: “Làm điều thích đáng; 
biết vừa phải trong khi chữa trị; có sử dụng thuốc; với người săn sóc 
bệnh có lợi ích cho mình; như thật biết rõ bệnh hoạn”? Đức Phật 
còn yêu cầu thiết yếu hơn đối với người săn sóc bệnh phải: “Có 
năng lực pha thuốc; biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; 
đưa cái gì thích đáng, không đưa cái gì không thích đáng, vì lòng từ 
săn sóc người bệnh, không vì lợi ích vật chất, không cảm thấy ghê 
tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm; có năng lực 
thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, 


210 


làm cho hoan hỷ người bệnh 


Đức Phật còn cặn kẻ căn dặn các Tỷ kheo hãy tận tình chăm sóc 
cho nhau khi ốm đau. “Những người đồng phạm hạnh với các ông 
bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông 


8. Xem, Thích Minh Châu (dịch), Tương Ưng Bộ kinh, Phẩm về bệnh, NXB Tôn Giáo, Hà 
Nội, tr. 127. 

9. Sđd, tr. 127. 

10. Sđd, tr. 127. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT TRONGKINHPALIL „103. 


mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, 
sống không nhà, đều cùng một họ Sa-môn Thích tử, đồng tu phạm 
hạnh, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc?” 


Trong một số trường hợp đức Phật đã trực tiếp đến thăm các Tỷ 
kheo bị bệnh, và có những lời khuyến tấn khích lệ bệnh nhân. “Này 
Kasaspa, Ông có kham nhãn được chăng? Ông có chịu đựng được 
chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải 
triệu chứng giảm thiểu không có tăng trưởng?”'' Sau đó đức Phật 
đã thuyết bài pháp thoại Thất giác chi, Tôn giả Maha Kasaspa hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy và khỏi bệnh. 

Trường hợp các Tỷ kheo quá đau đớn, vô vọng khi bị cơn đau 
hành hạ có thể làm mất phương hướng tu tập giải thoát, đức Phật 
kịp thời có những lời khuyên để động viên tinh thần: “Bạn có nghi 
ngờ bất kỳ điều gì không, Tỷ kheo? Bạn có hối hận bất cứ điều gì 
không, Tỷ kheo? Bạn có khiển trách mình gì về đời sống đạo đức?” 
Sau đó, đức Phật thuyết một bài pháp thoại nhấn mạnh đến đặc 
tính không thật của các pháp cho đương sự nghe để thấu hiểu về sự 
yếm ly và kiên định lý tưởng tu tập giải thoát. 

Khi Tỷ kheo Channa mang bệnh nặng, không thể kham nhãn, 
không thể chịu đựng phải cần đến con dao để chấm dứt mạng sống 
để khỏi bị cơn bệnh hành hạ. Tôn giả Xá Lợi Phật đến thăm và khu- 
yên Tỷ kheo Channa cố gắng kham nhãn, chịu đựng cơn đau để duy 
trì mạng sống. Sau đó Tôn giả Xá Lợi Phất nói cho Channa nghe 
về tự tính vô ngã của thân thể năm uẩn này. Ý thức rõ rằng: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi,” để đoạn trừ đau khổ. Ngài nhắc lại lời dạy của 
đức Thế Tôn và khuyên Channa phải luôn thường trực tác ý: “Ai có 
chấp trước là có dao động. Ai không chấp trước là không dao động. 
Không có dao động thời có khinh an; có khinh an thời không có hy 
cầu; không có hy cầu thời không có khứ lai; không có khứ lai thời 
không có sanh tử; không có sanh tử thời không có đời này, không 


11. Sđd, tr. 125. 


. 104. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận khổ đau”'” 


Thật khó để khẳng định rằng một căn bệnh vật lý nhất định có 
thể được chữa khỏi bằng năng lượng chỉ đơn thuần là tinh thần. 
Nhưng nó chắc chắn rằng các tu sĩ Phật giáo của nhiều thế hệ đã 
sử dụng phương thuốc này có hiệu quả không chỉ để chữa bệnh thể 
chất mà còn cho tinh thần. Việc chiêm nghiệm và phân tích về tự 
tính vô ngã của năm uẩn là một chủ đề lớn của việc chữa bệnh trong 
Phật giáo. Bởi vì, nếu ai thực tập quán chiếu sâu về tính vô ngã của 
năm uẩn thì cảm thọ về khổ đau cũng được thuyên giảm. 

Còn rất nhiều phương thức thuyết giảng của đức Phật được tìm 
thấy trong Kinh tạng, Luật tạng cũng như Luận tạng. Một bài viết 
ngắn khó có thể trình bày đây đủ. Tuy nhiên, với những phương 
pháp được trình bày ở trên cũng đủ để thấy rằng đức Phật không chỉ 
là một nhà giáo dục mà Ngài còn là một nhà tâm lý, triết gia vĩ đại. 
Nơi Ngài, luôn tròn đầy lòng từ bi và trí tuệ. Từ bi để thương yêu, 
che chở. Trí tuệ để dẫn dắt chúng sinh đoạn trừ phiền não khổ đau, 
chứng đạt Thánh trí, giải thoát. 


***% 


12. Thích Minh Châu (dịch), Trưng Bộ kinh, tập 3, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2001, tr. 598. 


105 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 


NCS.SC. Thích Nữ Minh Hoa" 


1. DẪN NHẬP 

Phần lớn những ai kính ngưỡng và có niềm tin đối với đức Phật 
vì Ngài là một đấng giác ngộ, là một vị giáo chủ khai sáng ra đạo 
Phật với lòng từ bi và trí tuệ siêu việt, nhưng ít ai nhận ra Ngài là 
người làm nên một triết lý đạo đức, nhân bản và để lại một kho tàng 
về văn hóa, giáo dục như lời nhận định của H.W. Schumann: “Thật 
hiếm nhân vật trong lịch sử tư tưởng nhân loại từng có ảnh hưởng 
rộng lớn và lâu dài như đức Phật Siddhattha Gotama, và cũng không 
ai từng để lại đấu ấn sâu đậm trên toàn châu Á như ngài. Đạo giáo 
đo ngài sáng lập không chỉ đem lại nguồn an ủi cho vô số người mà 
còn cung cấp nền tảng học thuyết nhân bản cao thượng và một di 
sản văn hóa vô cùng tế nhị." 

Dưới cái nhìn của một người nghiên cứu về giáo dục, với phương 
pháp nghiên cứu văn học sử, khi tìm hiểu về đạo Phật, chúng tôi 
khám phá ra một điều hết sức thú vị, đó là Phật giáo,một tôn giáo 
rất khoa học, có hắn một hệ thống giáo dục và đức Phật chính là 
nhà giáo dục vĩ đại. Đức Phật không tự nhận mình là nhà giáo dục, 


*, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM. 
1. HẠW. Schumann (1982), The Historical Buddha (Đức Phật Lịch Sử), Trần Phương Lan 
(dịch) (1997), Nxb. Tp.HCM, tr11. 


1 0ó. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nhưng tất cả những lời Phật dạy là những bài học vô giá mà những 
ai thực hành đều đem lại lợi ích thiết thực cho hiện tại và tương lai. 
Những cụm từ “định hướng, dẫn đường hay dẫn dắt” thường được 
sử dụng trong kinh tạng chính là vai trò, trách nhiệm của người Thầy 
dành cho những học trò hay nói đúng hơn đó là chức năng của giáo 
dục. Điều đặc biệt quan trọng, việc dẫn đường của đức Phật đem lại 
hiệu quả thiết thực và lợi ích lớn cho học trò trong hiện tại và tương 
lai chứ không phải đơn thuần chỉ là trao truyền kiến thức. Quả thật, 
Naài đã thiết lập nên một hệ thống giáo dục với nội dung, phương 
pháp cụ thể và việc giáo dục của Ngài đi theo những nguyên tắc 
sư phạm phù hợp với mọi thời đại. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần 
quan tâm và có cái nhìn nghiêm túc về hệ thống giáo dục của đức Phật. 
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ bàn đến một số phương pháp giáo dục 
của đức Phật mà Ngài đã sử dụng rất hiệu quả để dẫn dắt bao thế hệ học 
trò và nó cũng đã làm nên nền giáo dục Phật giáo từ xưa đến nay. 


2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁ0 DỤC 


Giáo dục của con người có mặt ngay từ thời sơ khai bằng việc 
chỉ dạy cho nhau cách “săn, bắn, hái, lượm” như là một bản năng 
sinh tồn. Xã hội loài người ngày một tiến bộ và con người đã biết 
hướng dẫn, chỉ dạy những kinh nghiệm, kiến thức cho các thế hệ kế 
thừa và dân dân nền giáo dục có mặt những mục tiêu, nội dung và 
phương pháp giáo dục cụ thể của từng giai đoạn lịch sử. Có thể nói, 
mỗi giai đoạn lịch sử đều có nền giáo dục khác nhau với những nội 
dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với thiết chế xã hội ấy. Dù 
trong một ban ngành nào hay bất kỳ tổ chức nào muốn thực hiện 
được công việc, đều phải có phương pháp làm việc thì công việc đó 
mới có hiệu quả cao. Nếu đề ra phương pháp tốt, thích hợp thì hiệu 
quả thu hoạch sẽ tốt; còn phương pháp chưa cao tất nhiên không 
thể đòi hỏi một hiệu quả mỹ mãn. Phương pháp là cách thức để giải 
quyết một vấn đề, hoặc là con đường để thực hiện một nhiệm vụ, 
đạt tới một mục đích nào đó. Phương pháp giáo dục là “cách thức 
hoạt động phối hợp thống nhất của nhà giáo dục và người được giáo 
dục, được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của nhà giáo dục nhằm 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤCCỦAĐỨCPHẬT „107. 


thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, phù hợp với mục đích giáo 
dục ””. Hay nói cách khác, phương pháp giáo dục là một nhân tố cơ 
bản của hoạt động giáo dục, nó phản ánh cách thức tổ chức các hoạt 
động của nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm chuyển hóa 
những yêu cầu, chuẩn mực do xã hội quy định thành những phẩm 
chất, hành vi, thói quen của người được giáo dục. 


Như vậy, phương pháp là con đường vạch định để đạt đến mục 
đích cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng phương 
pháp được thực hiện ra sao còn tùy thuộc rất nhiều ở các nguyên lý, 
điều kiện thuận tiện, tùy chõ, tùy thời để thích ứng vào hoàn cảnh 
xã hội thực tại. 

Có nhiều phương pháp giáo dục và được phân chia theo nhiều 
cách khác nhau. Ở đây, chúng ta tạm phân chia chúng thành ba 
nhóm chính): 

Nhóm phương pháp tác động vào ý thức cá nhân: phương 
pháp giảng giải, đàm thoại, kể chuyện, nêu gương. 

Nhóm phương pháp giáo dục tổ chức hoạt động để hình thành 
hành vi và thói quen: giao việc, tập luyện thói quen, rèn luyện. 


Nhóm phương pháp giáo dục kích thích hoạt động và điều 
chỉnh hành vi ứng xử: thi đua, khen thưởng, trách phạt. 


Giáo dục không có nghĩa đơn thuần là dạy mà bao gồm cả sự 
học, do vậy phương pháp giáo dục chính là phương pháp dạy và 
học, nghĩa là bằng cách nào để truyền đạt tốt nhất, có hiệu quả nhất 
và bằng cách nào có thể tiếp thu mau nhất, có kết quả cao nhất. 


3. PHƯƠNG PHÁP GIÁ0 DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 


Có thể nói những phương pháp giáo dục trên đều bao hàm trong 
phương pháp giáo dục Phật giáo, mặc dù mục tiêu có khác nhau. 


2. Trần Thị Hương (chủ biên) (2009), Giáo trình Giáo dục học phổ thông, Nxb. Đại học Sư 
phạm, tr. 29. 

3. Trần Thị Hương (chủ biên) (2009), Giáo trình Giáo dục học phổ thông, Nxb. Đại học Sư 
phạm, tr. 30-42. 


1 08. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Đức Phật là một bậc Đạo sư lão luyện, bằng nhiều phương pháp và 
với kỹ năng giao tiếp tốt, Ngài có thể thuyết phục đối tượng được 
giáo dục thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, chấp nhận những giá trị 
mới và tìm kiếm những mục đích mới bằng những lời thuyết pháp 
hùng hồn và sinh động. Đức Phật được mệnh danh là bậc đạo sư, 
vậy phương pháp giáo dục của Ngài đã ứng dụng như thế nào trong 
suốt cuộc đời giáo hóa, độ sanh? Và đến nay phương pháp giáo dục 
đó còn hiệu quả không? 

Ở đây, chúng ta chỉ phân tích một số những phương pháp tiêu 
biểu mà Ngài thường sử dụng cho việc giáo dục hàng đệ tử cũng 
như công tác hoằng pháp lợi sanh của Ngài. 

3.1. Nhóm phương pháp dùng lời 

Đây là nhóm những phương pháp nghiên về việc đức Phật sử 
dụng ngôn ngữ, lời nói để giảng dạy giáo pháp cho hàng đệ tử và 
thính chúng. Nhóm phương pháp này bao gồm những phương 
pháp như: phương pháp nêu ví dụ cụ thể, phương pháp giảng giải, 
đàm thoại, kể chuyện, phương pháp học thuật, v.v... Đây là những 
phương pháp mà đức Phật thường dùng để thuyết pháp hằng ngày 
với những nghệ thuật dẫn dắt và kỹ năng giao tiếp tốt. Trong khi đó, 
các vị đạo sư của các giáo phái khác đương thời thường dùng những 
hành vi ma thuật hoặc phép mầu để lôi kéo tín đồ về mình; riêng 
đức Phật Ngài chỉ sử dụng duy nhất đó là giáo huấn. 

Phương pháp giảng dạy, nêu thí dụ cụ thể được đức Thế Tôn sử 
dụng nhiều nhất, bởi lẽ giáo pháp của đức Phật thậm thâm vi diệu, 
dành cho “người thấy người biết”°. Vì vậy, để vấn đề được sáng tỏ và 
người nghe dễ dàng nhận ra, hiểu rõ vấn đề, đức Phật thường nêu 
lên những ví dụ cụ thể, người nghe nhân ví dụ mà nắm bắt, thâm 
nhập và nhận được ý chỉ của Phật. Như kinh Pháp Hoa nêu lên ví 
dụ: “Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báo lạ 
lùng, nếu có chắc chúng ưa lắm mà bảo rằng: Đây là những món ít 
có, khó đặng mà các con có thể vui chơi, nếu các con không ra lấy 


4. Kinh Trung Bộ (2003), Tập I, Kinh số 2, [ Tài liệu dịch], Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. L9. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT „109. 


sau chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu nay ở ngoài 
cửa có thể dùng dạo chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy 
ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Š 


Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh lạ, khó 
hiểu và nếu như không giải mã chúng, không nêu ví dụ thì chúng 
ta không dễ dàng để hiểu được cốt lõi của nó. Đoạn kinh này nằm 
trong “Ví dụ nhà lửa”, kể về một Trưởng giả giàu có. Toà nhà của 
ông đang bốc cháy, các con ông vẫn không hề hay biết, mãi tung 
tăng vui đùa trong đó. “Ngôi nhà lửa” đang bị bốc cháy là ví dụ cho 
chúng sanh bị sanh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não đốt cháy; xe 
đê, xe hươu, xe trâu là chỉ cho ba Thừa: Thanh văn, Duyên giác và 
Phật thừa; “Cha” hay “ông trưởng giả” là chỉ cho đức Phật, bậc đã 
giác ngộ; “các người con” là chỉ cho tất cả chúng sanh. Những người 
con đã vì ba xe này mà ra khỏi nhà lửa là chỉ cho những bậc Thanh 
văn, Duyên giác và Bồ tát. Nhưng cuối cùng, Phật chỉ đem “cỗ xe lớn, 
trang nghiêm nhất để ban cho chúng sanh, đó chính là Phật thừa. 


Tất cả chúng ta cũng đang chìm đắm trong ngũ dục, ấy vậy mà 
mấy ai tỉnh ngộ? Mấy ai xem đó là những thứ rắn độc đang ở chung 
với chúng ta? Đức Thế Tôn dùng 10 ví dụ để chứng minh các dục là 
vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Các 
dục, đức Thế Tôn ví như khúc xương, như miếng thịt, như bó đuốc 
cỏ khô, như hố than hừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, 
như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn... với 10 ví dụ trên, đức Phật 
đã chỉ rõ cho chúng ta thấy được sự nguy hiểm của các dục.” 

Ngoài ra, Ngài còn dùng nhiều ví dụ để nói về 4i dục” và sự nguy 
hại của nó: 

“Người say đắm ái dục 
Tự lao mình xuống dòng 


5. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Trí Tịnh (dịch) (2000), Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.115- 
11ó. 

6. Xem thêm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Sảd, tr.99-153. 

7. Kinh Trung Bộ (2003), Tập I, Kinh số 22 [ Tài liệu dịch], Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.295. 


1 10, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Như nhện sa 0ào lưới.Ẻ 


Sự “yêu thương” hay sự “luyến ái” của con người nhấn chìm con 
người trong vòng sanh tử luân hồi. Đây là một vấn đề nhạy cảm và 
rất trừu tượng, khó nói, khó diễn đạt đã được đức Phật dùng một 
hình ảnh cụ thể “con nhện sa lưới” để diễn tả chúng. Một ví dụ khác: 

“Người nhặt các loại hoa, 
Ý đăm say tham nhiễm, 
Bị thần chết mang đi, 
Như lụt trôi làng ngũ.” 

Người nhặt các hoa” chính là kẻ say, là người vô minh; “các loại 
hoa' là ám chỉ cho những dục lạc của con người. Một người tham 
mê các dục thì luôn đắm say trong đó và bị nó trói buộc. Vì vậy, họ sẽ 
bị tử thần, tức sự vô thường, già chết vây bắt và kéo lôi. Giống như cơn 
lũ đữ/ lụt cuốn trôi hết cả làng trong giấc ngủ say mà không ai hay biết. 

Đức Phật còn ẩn dụ 4ï là người làm nhà, với đòn tay" là thân và 
"kèo cột” là phiền não. Những thứ ấy đã tạo nên cái nhà. Cái nhà ấy 
chính là thân người đầy phiền não, khổ đau, chất chồng và rối rắm. '° 

Từ một vài trưng dẫn trên, thông qua các từ ngữ ví dụ như: “đòn 


3 (œ 


tay, 
lên cột trự, “Đặt gánh nặng xuống”; vx... cho thấy rằng, ngôn ngữ 


7z «19 (C 


kèo cột”, “cái nhà? “dòng sông ái, “Chướng ngại vật, “Nhổ 


ẩn dụ (một loại hình của ví dụ) là một đặc trưng tiêu biểu và rất phổ 
quát trong kinh tạng Phật giáo. Và dĩ nhiên, những ví dụ trên chỉ là 
một trong vô số trường hợp được trình bày trong kinh, người nghe 
nhờ những ví dụ này dễ dàng nhận ra ý chỉ của Phật. 


Với phương pháp giảng dạy - kể chuyện, đức Phật cũng thường 
xuyên sử dụng để dẫn dắt đệ tử mình nhận ra vấn đề một cách 
nhanh chóng và câu chuyện có thể là lời nhắn nhủ để người nghe 
nhớ mãi tới bài pháp mỗi khi nhắc đến câu chuyện đó. Điển hình, 


8. Pháp Cú 347. 
9. Pháp Cú 47. 
10. Pháp Cú 153-154. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨCPHẬT „II1. 


đức Phật đã kể hàng nghìn câu chuyện về: chuyện tiền thân của 
Ngài (Jataka), chuyện Thiên cung sự, ngạ quỷ sự... cũng như các 
vị Phật, Bồ tát và mỗi câu chuyện chứa đựng một bài học, một bài 
pháp nhằm giúp chuyển hóa người nghe. Như câu chuyện số 41 
nói về quả báo do ngăn cản Phật tử cúng dường thức ăn cho một vị 
A-la-hán'', chuyện số 92 nói về Tôn giả Ananda'” đã hiến kế sách để 
vị vua tìm được viên ngọc bị mất cắp, v.v... Với những câu chuyện 
cùng với kỹ năng giao tiếp tốt và nghệ thuật giảng dạy điêu luyện, 
đức Phật đã khéo giảng thuyết và dẫn dắt người học, người nghe 
hiểu rõ vấn đề và có thể giúp họ thay đổi tư duy từ tiêu cực sang tích 
cực, từ mê sang ngộ, v.v... 


Đặc biệt, lối truyền đạt tư tưởng rõ ràng, dễ hiểu, dễ nắm bắt, kết 
hợp với việc nắm bắt tâm lý đối tượng giao tiếp, đức Phật dễ dàng 
thuyết phục người nghe, cho dù người ấy có khó tính đến mấy cũng 
phải cúi đầu kính lễ thán phục Ngài. 

Trong các cuộc đàm thoại cá nhân hoặc đàm thoại với những 
đạo sư của các giáo phái khác, đức Phật thường sử dụng một vài 
phương pháp học thuật làm cho cuộc đàm thoại trở nên sinh động 
và hấp dãn. Thông thường, đức Phật không tiến hành cuộc thảo 
luận nếu như chưa hiểu rõ quan điểm của đối phương. Ngài không 
bao giờ đưa ra quan điểm của mình mà để đối phương hay người 
tranh luận trình bày rõ quan điểm của họ. Sau đó, đức Phật mới bắt 
đầu đặt câu hỏi và những câu hỏi được sắp xếp rất cẩn thận, luôn 
theo một trình tự nhằm chinh phục đối phương, giúp đối phương 
nhận ra những lý lẽ ngụy biện của mình. Điều đáng kính nể là đức 
Phật không bao giờ chê bai hay bài bác ý tưởng của đối phương, 
mà luôn bình thản lắng nghe. Đây là điểm khác biệt giữa đức Phật 
và những người khác trong cuộc tranh luận. Có lẽ, đây là một nghệ 
thuật để dẫn dắt và thu phục lòng người trong các cuộc tranh luận 
của đức Phật. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu nhận định: “Nét độc 


11. Kinh Tiểu Bộ (2015), Tập IV, Chuyện Trưởng lão Losaka. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, 
tr.283-298. 
12. Kinh Tiểu bộ (2015), Tập IV, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.597-610. 


1 12, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đáo nhất của đức Phật là Ngài đã khéo sắp xếp lại tiến trình suy nghĩ 
của người tranh luận bằng cách đặt câu hỏi nhanh và liên tục. Phép 
so sánh và loại suy được sử dụng trong việc làm rõ thêm chỉ tiết và 
giải thích những câu hỏi này"3 

Có những giáo phái thích đi tranh luận, họ là nhóm người chuyên 
ngụy biện và được kinh điển mô tả lại là “biện luận như con lươn: 
Họ ngụy biện làm cho mọi thứ rối tung lên, nếu như đối phương 
thiếu kỹ năng thì sẽ dễ dàng thua cuộc. Với hạng người không biết 
đúng sai, tranh luận càng bướng này thì đức Phật đã chặn đứng họ 
lại bằng một câu trả lời dứt khoát, làm cho đối phương phải xấu hổ 
và tự động bỏ đi. Điển hình như kinh Mật Hoàn”: Vị Bà-la-môn hỏi 
đức Phật “sa môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì?” 
Câu hỏi này hàm nghĩa đợi chờ câu trả lời về triết lý nhân sinh vũ trụ, 
sau đó ông ta sẽ tranh luận với đức Phật về quan điểm này. Nhưng đức 
Thế Tôn đã trả lời một cách rõ ràng dứt khoát “không có tranh luận với 
ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh một vị Bà-la-môn, mà vị ấy không 
bị dục triển phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi tha hối quá được 
đoạn diệt, không có tham ái với hữu và phi hữu” (Bà-la-môn ở đây là 
chỉ cho một bậc A-la-hán). Đây là câu trả lời cứng rắn, dứt khoát về 
quan điểm không tranh luận của đức Phật. Điều này, đã khiến cho vị 
này lắc đầu và nhanh chóng ra đi. Đây là một phương pháp hết sức thú 
vị mà chỉ có đức Phật sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Ngoài ra, Ngài còn sử dụng những phương pháp diễn đạt như: 
diễn dịch, quy nạp hay sử dụng các nghệ thuật của ngôn ngữ như 
so sánh, ẩn dụ kết hợp với kỹ năng phân tích, tổng hợp.... điều này 
đã giúp cho việc truyền đạt kiến thức càng hiệu quả, người học tiếp 
nhận một cách nhanh chóng và đem lại lợi ích thiết thực trong hiện 
tại và tương lai. 


13. Đoàn Minh Huấn & Nguyễn Quỳnh Trâm. (2001). Giáo dục minh triết Phật giáo 
với phát triển bền vững. Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, tr.466 

14. Kinh Trung Bộ, (2003). Tập I. Kinh số 18 [Tài liệu dịch]. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.247. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐÚCPHẬT „I13. 


3.2. Nhóm phương pháp tự tỉnh 
Đây là một phương pháp đặc biệt trong Phật giáo giúp cho người 
khác tự thức tỉnh bằng những câu nói, hành động hoặc một cử chỉ 
nào đó. Tuy nhiên, để phương pháp này mang kết quả tốt và giúp 
đối tượng giao tiếp thức tỉnh, đòi hỏi người làm giáo dục phải nắm 
bắt được tâm lý đối phương, biết rõ họ đang suy nghĩ điều gì? Họ 
cần gì?... Hơn nữa, người đó phải có nhân cách đạo đức, được mọi 
người tôn trọng, cung kính. Đức Phật hội đủ tất cả các điều kiện 
cần thiết và Ngài sử dụng rất thành công phương pháp đánh thức 
này. Trong thời đức Phật, bà Kisagotami'Š có một đứa con và đứa 
con đó đã mang đến nguồn hạnh phúc cho bà, nhưng không may 
con bà đã chết khi vừa biết chạy. Đó là nỗi bất hạnh lớn lao đã khiến 
bà đau khổ tột cùng. Trong niềm đau xót ấy, bà chỉ biết ôm đứa con 
vào lòng và đi đến từng nhà, từng người để xin thuốc “Hãy cho con 
tôi thuốc”. Nhân duyên đã dẫn dắt, bà đi đến tinh xá và cũng xin đức 
Phật như vậy: “Hãy cho con tôi thuốc”. Đức Phật bảo: “Người hãy 
vào làng xin một nắm hạt cải về đây ta sẽ cứu đứa trẻ sống lại. Đức 
Phật còn dặn thêm: “Nhưng ngươi nhớ xin cho được hạt cải ở gia 
đình nào xưa nay chưa có người chết.” 
Chiều tối người đàn bà mệt lả ôm con trở lại, đức Phật còn chờ 

ở đấy. Người đàn bà sụt sùi thưa: “Thưa ngài, con đi khắp xóm làng 
nhưng không có gia đình nào xưa nay chưa hề có người chết.” Phật 
bảo: “Cả thế gian này có cùng nỗi đau như con.” Ngay sau câu nói 
đó, người đàn bà đã tỉnh ngộ và đức Thế Tôn dạy thêm: 

“Tâm còn bị đắm say, 

Con cái 0à súc vật, 

Tử thần bắt người ấy, 

Như lụt trôi làng ngũ”. 

(Pháp cú 287) 


15. Kinh Tiểu bộ. (2015). Tập IV. Trưởng Lão Ni Kệ. Kisà Gotamì. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 
tr.S93 


] 14, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Sau khi đức Phật nói xong, bà chứng được Sơ quả, xin được xuất 
gia và không bao lâu sau chứng quả A-la-hán. 


Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy, đức Phật đã làm cho người 
phụ nữ đau khổ tự thức tỉnh và nhận ra được sự thật của cuộc đời, 
đó là “ai cũng phải chết” Như vậy, khi một đối tượng đang gặp nỗi 
đau khổ và nỗi đau ấy đến tột độ, thì chúng ta không nên ngồi ở đó 
giải thích bất kỳ điều gì, vì dù có nói hay đến mấy đi chăng nữa, họ 
cũng không có tâm trạng để lắng nghe. Lúc này, điều có thể làm là 
chúng ta nên chỉ bảo cho họ làm một việc gì đó để có thể cứu vớt 
vấn đề họ đang đau khổ (đứa con chết làm cho Kisagotami đau khổ, 
vì vậy, việc tìm thuốc để cứu đứa con này là cần thiết). Hơn nữa, vấn 
đề thứ hai mà chúng ta cần lưu tâm là chúng ta nên chọn một ví dụ 
nào đó, nhưng nó phải thích hợp với hoàn cảnh mà đối tượng đang 
gặp (tìm hạt cải ở nhà không có người chết). Quá trình tìm kiếm đã 
giúp người ấy nhận ra một chân lý của cuộc đời (tất cả con người 
đều phải chết). 


Về sau, phương pháp này được áp dụng nhiều trong nhà thiền, 
nhất là thiền tông Trung Hoa, còn được gọi là thiền Công án. Trong 
các công án thiền, có những câu nói gợi ý ngắn gọn, có những câu 
hỏi phản vấn, có những câu sử dụng tính mâu thuẫn và cả đến sử 
dụng cái “vô ngôn” như một cú đánh, một tiếng hét, với gậy hèo..., 
nhằm thức tỉnh cái khả năng tự chứng tự nội. Đấy là phương pháp 
hỗ trợ để người học tự phát huy khả năng chứng ngộ của mình, vì 
khả năng vô hạn ấy có sẵn trong mỗi người, giáo dục không phải áp 
đặt tri thức từ bên ngoài mà chỉ nhằm khơi dậy cái tri thức vốn có, 
đánh thức khả năng giác ngộ của mình. Tất cả những công án đó 
nhằm giúp cho người phản tỉnh, tự nhìn lại mình và tìm ra chân lý. 
3.3. Phương pháp giáo dục từ kinh nghiệm thực tế 


Dù là thuyết giảng, nêu ví dụ hay tranh luận, đức Phật đều sử 
dụng một loạt các phương pháp mang tính kinh nghiệm từ chính tự 
thân của Ngài. Có thể nói, trong giáo dục Phật giáo, không một đối 
tượng nào áp dụng một phương pháp mà chưa trải qua thể nghiệm. 
Đức Phật tự thân đã trải qua quá trình hỏi đạo, biện chiết với các 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐÚC PHẬT „IIS. 


nhà tư tưởng cũng như thực hành các phương pháp luyện tập của 
các nhà tu khổ hạnh trước khi quyết tâm thiền định dưới cây Bồ đề 
cho đến khi thành chính quả. Bài kinh Tứ Niệm xứ được đức Phật 
giảng dạy rất nhiều lần cho hàng đệ tử của Ngài một cách rất chi tiết. 
Đó chính là con đường thực nghiệm mà đức Phật đã trải qua các 
giai đoạn hành thiền, các trạng thái dao động của tâm, sự đau nhức 
của thân, ngài đều đã kinh qua. Vì vậy, những bài pháp của Ngài là 
chính tự Ngài thân chứng, sau đó mới dạy lại cho hàng đệ tử. 

Hơn thế nữa, những øì Ngài nói ra đều mang tính thiết thực, 
đem lại lợi ích cho đối tượng được nghe, chứ không bao giờ Ngài 
nói những điều vô ích như câu chuyện về MaãÌÏunkyaputta đã hỏi đức 
Phật những vấn đề siêu hình như thế giới là thường hay vô thường)... 
Đức Phật im lặng, không trả lời, sau đó Ngài nói cho anh ta nghe về 
câu chuyện của người bị mũi tên độc. Vấn đề cấp thiết là nhổ mũi 
tên độc ra, giải độc và băng bó vết thương chứ không phải đi tìm ai 
là người bắn mũi tên, tên tuổi là gì, hình dáng thế nào, xứ sở ở đâu và 
vì sao bắn rồi mới chịu để cho cứu chữa. Như vậy, người ấy sẽ chết 
trước khi được nghe câu giải đáp. Đó là lý do vì sao đức Phật không 
nặng chú thích, giảng giải những vấn đề siêu hình. '“ Tất cả những lời 
dạy của Ngài đều xuất phát từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài và 
thiết thực cụ thể. Điều đó sẽ giúp cho người học tiếp thu một cách 
hiệu quả và đem lại lợi ích ngay trong hiện tại và tương lai. 

3.4. Phương pháp giáo dục bằng thân giáo 

Điều kiện cần của một người thầy đúng nghĩa, đó là phải có tri 
thức và đạo đức. Có tri thức mới có thể sẻ chia tri thức ấy cho người 
học, có đạo đức mới có thể làm chỗ dựa cho học trò nương tựa và 
y cứ. Đạo đức là nền tảng mà mọi hạt giống tri thức được gieo trên 
đó. Nhân cách và hình ảnh tốt đẹp của người thầy là điều không 
thể thiếu trong phương pháp giáo dục Phật giáo. Bởi nếu giáo dục 
chỉ cần ngôn từ để giảng giải thì giáo dục đó sẽ không có hiệu quả. 


16. Kinh Trung Bộ (2005), Tập II, Tiểu Kinh Malunkya, [ Tài liệu dịch], Hà Nội: Nxb. Tôn 
giáo, tr.198-199. 


] 16, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Người xưa có nói: nếu chỉ nói thì đứa bé ba tuổi cũng nói được, 
nhưng làm thì chưa chắc ông lão tám mươi tuổi đã làm được. Hình 
ảnh người thây trong giáo dục Phật giáo bao giờ cũng được quí 
trọng. Đức Phật không chỉ là người có tri thức, đạo đức mà Ngài là 
một bậc đại trí tuệ với lòng từ bi vô lượng. Nhân cách đạo đức của 
Ngài sáng ngời, không ai có thể so sánh được. Chính từ nhân cách 
đó đã làm cho tất cả những ai gặp Ngài đều phải tôn kính. Thân giáo 
của Ngài là bài học sống động nhất mà tất cả hàng đệ tử noi theo. 
Có biết bao người đủ các tầng lớp, giai cấp đã đi theo Ngài bởi nhân 
cách đạo đức và tấm lòng từ bi, cho đến khi họ tu tập và chứng quả 
vị đều nhờ thân giáo của Ngài. Có thể nói, chính Ngài đã là ngọn 
đuốc sáng, là tấm gương cho hàng đệ tử noi theo. 

Ngày nay, vai trò thân giáo của người Thầy trong Phật giáo cũng 
rất cần thiết. Chính vì thế vai trò của chư tăng được xếp vào hàng 
Tam Bảo. Không những tự thân người thầy là sự thể hiện đầy đủ 
ý nghĩa, lý tưởng và mục đích của giáo dục mà trong vô hình còn 
thêm một hiệu quả không nhỏ về mặt giáo dục tình cảm và đạo đức. 


4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 


Qua những gì chúng ta vừa thảo luận, đó chỉ là những bài học 
rất nhỏ so với Tam tạng kinh điển mà đức Phật đã để lại, nhưng rõ 
ràng những lời dạy ấy cũng đủ để chúng ta nhận thấy Ngài là một 
nhà giáo dục mô phạm với một hệ thống giáo dục hoàn bị. Đức 
Phật giảng dạy, giáo hóa chúng sanh với những nguyên tắc ứng xử 
sư phạm và phương pháp giảng dạy thích hợp cho mọi thời đại đem 
lại lợi ích lớn cho tất cả những ai được học giáo pháp từ Ngài. 

Bên cạnh những phương pháp đang được sử dụng trong môi 
trường học đường, đức Phật đặc biệt còn sử dụng những phương 
pháp mang tính đánh thức, khơi gợi với thân giáo, khẩu giáo và ý 
giáo một cách linh động phù hợp với từng đối tượng được giáo dục 
đem lại hiệu quả cao. Quả thật, đức Phật là bậc Thầy mô phạm; con 
đường giáo dục của Ngài có giá trị vượt thoát không gian và thời 
gian, vì vậy, người viết đề xuất một số kiến nghị như sau: 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA ĐỨCPHẬT „I17. 


Đã đến lúc, chúng ta dẹp bỏ tư tưởng cho rằng “Tôn giáo là một 
thứ thuốc phiện” đối với Phật giáo. Hơn thế nữa, chúng ta cần có 
thái độ nghiêm túc nghiên cứu giáo lý Phật giáo để nhận ra những 
giá trị mà Phật giáo đã cống hiến cho nhân loại, nhất là về giáo dục. 

Với những øì mà giáo dục Phật giáo đã làm và đang làm cho giáo 
dục, cho xã hội, các nhà giáo dục cần quan tâm nhiều hơn về hệ 
thống giáo dục Phật giáo và đánh giá một cách chính xác về giá trị 
mà nền giáo dục này đã mang lại, để có những giải pháp thích hợp 
đưa giáo dục Phật giáo vào hệ thống giáo dục quốc dân, hoặc ít ra 
cũng có thể xây dựng một ngành cho việc nghiên cứu, ứng dụng 
giáo lý Phật giáo trong xã hội hiện đại. 

Cần có thái độ nghiêm túc đánh giá phương pháp giáo dục Phật 
giáo và đây là hệ thống các phương pháp không chỉ truyền đạt kiến 
thức, kinh nghiệm mà còn điều chỉnh hành vi đạo đức, giúp con 
người thức tỉnh, tự ngộ và tự hoàn thiện mình mà không bị lệ thuộc 
bởi bất kỳ một điều kiện hay thế lực nào. 

Người thâyˆ đang mất dần những hình ảnh đáng quý trong lòng 
học trò của mình và mọi người trong xã hội, vì vậy điều quan trọng 
và cấp thiết hơn bao giờ hết là có biện pháp để khắc phục tình trạng 
trên, có như vậy mới mong phần nào đem lại sắc thái mới cho giáo dục, 
cho người thầy với sự tôn vinh là “Kỹ sư tâm hồn” cho thế hệ trẻ. 

Hiện nay, vai trò thân giáo ngày càng trở nên kém hiệu quả. Đây 
là một điều rất tế nhị và ai cũng biết nên không cần nói nhiều. Cái 
khó là chúng ta không làm, không muốn làm hay không làm được. 
Đây là điều mà tất cả những nhà giáo dục của chúng ta phải ngồi lại 
để tìm ra phương hướng giải quyết và đặc biệt không nên xem nhẹ 
“thân giáo” từ người thầy. 

Đức Thế Tôn thể hiện tinh thần giáo dục rất thực tiễn, đem lại 
kết quả một cách thiết thực với mục tiêu cụ thể giúp con người phát 
triển về mọi mặt và đạt đến mục tiêu cứu cánh nhất đó là trí tuệ giải 
thoát mà giáo dục hiện đại chưa làm được. Vì vậy, chúng ta phải biết 
học hỏi và phát huy giá trị đó. 


1 18. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 
A. Đại tạng kinh Việt Nam 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thích Trí Tịnh. (dịch). Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo, 2000. 


Kinh Tiểu Bộ. (2015). Tập 1. [ Tài liệu dịch]. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo. 

Kinh Tiểu Bộ. (2015). Tập IV. [Tài liệu dịch]. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo. 

Kinh Trung Bộ. (2003). Tập L. [ Tài liệu dịch |. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo. 

Kinh Trung Bộ. (2005). Tập II. [ Tài liệu dịch]. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo. 
B. Sách tham khảo 

Ban Giáo dục Tăng Ni TW. (2012). Giáo dục Phật giáo Việt Nam 
định hướng và phát triển. Hà Nội: ÑNXB Tôn Giáo. 

HW. Schumann (1982). The Historical Buảddha (Đúc Phật Lịch Sử). 
Trần Phương Lan (dịch). (1997). ÑXB Tp.HCM. 

Trần Thị Hương. (chủ biên) (2009). Giáo trình Giáo dục học phổ 
thông. HCM: NXB Đại học Sư phạm. 

Thích Chơn Thiện. (2006). Phật Học Khái Luận. HCM: NXB Văn 
Hóa Sài Gòn. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2003), Giáo đục Phật giáo 
trơng thời hiện đại, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo. 


119 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


TS.BS. Trần Đức Năm (Thích Lệ Di) 


1. KHÁI NIỆM 


Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ tiên tiến và công nghiệp 4.0 đã tạo ra thách thức về những thay 
đổi phức tạp trong lối sống, giá trị, hành vi và đạo đức làm việc. Bởi 
vì nhịp sống nhanh và nhu cầu của đa tác vụ, mọi người phải đối 
mặt với sự không chắc chắn lớn hơn. Hệ thống giáo dục nên được 
cải cách hay không thay đổi? Trong thời đại mới này, nơi suy nghĩ 
và thực hành Phật giáo trong lớp học là gì? Nó có thể đóng góp hay 
được tích hợp với chương trình giáo dục không? 


Trong bài viết này, tôi sẽ xem mục đích, ý nghĩa, phương pháp, 
chức năng, hệ thống, tổ chức và tính năng của Phật giáo, kết luận 
với ý tưởng rằng từ nguồn gốc của nó, Phật giáo đã là một hệ thống 
giáo dục, đặc trưng bởi giáo lý có hệ thống của Đức Phật. Là một 
nhà giáo dục Phật giáo, Phật giáo có ý nghĩa đối với giáo dục? Làm 
thế nào Phật giáo và giáo dục ngày nay có thể trao đổi với nhau? 

2. Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO 

Ý nghĩa của giáo dục là gì? Webster định nghĩa “giáo dục là quá 
trình giáo dục hoặc giảng dạy. Giáo dục được định nghĩa xa hơn 
là tên lửa để phát triển kiến thức, kỹ năng, hay tính cách của Hồi 
phạm. Do đó, từ những định nghĩa này, chúng ta có thể cho rằng 


1 20. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


mục đích của giáo dục là phát triển kiến thức, kỹ năng hoặc tính 
cách của học sinh. Thật không may, định nghĩa này cung cấp rất ít 
trừ khi chúng ta định nghĩa thêm các từ như phát triển, kiến thức và 


22] 


nhân vật: 

Kiến thức có nghĩa là gì? Có phải đó là một cơ thể của thông tin 
tồn tại trên mạng internet, ngoài ra, đó là một phần của quá trình 
suy nghĩ của con người đã phát triển nó? Tuy nhiên có một nghiên 
cứu đáng kể khiến những người khác tin rằng kiến thức nảy sinh 
trong tâm trí của một cá nhân khi người đó tương tác với một ý 
tưởng hoặc kinh nghiệm. Đây không phải là một lập luận mới. Soc- 
rates một triết gia Hy Lạp cổ đại, lập luận rằng giáo dục là tìm ra 
những gì đã có trong học sinh. Phật giáo được thành lập ở Ấn Độ 
hơn 2.500 năm trước. Trong thực tế lịch sử truyền bá Phật giáo là 
một lịch sử giáo dục rộng lớn và sâu sắc. 


Định nghĩa Phật giáo là gì? Trong Kinh Pháp cú Đức Phật dạy, 
“Không làm các điều ác, Siêng làm những điều lành, Giữ tâm ý 
trong sạch, Đó là lời Phật dạy ””. Cái ác tạo ra những ảnh hưởng xấu 
và kéo dài sự đau đớn và căng thẳng. Đơn thuốc đặc trị cho hành vi 
đạo đức được đặt ra một cách cẩn thận không phải là luật pháp hay 
lệnh cấm mà phải tuân theo như một nghĩa vụ hay nghĩa vụ, mà là 
các quy tắc hoặc nguyên tắc ứng xử xuất phát từ một lý thuyết thực 
tế có khả năng xác nhận và xác minh. Phật giáo được định nghĩa là 
một mối quan tâm và phương tiện chuyển đổi cuối cùng. Đây là từ 
cuối cùng ngụ ý vĩnh cửu và tuyệt đối. 

Phật giáo là một triết lý mang lại niềm vui cho nhân loại. Phật 
giáo là một loại kiến thức đặc biệt bảo vệ chúng ta khỏi ảo tưởng, 
đo đó có được sự giải thoát khỏi đau khổ. Trong knh Trưng bộ Kinh 
22 đức Phật nói “Ta chỉ dạy đau khổ và kết thúc của sự đau khổ. 


Phật tử thực hành Phật pháp thông qua việc lắng nghe, suy 


1. www.webster-dictionary.org/ defnition/Education 
2. Dhammapada 183. 
3. HT. Thích Minh Châu dịch, Trưng bộ kinh 22, Nxb. Tôn giáo, 2017. 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „121 


nghĩ và kinh nghiệm thực hành. Trong Phật giáo, chúng tôi khuyến 
khích người đến xem và trải nghiệm thay vì thuyết phục họ chuyển 
đổi thành Phật tử. Giáo dục là gì? Đó là ý nghĩa và giá trị của cuộc 
sống con người, mối quan hệ giữa con người, mối quan hệ giữa con 
người cũng như giữa con người và vũ trụ. Theo lý thuyết của trường 
phái Yogacara của Phật giáo, toàn bộ quá trình tiến hóa của cả vũ 
trụ và tiến hóa xã hội loài người là liên tục, và quá trình liên tục này 
là kết quả của những hạt giống được lưu trữ trong ý thức A Lại Ya 
(Alaya) của chúng ta. Bản chất của giáo dục là sự nuôi dưỡng và 
biểu hiện của hạt giống bắt nguồn từ ý thức của chúng ta qua nhiều 
kiếp trước. 


3. MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO 


Bishop Creighton đã từng nói: “Đối tượng thực sự của giáo dục 
là để cho một người đàn ông trong điều kiện liên tục đặt câu hỏi? 
Hoặc như Bill Beattie nói: “Mục đích của giáo dục là dạy chúng ta 
cách suy nghĩ, hơn là nghĩ đến việc cải thiện trí óc, để cho chúng ta 
suy nghĩ về bản thân, hơn là tải bộ nhớ với những suy nghĩ về những 
người đàn ông khác. 

Chính Đức Phật đã đạt được giác ngộ bằng cách suy nghĩ làm 
thế nào để giải quyết các vấn đề và ngăn chặn sự đau khổ (sanh, 
già, bệnh, chết) của con người. Do đó, giáo lý của Đức Phật không 
phải là một triết lý lạnh lùng được thiết kế chỉ để sắp xếp lại các khái 
niệm trong tâm trí chúng ta; chúng là một hành động từ bi sống 
nhằm mục đích chỉ cho chúng ta cách mở rộng trái tim của chúng ta 
với phép màu của nhận thức. Thay đổi nhận thức của chính chúng 
ta trong nhận thức của người khác thông qua cùng suy nghĩ và kinh 
nghiệm thực tiễn. 

Trong xã hội ngày nay, giáo viên và cha mẹ đều ủng hộ việc giáo 
dục bằng lời nói yêu thương, bằng cách sử dụng những từ ngữ tốt 

4. Ken Worpole, Richer Futures, Fashioning a New Politics, Earthscan Publications Ltd.; 
2nd ed. edition October 2009, p.30. 


5. Anonymous, lhe Weekly Chrisian Teacher, Volume 2, Publisher: Nabu Press 2011, 
p.1S9 


122... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đẹp và dịu dàng. Thông thường, các trường phái thiền không dùng 
từ ngữ nhưng hướng dẫn con người đối mặt với sự im lặng. Im lặng 
như tiếng sấm, là vĩ đại và oai vệ, to lớn và giàu có hơn ngôn ngữ. 
Các học viên có thể dễ dàng suy nghĩ trong im lặng giúp họ tìm ra 
câu trả lời. 

Việc giảng dạy và học tập trong trường truyền thống Phật giáo 
đã được chú ý rất nhiều đến việc truyền tải từ giáo viên đến sinh 
viên, và dạy học và học để đạt được sự khai sáng. Nên các trường 
thiền khuyến khích học viên bắt đầu nghi ngờ. Một chút nghi ngờ 
sẽ dẫn đến một sự nhận thức nhỏ. Một nghi ngờ lớn sẽ tạo ra một 
sự thật tuyệt vời. Không nghi ngờ gì, sẽ không có sự thật. Vì vậy các 
thiền sư luôn cho học viên khó khăn và khó khăn để nghiên cứu. 

Trong Phật giáo nhấn mạnh rằng một người nên tự mình xác 
định mọi thứ và không bị dắt mũi hay bị ảnh hưởng bởi ý kiến của 
người khác. Tự thực hiện bản chất bên trong là quan trọng. “Không 
có sự quyết tâm của riêng mình, một người đàn ông sẽ không chỉ 
đơn giản là sao chép cách thức của Phật (Buddha)”. Đây là những gì 
đặc trưng cho sự tự giác của Phật giáo. 


Như nhà giáo dục học người Nga Emma Goldman đã nói: 
“Không ai nhận ra sự giàu có của sự cảm thông, lòng tốt và sự rộng 
lượng ẩn giấu trong tâm hồn của một đứa trẻ. Nỗ lực của mọi nền 
giáo dục là trao chìa khóa để mở kho báu đó.“ Hoặc nhà văn học 
Nga Ayn Rand đã nói: “Mục đích duy nhất của giáo dục là dạy cho 
một sinh viên cách sống, cuộc sống của mình bằng cách phát triển 
tâm trí và trang bị cho anh ta để đối diện với thực tế. Việc đào tạo 
anh ta cần là lý thuyết, tức là về mặt khái niệm. Anh ta phải được 
dạy để suy nghĩ, để hiểu, để hòa nhập, để chứng minh. Anh ta phải 
được dạy những điều cốt yếu của kiến thức được khám phá trong 
quá khứ và anh ta phải được trang bị để có thêm kiến thức bằng nỗ 


lực của chính mình....” 


6. Erin Gruwell, 1001 Pearls oƒ Teachers” Wisdom: Quotations ơn Liƒ€ and Learning, 
Publisher: Skyhorse, 2011, p.7. 
7. Ayn Rand, The Return oƒthe PrimiHue: The Anfi-Industrial Revolution, a mmeridian, 1971, p.500. 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: „123. 


Mục tiêu của giáo dục Phật giáo là đạt được trí tuệ. Trong tiếng 
Phạn, ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại, trí tuệ Phật giáo được gọi là 
Anuttara-samyaksambhodi, có nghĩa là trí tuệ tối thượng hoàn hảo 
có thể nhận thức được tất cả các chân lý và thực tế của cuộc sống. 
Đức Phật dạy chúng ta rằng mục tiêu chính của sự thực hành hay tu 
luyện của chúng ta là đạt được trí tuệ tối thượng này. Ngài nói thêm 
với chúng tôi rằng mọi người đều có khả năng nhận ra trạng thái 
hiểu biết tối thượng này, vì nó là một phần nội tại trong bản chất 
của chúng ta, không phải là thứ mà người ta có được bên ngoài. Tuy 
nhiên, hầu hết chúng ta đã trở nên bối rối bỏ qua những quan niệm 
sai lâm chung và do đó không thể nhận ra tiềm năng này. Vì vậy nếu 
chúng ta vượt qua sự nhầm lẫn này, chúng ta sẽ nhận ra phần nội tại 
này trong bản chất của chúng ta. Do đó, Phật giáo là một hệ thống 
giáo dục nhằm lấy lại bản chất bên trong của chúng ta. Nó cũng dạy 
sự bình đẳng tuyệt đối bắt nguồn từ đó. Đức Phật thừa nhận rằng tất 
cả chúng sinh đều sở hữu trí tuệ và tự nhiên bẩm sinh này. Không có 
sự khác biệt vốn có giữa chúng sinh. Trong kinh Pháp hoa có câu: 
“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”* 


Cốt lõi của Phật giáo chứa ba điểm chính: đạo đức, thiền định 
và trí tuệ (giới - định - tuệ). Trí tuệ là mục tiêu và thiển sâu hay tập 
trung là quá trình quan trọng để đạt được trí tuệ. Đạo đức thông 
qua việc tuân thủ giới luật là phương pháp giúp người ta đạt được 
thiền định sâu sắc; trí tuệ sau đó sẽ được thực hiện một cách tự 
nhiên. Toàn bộ giáo lý Đức Phật được truyền đạt trong kinh điển 
không bao giờ xa rời ba điều này. Văn học Phật giáo bao gồm các tác 
phẩm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết được gọi là Tam tạng 
kinh điển. Điều này có thể được phân thành ba loại: Kinh (Sưffa), 
giới Luật (Vinaya) và Luận (Shasfra) nhấn mạnh đến thiền định, 
đạo đức và trí tuệ. 


Mục đích của giáo dục Phật giáo là hỗ trợ đạt được tự do tinh 
thần, từ bi và trí tuệ. Thật vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm (Auatamsaka) 


8. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb.Tôn giáo, 2012. 


1 24. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nói rằng: “Tất cả mọi thứ được tạo ra bởi tâm trí của mình””. Bản 
thân không phải là một thực thể hay đơn vị hoàn chỉnh cho chính 
nó mà là một luồng năng lượng (nghiệp lực) có các yếu tố luôn 
thay đổi. Do đó, Đức Phật đã tạo thành một vũ trụ hoàn toàn phi 
thường, nơi không có Nguyên nhân đầu tiên hoặc Đấng sáng tạo tối 
cao, chỉ có một quá trình vô định mà bản chất tối thượng của họ chỉ 
có thể được xem như là một dòng chảy liên tục. Điều này logic hình 
thành nền tảng của lý thuyết Phật giáo về tự tánh, có lẽ là một trong 
những đặc điểm độc đáo nhất. Lý thuyết tự tánh đóng một vai trò 
rất quan trọng trong cấu trúc giáo dục Phật giáo bởi vì nó không chỉ 
giải phóng cá nhân khỏi sự phụ thuộc vào các tác động bên ngoài, 
không phụ thuộc vào một đấng tối cao, ân sủng, kinh điển, vv... 
bằng cách khuyến khích tiếp xúc trực tiếp với con người thật, hay 
Phật tánh, nhưng cũng dẫn đến kết quả cao, ý thức tôn trọng những 
chúng sinh khác, cũng như quan điểm của họ, vì họ cũng sở hữu 
Phật tánh. Rõ ràng giáo lý này không chỉ có lợi cho cá nhân, mà 
sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau từ thái độ này cũng là những 
phẩm chất đáng mong muốn trong một xã hội đa nguyên. 


Giáo dục tốt phải có nhận thức, tình cảm và hành vi. Như tiến 
sĩ Eric Hoffer nói: “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục là lồng ghép 
ý chí và phương tiện học tập; nó nên đưa ra tính cách không học 
mà thành có học. Xã hội loài người thực sự là một xã hội học tập, 
nơi ông bà, cha mẹ và con cái là học sinh”'" Mục tiêu của giáo dục 
Phật giáo dù là hiện đại hay truyền thống đều đưa học sinh đến 
trạng thái giải phóng này. Phương thức kỹ thuật, hay tâm linh phải 
kết hợp ba khía cạnh khác nhau: Đức tin là niềm tin vào Phật tính 
(Buddhanature), liên quan đến niềm tin cảm xúc và niềm vui về khả 
năng được giải thoát khỏi đau khổ; sự hiểu biết tức là kiến thức về 
kinh điển Phật giáo, về cơ bản là Tứ diệu đế, là một cách tiếp cận 
trí tuệ đối với mục tiêu; và thực hành tức là áp dụng Bát chánh đạo, 


9. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Hoa Nghiêm, Nxb-Tôn giáo, 2008. 
10. Lawrence Boakye, Educating the Person: Classic Concepfs and New Perspectiues, 
Publisher: Xlibris, 2010, p.195. 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: .12Š.. 


liên quan đến các vấn đề đạo đức. Đức tin là sự hiểu biết và thực 
hành tạo thành nền tảng, hoặc quá trình của giáo dục tôn giáo trong 
Phật giáo. Vì vậy giáo dục tốt phải là nhận thức, tình cảm và hành vi. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thiết lập hệ thống giáo dục 
thường xuyên cho học trò của mình. Nhiều đệ tử của Đức Phật đã 
hoàn thành tốt chỉ dẫn. Hàng năm, những đệ tử này được phân công 
giảng dạy ở những nơi khác nhau trong chín tháng. Trong mùa mưa, 
tất cả các học sinh sẽ quay lại gặp Đức Phật để nhận thêm những 
giáo lý và học hỏi lẫn nhau trong các cuộc thảo luận trên lớp. Chúng 
ta thường gọi là mùa An cư của chư Tăng hiện nay. Hệ thống giáo 
dục liên tục hiện đại là cần thiết bởi sự tiến bộ trong công nghệ. Tuy 
nhiên hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã áp dụng ý 
tưởng này trong việc đưa các sinh viên của mình trở lại để giảng dạy 
thêm. 

Phật giáo không chỉ là một nỗ lực cả đời, mà thực sự bắt đầu 
trong khi đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Trong xã hội Phật giáo, 
phụ nữ theo truyền thống được khuyến khích để chuẩn bị tinh thần 
ít nhất một năm trước khi mang thai để đảm bảo rằng họ sẽ thu 
hút một ý thức phát triển tâm linh khi việc thụ thai diễn ra. Sau đó, 
trong thời gian mang thai, người mẹ được khuyến khích không đến 
những nơi ảnh hưởng không tốt của môi trường bên ngoài. Mà luôn 
luôn tâm nguyện cầu bình an, và thanh lọc bản thân, để đứa trẻ lớn 
lên trong mình sẽ chỉ tiếp xúc với những ảnh hưởng từ những điều 
tốt đẹp. Điều này được gọi là giáo dục của đứa trẻ trong bụng mẹ. 
Trong ít nhất ba năm sau khi sinh, cha mẹ Phật giáo nên bảo vệ con 
mình khỏi mọi ảnh hưởng tiêu cực, chẳng hạn như tức giận, ngôn 
ngữ xấu v.v... 


Các vấn đề được đề cập ở trên cho thấy sự đa dạng của niềm tin 
về mục đích của giáo dục. Làm thế nào bạn có thể hoàn thành câu 
hỏi, mục đích của giáo dục là gì? Nếu bạn yêu cầu mười giáo viên 
trả lời câu hỏi đó, có khả năng bạn sẽ có mười câu giải đáp khác 
nhau. Tuy nhiên, người giáo viên có niềm tin vào mục đích giáo dục 
của họ. Phật giáo không chỉ bao gồm toàn bộ sự đa dạng của niềm 


1 26. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tin về mục đích giáo dục, mà còn đào tạo giáo viên rất nghiêm ngặt 
và yêu cầu họ phải có những hành vi đúng đắn bằng cách tuân thủ 
giới luật. Mục đích của Phật giáo là truyền đạt kinh nghiệm, khám 
phá tiềm năng và cung cấp cho tất cả chúng sinh (học viên) con 
đường tự giải thoát. 


4. PHƯƠNG PHÁP GIÁ0 DỤC CỦA PHẬT GIÁO 


Quá trình và phương pháp đúng đắn đó là mong muốn của giáo 
dục Phật giáo để thực hiện mục tiêu của nó là gì? Như được biết 
đến rộng rãi trong các đệ tử, Đức Phật đã sử dụng các khái niệm và 
phương pháp khác nhau dựa trên độ tuổi, tầng lớp, giới tính và nghề 
nghiệp của các đệ tử, giống như một bác sĩ kê toa các loại thuốc 
khác nhau tùy theo bệnh tật và tình trạng của bệnh nhân. Khối 
lượng rộng lớn của kinh điển Phật giáo một phần là do sự phong 
phú của nội dung từ sự phát triển tư tưởng của nó, và một phần là 
đo sự đa dạng của các phương pháp. Phương thức này của Đức Phật 
đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau và từ đó đã phát triển các 
phương pháp giáo dục khác nhau của riêng họ cho từng đối tượng. 
Từ đây chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng quá trình và phương 
pháp giáo dục của Phật giáo không nhất thiết cố định mà khá uyển 
chuyển tùy theo thời kỳ và nó đòi hỏi Phật giáo phải thử nghiệm các 
phương pháp giáo dục mới. 

Các lý thuyết tiêu biểu nhất cho sự giác ngộ, mục tiêu của cá 
nhân trong giáo dục Phật giáo, là những giáo lý về Bát chánh đạo có 
trong kinh điển đầu tiên của Phật giáo. Giáo lý về Tứ diệu đế dạy 
cho các giáo viên cách giúp học sinh tìm ra vấn đề, nguyên nhân 
và cách giải quyết vấn đề. Lý thuyết về Tứ vô lượng tâm là cho giáo 
viên thấy cách đối xử khéo léo với học sinh. Lý thuyết về Tịnh độ 
tượng trưng cho thành tựu giác ngộ và thanh lọc xã hội càng tốt 
đẹp hơn. Các nghiên cứu cơ bản dựa trên các lý thuyết đã được 
thực hiện với sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ giáo dục của Phật 
giáo. Bất kể loại lý thuyết nào của giáo dục Phật giáo cũng phải đi 
qua ba bước của sự thành tựu, đó là 1) Kỷ luật đạo đức tức là giữ 
giới luật để loại bỏ dục vọng; 2) Thực hành thiền định để loại bỏ sự 


MỤC DÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO _127_ 


tức giận; và 3) Tu luyện trí tuệ để loại bỏ vô minh. Theo kinh Pháp 
Hoa: “Sao nói rằng các đức Phật Thế-Tôn chỉ do một sự nhơn duyên 
lớn mà hiện ra đời? Các đức Phật Thế-Tôn vì muốn cho chúng-sinh 
khai tri-kiến-Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời; vì muốn 
chỉ tri-kiến-Phật cho chúng-sinh mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho 
chúng-sinh tỏ ngộ tri-kiến-Phật mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho 
chúng-sinh chứng vào đạo tri-kiến-Phật mà hiện ra nơi đời”"' 

Đức Phật nhấn mạnh vào việc giáo dục tâm trí của mỗi đệ tử 
của mình,và một số phương pháp được Đức Phật thường dạy để tu 
luyện tâm trí như sau: 

1. Cung cấp giáo dục cho tất cả mọi người mà không phân biệt 
đối xử; 

2. Dạy mà không mệt mỏi; 

3. Sử dụng các phương tiện khéo léo; 

4. Để thiết lập các ví dụ bằng một hành động của riêng mình; 

5. Chống ác với ác; 

ó. Để xác minh sự thật với ví dụ; 

7. Dành lời khen cho những việc làm có công; 

8. Thích nghỉ với tất cả chúng sinh; 

9. Tu luyện cả hai phương diện từ bi và trí tuệ; 

10. Luôn luôn cân bằng giữa trí huệ và thực hành. 

5. CHỨC NĂNG GIÁ0 DỤC CỦA PHẬT GIÁO 

Một mục đích là mục tiêu cơ bản của quá trình mà một kết thúc 
phải đạt được. Các chức năng là các kết quả khác có thể xảy ra như 
một kết quả tự nhiên của quá trình thành quả của quy trình hoặc 
kết quả của việc đi học. Ví dụ, một số giáo viên tin rằng việc truyền 
tải kiến thức từ trường học đến học sinh là điều xảy ra một cách tự 


nhiên, do kết quả của việc sở hữu kiến thức đó là một chức năng 


11. HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb. Tôn giáo, 2012, p. 66. 


128. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


của giáo dục. Đó là nội dung của các đánh giá chủ yếu thúc đẩy 
giáo dục. Năng lực hay khả năng suy nghĩ được đánh giá một cách 
sáng tạo trong các trường học ngày nay như thế nào? Học sinh tiêu 
biểu được công nhận và tôn trọng đến mức độ nào? Các sinh viên 
có thường xuyên có cơ hội nhận ra và đánh giá các quan điểm khác 
nhau khi các bài kiểm tra trắc nghiệm yêu cầu một câu trả lời đúng 
hay không? 

Các giáo viên có quan điểm nhân văn hơn về mục đích giáo dục 
thường gặp căng thẳng vì ý nghĩa của họ gán cho giáo dục khác rất 
nhiều so với ý nghĩa được giao bởi xã hội hoặc tổ chức của họ. Rõ 
ràng khi nghe ngôn ngữ giáo dục, trọng tâm chính của nó là kiến 
thức và giảng dạy hơn là người học. Học sinh được kỳ vọng sẽ phù 
hợp với các trường hơn là các trường phục vụ nhu cầu của học sinh. 

Tuy nhiên Phật giáo có quan tâm đến việc cải cách xã hội cũng 
như sự giải thoát của cá nhân? Các quy định của Phật giáo luôn luôn 
sống với phương châm xây dựng xung quanh lòng nhân ái, từ bi và 
rộng lượng liên quan đến cá nhân cũng như hành vi xã hội được ghi 
lại trong các kinh điển. Ví dụ, bài kinh về Lời khuyên của Đức Phật 
đến Sigala (Thiện Sanh)!?. Bản kinh nói về các mối quan hệ xã hội 
trong các mối quan hệ giữa các loại người khác nhau, ví dụ: cha mẹ 
và con cái, giáo viên và học sinh, quan hệ của vợ chồng, quan hệ 
hữu nghị và tín đồ và tu sĩ. Tất cả những điều này có quan hệ trách 
nhiệm với nhau - ví dụ: cha mẹ và con cái, và thừa nhận trên tất cả 
rằng việc theo đuổi hạnh phúc và phúc lợi cá nhân gắn bó chặt chế 
với phúc lợi của người khác. 

Phật giáo có sáu đặc điểm của chủ nghĩa nhân văn (lục độ Ba- 
la- mật), nhấn mạnh vào cuộc sống hàng ngày, lòng vị tha, niềm vui, 
tính kịp thời và tính phổ quát dẫn chúng ta tiến bộ bằng cách tự tu 
luyện và giáo dục đối ứng mọi lúc, mọi nơi, trong cuộc sống này và 
tất cả các cuộc sống tương lai. 


12. Trường Bộ Kinh, Kinh Thiên Sanh, HT Thích Minh Châu dịch, Nxb. Tôn giáo, 2017. 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: „129. 


6. HỆ THỐNG GIÁ0 DỤC CỦA PHẬT GIÁO 


Mục tiêu cuối cùng của giáo lý Phật là gì? Đó là để đạt được sự 
giác ngộ hoàn toàn. Theo quan điểm của Mahayana (Bắc truyền), 
có ba giai đoạn trong sự giác ngộ đó là tự giác, giác tha, và giác hạnh 
viên mãn. 

Đức Phật nói với chúng ta rằng mặc dù các nhà khoa học, triết 
gia và học giả tôn giáo có thể đã đạt được một sự hiểu biết tốt về 
cuộc sống và vũ trụ, nhưng nhận thức này không đầy đủ cũng không 
đúng đắn. Tại sao? Mặc dù họ đã có được một số hiểu biết, nhưng 
họ còn lâu mới có được giải thoát khỏi sự lo lắng, khỏi việc chấm dứt 
phiền não. Họ đắm chìm trong Năm độc của lòng tham, sân hận, vô 
minh, kiêu ngạo và nghi ngờ. Họ vẫn sa lầy trong tất cả những rắc 
rối của các mối quan hệ con người và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dục 
lạc cá nhân. Nói cách khác vì họ là con người. Nếu một người đã cắt 
đứt lòng tham, giận dữ, vô minh, kiêu ngạo, nghi ngờ và phiền não, 
Đức Phật sẽ thừa nhận người này đã đạt được cấp độ đầu tiên, đó 
là Tự giác (giác ngộ đúng). Người đó sẽ được gọi là La Hán đây là 
bằng cấp học thuật ban đầu trong Phật giáo. Sự khác biệt là chúng 
ta vẫn còn phiền não trong khi La Hán thì không. Cấp độ giác ngộ 
cao hơn tiếp theo là Giác tha (Bình đẳng và đúng đắn) Giác ngộ, đại 
điện bởi Bồ tát. Họ giống như những vị Phật trong động lực nhưng 
chưa đạt đến mức độ giác ngộ hoàn toàn. Tâm trí của Bồ tát là chân 
chính chúng vẫn không thay đổi và tương tự như của chư Phật. Chư 
Phật dùng tâm thật và trọn vẹn. Chư Phật đại diện cho mức độ giác 
ngộ cao nhất, đó là sự giác hạnh viên mãn (giác ngộ hoàn toàn). 


Ba cấp độ giác ngộ có thể được so sánh với các trường đại học 
trong hệ thống giáo dục xã hội. Mức độ của La Hán tương tự như 
tốt nghiệp bằng đại học. Cấp độ của Bồ tát tương tự như hoàn thành 
chương trình thạc sĩ và cấp độ của Đức Phật tương tự như hoàn 
thành chương trình tiến sĩ. 


Theo quan niệm của Phật giáo, chữ Phật không dành riêng cho 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng là một danh hiệu chung cho bất 


. 130. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


kỳ ai đã đạt được giác ngộ hoàn hảo. Như vậy, Phật, Bồ tát và La 
hán chỉ là tên hoặc danh hiệu để đại diện cho mức độ giác ngộ hoặc 
một cấp độ đạt được trong Phật giáo. Và họ chắc chắn không phải 
là vị thần được tôn thờ. Vì vậy một vị Phật là một người đã hiểu đầy 
đủ sự thật của cuộc sống và vũ trụ và có được trí tuệ tối thượng và 
hoàn hảo. Đây cũng là mục tiêu của giáo dục Phật giáo; để cho phép 
chúng sinh đạt được cùng một mức độ trí huệ và hiểu biết. Do đó 
Phật giáo là một nền giáo dục của trí tuệ. 


7. PHẦN KẾT LUẬN 


Ngày nay nền giáo dục của chúng ta đã mất đi sự nhấn mạnh vào 
lòng hiếu thảo và đạo đức. Các trường chỉ dạy các kỹ năng hời hợt 
và không phải là gốc rễ của giáo dục. Khi gốc rễ bị thối, nó làm rung 
chuyển nền tảng của xã hội và gây ra sự hỗn loạn mà chúng ta đang 
trải qua ngày nay. Trường tiểu học giống như gốc rễ của giáo dục: 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao đảng là những bông 
hoa và lá. Giáo viên nên bắt đầu dạy lòng hiếu thảo và đạo đức cho 
trẻ em của chúng ta càng sớm càng tốt. 

Đã đến lúc trọng tâm của giáo dục phải chuyển từ những gì giáo 
dục ra khỏi chương trình giáo dục, đánh giá, sắp xếp lớp học, sách, 
máy tính cho các giả định cơ bản về các định nghĩa và giáo dục của 
các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách. Phật giáo là một 
nền giáo dục sẽ cho phép chúng ta đạt được chân lý, đức hạnh, sắc 
đẹp, trí tuệ và hạnh phúc vĩnh cửu đích thực. Phật giáo truyền cảm 
hứng kỷ luật tự giác, chủ động, từ bi, khoan dung, cho đi. Nó sẽ là 
một mô hình giáo dục tuyệt vời cho cải cách hệ thống giáo dục hiện 
nay. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả các trường học ở trong nước 
và các nơi khác sẽ được mở để chấp nhận và hòa nhập với Phật giáo. 


**x* 


MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „131. 


Tài liệu tham khảo 

Dhammapada 183 

Trường bộ Kinh, Kinh Thiên Sanh, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb. 
Tôn giáo, 2017. 

HT. Thích Minh Châu dịch, Trưng bộ kinh 22, Nxb. Tôn giáo, 2019. 

HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Pháp Hoa, Nxb. Tôn giáo, 2012. 

HT. Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Hoa Nghiêm, Nxb. Tôn giáo, 2008. 


Ken Worpole, Richer Fuftures: Fashioning a New Polifics, Earthscan 
Publications Ltd.; 2nd ed. edition October 2009, p.30. 


Anonymous, The Weekly Chrisian Teacher, Volume 2, Publisher: 
Nabu Press 2011, p.1S9. 


Erin Gruwell, 1001 Pearls oƒ Teachersˆ Wisdom: Quotations on Liƒc 
and Learning, Publisher: Skyhorse, 2011. 


Ayn Rand, The Refurn oƒ the Primitive: The Anti-Industrial Revolu- 
tHon, a meridian, 1971. 


Lawrence Boakye, Educating the Person: Classic Concepts and New 
Perspecfives, Publisher: X]ibris, 2010. 


www.webster-dictionary.org/ defnition/Education 


133 


TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG PHÁP 
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


TS.ĐĐ. Thích Tín Hòa” 


Chúng ta nên đứng trên phương diện giáo dục để đi nhìn nhận, 
đánh giá một cách khách quan, từ đó đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu 
những phương pháp giáo dục mang tính đặc thù của hệ thống giáo 
dục Phật giáo. 


1. DẪN NHẬP 


Phật giáo chúng ta được người thế gian xem như là một tôn giáo, 
nhưng Phật giáo lại không hoàn toàn giống với những tôn giáo bình 
thường đang có mặt trong xã hội chúng ta. Phật giáo không chỉ 
cần mọi người đặt niềm tin vào mình, mà quan trọng hơn hết là sự 
hướng dẫn cho mọi người tu học, để chuyển hóa thân và tâm, là một 
hệ thống giáo dục hướng thiện cho mọi người. 

Vì vậy, khi chúng ta tin theo Phật, nương theo sự chỉ dạy của 
Phật để tu học, đó cũng được gọi là “học Phật”. Phật giáo đặc biệt 
chú trọng về sự tu học, về ứng dụng thực tiễn vào đời sống thực tại. 
Nói một cách khoa học và hiện đại hơn, Phật giáo cũng là một loại 
hình giáo dục, có đây đủ cả một hệ thống hoàn thiện, với những 
hình thức tổ chức chặt chế và nghiêm mật. 


*, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh. 


, 134. -_ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Vì vậy, cần đứng trên phương diện giáo dục để đi nhìn nhận, 
đánh giá một cách khách quan, từ đó đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu 
những phương pháp giáo dục mang tính đặc thù của hệ thống giáo 
dục Phật giáo. 


2. TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


Phật giáo là một hệ thống giáo dục, vậy thì sự giáo dục của Đức 
Phật là gì? Chúng ta cần phải tu học những nội dung gì? Mục tiêu 
đạt đến của giáo dục Phật giáo là gì? Những phương pháp giáo dục 
mang tính đặc thù của giáo dục Phật giáo? 

Nền tảng căn bản quan trọng nhất của Phật giáo đó là ba món 
học Giới-định-tuệ. Ba món học này có ý nghĩa giống như ba món 
giáo dục của xã hội là Đức dục, Thể dục và Trí dục. Cho nên, trong 
quá trình học Phật cũng được gọi là học nhân cách làm người, mục 
tiêu là thành Phật. Quá trình tu và học này được tiến hành cho đến 
khi đạt đến kết quả cuối cùng, trở thành một con người có nhân cách 
hoàn thiện, được gọi là chứng đắc thánh quả, và cũng được chứng 
nhận “tốt nghiệp” là “Vô học”. Điều đặc biệt là, Đức Phật được tôn 
xưng là Thiên nhân sư (thầy của trời, người), Đạo sư (người thầy 
hướng dãn); còn những con người tin theo Phật và tu học theo sự 
hướng dãn của Phật, được gọi là Phật tử (đệ tử Phật). 


Trong hàng đệ tử Phật cũng được chia ra nhiều cấp bậc có trình 
độ và nhận thức khác nhau. Cấp tiểu học, trung học thì có chúng đệ 
tử Thanh Văn, Duyên giác, cấp đại học thì có chúng đệ tử Bồ Tát. 
Nếu đứng trên phương diện hình thức để phân biệt thì có chúng 
xuất gia và chúng tại gia; chúng xuất gia thì có Tỳ Khưu và Tỳ Khưu 
Ni, chúng tại gia thì có Ưu Bà Tác và Ưu Bà Di. 

Có thể thấy mối quan hệ giữa đức Phật và hàng đệ tử của ngài là 
mối quan hệ giữa Thầy và Trò, mà không phải như những mối quan 
hệ chủ và tớ, hoặc đấng bề trên và bề tôi của các tôn giáo khác. Như 
vậy, có thể nói rằng Phật giáo là một loại hình giáo dục, có hệ thống 
giáo dục đào tạo chặt chẽ với những phương pháp giáo dục nhân 
cách con người có tính đặc thù và mang tính giáo dục xã hội cao. 


TÍNH ĐẶC THỦ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „135. 


2.1. Mục tiêu giáo dục của Phật giáo 

Nếu nói một cách bao quát, tất cả các pháp thế gian đều là Phật 
pháp. Có thể nói rằng, tất cả mọi kỹ năng, đức tính, tri thức, đạo 
đức vxv... những vấn đề hướng đến sự tốt đẹp, hoàn thiện của thế 
gian đều nằm trọn trong phạm vi giáo dục của Đức Phật. Mục đích 
thiết yếu quan trọng mà Đức Phật hướng dẫn cho học trò của mình 
hướng đến, đó là sự giác ngộ hoàn toàn, tức là đạt đến cảnh giới 
hoàn thiện về nhân cách, hướng đến sự hoàn hảo không khiếm 
khuyết và hoàn toàn trọn vẹn. 


Ý nghĩa của chữ Phật là bậc giác ngộ, tức là tôn xưng con người 
khi đã đạt đến sự thông hiểu hoàn toàn, rốt ráo về thật tướng của các 
pháp, liễu ngộ về chân đế của vạn pháp nhân sinh và vũ trụ. Do đó, 
sự giáo dục của Đức Phật cũng không nằm ngoài mục tiêu của sự 
giác ngộ rốt ráo. Ngài đã dùng nhiều phương tiện quyền xảo, thích 
ứng với mọi căn cơ của hết thảy chúng sanh, để thực thi phương 
pháp giáo dục của mình, nhằm hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người tu 
và học, để đạt đến mục đích cuối cùng của sự giác ngộ thành Phật. 

Do vậy, mục đích giáo dục mà Phật giáo hướng đến là sự thông hiểu 
hoàn toàn (giác ngộ). Dùng thuật ngữ của giáo dục hiện đại mà nói, có 
thể bảo rằng Phật giáo là sự giáo dục nhân cách hoàn thiện; thành Phật 
chính là sự hoàn thành rốt ráo nhất của nhân cách con người. 

2.2. Nội dung giáo dục của Phật giáo 

Học Phật chính là học tập theo sự hướng dẫn của Phật, và Phật 
cũng chính là biểu tượng mô phạm cao nhất của chúng ta. Tin hiểu 
hoàn toàn về nhân cách đạo đức của Phật, thì mới có thể tôn Phật 
làm thầy chỉ dạy và tiếp nhận những sự giáo dục, chỉ dạy của ngài. 


Nói đến nhân cách đạo đức của Phật, từ xưa đến nay trong nhiều 
kinh điển thường ca tụng Phật là “Đại hùng, Đại lực, Đại từ bí”, hay 
là “Trí đức, Ân đức, Đoạn đức” vv... với những cách nói và xưng 
tụng khác nhau. Đại sư Thái Hư thì hợp chung lại có cách nói rõ 
ràng đầy đủ hơn là “Đại bị, Đại trí, Đại hùng lực”. Cách nói này có 
thể phân ra diễn giãi như sau: 


„136... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


a. Thứ nhất, “Đại bi” tức là đại từ bi - tấm lòng yêu thương rộng 
lớn, bình đẳng không phân biệt, thương yêu hết thảy mọi loài, khiến 
cho chúng sanh lìa khổ được an vui, xa la mê vọng chứng được chơn 
như, chuyển hóa phiền não nhơ nhớp thành thanh tịnh Niết-bàn. 


Khi chúng sanh đang chìm đắm trong vô minh điên đảo, chưa 
tiếp nhận được sự hóa độ của Phật, thì ngài không từ nan mà hóa độ 
bất cứ chúng sanh nào, chỉ cần họ có nhân duyên được hóa độ, sớm 
muộn gì cũng được Phật giáo hóa mà tu tập chuyển hóa thân tâm. 
Cho nên, tình thương và sự hóa độ của Phật luôn bình đảng, luôn 
xem mọi chúng sanh như con của mình. 


b. Thứ hai, “Đại trí” tức là đại trí tuệ - trí tuệ lớn của Phật, hay 
còn gọi là Đại giác, là sự nhìn nhận sáng suốt, rốt ráo về thật tướng 
các Pháp, về thể tánh chơn như; sự liễu ngộ về chơn nghĩa của cuộc 
đời, sự thông đạt về hết thảy sự lý của vũ trụ; không lìa thế gian mà 
thành chánh giác, rốt ráo cùng tận, cho nên trí tuệ này hoàn toàn 
khác xa với tri thức tầm thường của người đời. 

c. Thứ ba, “Đại hùng lực” tức là sức mạnh vô cùng lớn - lý tưởng 
chung cao nhất của các tôn giáo tại Ấn Độ, duy chỉ có Phật mới có 
thể biểu hiện sức mạnh này một cách toàn vẹn. Bởi do, đại bị, đại trí 
của Phật thâm sâu rộng lớn, thì mới có thể hiển bày được sức mạnh 


z 


vô cùng đó, như nói Phật có “Thập lực” hay “Tứ vô sở úy” vx... 
Đứng từ phương diện giáo pháp và sự tu chứng của Phật mà nói, 
sự giác ngộ và dứt trừ mọi lậu hoặc phiền não, được gọi là pháp 
thánh đạo và pháp chướng đạo; mà Phật là bậc giác ngộ viên mãn, 
không một chút do dự đem giáo lý truyền bá cho cuộc đời. Do đó, 
“Tứ vô sở úy” - tức là bốn loại niềm tin tuyệt đối vào chính mình, 
không một chút lo lắng sợ sệt. Vì vậy, đức Phật được tôn xưng là 


` («C 


“Nhân trung sư tử) và lời Phật thuyết pháp là “tiếng sư tử hống”. 
Đồng thời, như thân, khẩu, ý - tam nghiệp của Phật bất luận ở 
thời gian nào, không gian nào, trong hội chúng nào đều luôn mẫu 
mực, không sai lầm. Cho nên, không cần phải che giấu hay lo lắng 
về khả năng phạm phải những sai sót, mà quá chú ý mình để sửa 


TÍNH ĐẶC THỦ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO „137. 


A 3 


đổi mình, còn được gọi là “Tam bất hộ”. Đây chính là sự tự tin tuyệt 
đối vào sự chân, thiện, mỹ; dù như thế nào cũng không thể làm cho 
lung lay, thay đổi. 


Nếu đứng từ góc độ từ bi và sự lợi lạc quần sanh của Phật mà nói, 
Phật có đủ mười sức mạnh (Thập lực), có thể đẩy lui và diệt trừ tất 
cả mọi tà ma làm chướng ngại, để hoàn thành đại nghiệp vì lợi lạc 
cho chúng sanh. Đức Phật có vô lượng Bi nguyện, ngày đêm tinh tấn 
không ngừng, đây đều là sự biểu hiện của tinh thân Đại hùng lực. 

Tóm lại, công đức của Phật là vô lượng và không thể nói hết 
được. Như đối với các pháp thế gian mà nói, Đại trí có thể là trí tuệ 
chân thực nhất, Đại từ bi là là nhân cách đạo đức đúng đắn nhất, 
còn Đại hùng lực lại là năng lực sức mạnh vĩ đại nhất. Cũng có thể 
nói rằng, đây là những phương diện trí tuệ, tình cảm và ý chí rốt ráo 
viên mãn nhất. Tuy nhiên trong công đức của Phật, ba loại đó cũng 
tức là một loại mà thôi, không có ngăn ngại nào. Chẳng qua từ ba 
góc độ khác nhau mà nói cho rõ, để dễ dàng hiểu rõ một cách đúng 
đắn nhất, toàn diện nhất về nhân cách đạo đức của Phật. 

2.3. Phương pháp giáo dục của Phật giáo 


Như trên đã trình bày, học Phật chính là nương theo nhân cách 
đạo đức toàn diện của Phật để tu học. Nên học tập theo ba nội dung 
đạo đức của Phật, chính là ba phương hướng tu tập của đức Phật là 
Tín nguyện, Từ Bi và Trí huệ. Nhưng ba phương diện này lại y cứ 
vào ba loại đặc tính thù thắng vốn có của bản tánh chúng sanh là ức 
niệm, phạm hạnh và kiên nhẫn, mà khiến cho chúng được trở nên 
thanh tịnh và an lạc, cũng như những thăng tiến phát triển trong 
cuộc đời.Chúng ta thử tìm hiểu sơ lược xem ba đặc tính thù thắng 
đó như thế nào: 


a. Bản tính con người vốn có sự thù thắng của Ức niệm (đây 
là cái quan trọng nhất, trong tiếng Phạn thì con người nương dựa 
vào đây để mà có cái tên gọi), tức là con người trải qua sự tích lũy 
kinh nghiệm, mà có thể khiến cho tri thức phát triển ngày càng cao. 
Nhưng tri thức của con người từ khi sinh ra đã mang nặng nhiều 


-138 - GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


chấp kiến. Con người luôn chấp vào cái tri thức của mình, dù đó là 
những tri thức học được từ thầy cô hay bạn bè, hoặc tự mình gặt hái 
được cũng đều là những sự sai lầm. 


Vì thế cho nên, đứng trên phương diện thế gian, tri thức con 
người tất nhiên rất cần và có ích cho nhân loại, nhưng khi bị vướng 
vào sự chấp kiến, thiên kiến và biên kiến, từ đó, lại trở thành những 
tư tưởng xấu xa và sai lầm. Những tư tưởng này không ngừng dẫn 
dắt chúng ta (cá nhân con người hay toàn xã hội) ngày càng lún sâu 
vào cái xấu ác và sự thối nát, mục rửa về nhân cách đạo đức. Do đó, 
cần phải tu học để đạt đến cái trí tuệ chân chánh của Đại thừa, từ đó 
làm cho tri thức được gột rửa trong sạch, và có thể thu nhận được 
những tri kiến đúng đắn với chân lý tuyệt đối. 

b. Bản tính con người luôn tồn tại sự thù thắng của đức hạnh 
trong sạch, tức là có thể khắc chế được những ham muốn cá nhân, 
và kiểm chế được những đòi hỏi về dục vọng tầm thường; hoặc 
hình thành nhân cách đạo đức có thể hy sinh những lợi ích của cá 
nhân, mà sống vì mọi người, mọi loài. Nhưng trí tuệ con người thì 
quá nông cạn, thói hư tật xấu và sự mê muội thì nhiều, nên thế gian 
mới có những con người với nhân cách thấp hèn, thậm chí là có một 
cuộc sống đạo đức giả dối. Vì vậy, chỉ có học tập lòng từ bi, vô ngã, 
vị tha của Phật, đồng thời thực hiện tinh thần từ bi đối với mọi loài, 
làm vơi bớt đi nỗi khổ đau tăng thêm niềm vui hạnh phúc, thì đó 
mới được gọi là nhân cách đạo đức hoàn thiện. 


c. Bản tính con người vốn có sự thù thắng của lòng kiên nhẫn 
và nghị lực. Con người không những chịu đựng được gian khổ, khó 
khăn và vất vả, mà còn có tinh thần bác ái, có thể hy sinh vì sự thanh 
bình, yên ổn chung của cả nhân loại. Nhưng do đường lối tư tưởng, 
tri thức cá nhân nhiều sai lầm, cộng với những định kiến bảo thủ 
chấp chặt, dẫn đến đã có những hành động sai trái, khiến cho lòng 
kiên nhẫn và nghị lực đó biến thành nguyên nhân dẫn đến những 
khổ nạn mà loài người đang phải đối mặt như: Bùng nổ chiến tranh, 
chết chóc, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng v.v... 


Như khi chúng ta học tập sự tín nguyện của Đại thừa là phát tâm 


TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 139 ¬ 


Bồ-đề. Vì Phật pháp, vì chúng sanh mà khởi lên tín nguyện lớn lao 
vô cùng vô tận. Do đó, nương theo niềm tin kiên cố, mà khởi lên 
sự mong cầu giác ngộ; nương theo sự mong cầu giác ngộ, mà siêng 
năng tinh tiến tu học không lùi bước, đấy cũng chính là nguồn gốc 
sức mạnh của hạnh nguyện tự giác giác tha. Vì thế, học Phật không 
phải là chuyện khó, chỉ cần nương theo ba đặc tính thù thắng của 
bản tánh con người, thì có thể đi vào ba cánh cửa trọng yếu của Phật 
pháp, mà hoàn thành được nhân cách toàn diện như Đức Phật. 


Phật tức là sự vắng lặng, thanh tịnh của bản tánh con người khi 
tiến triển đến mức độ rốt ráo và hoàn toàn viên mãn. Đây cũng 
chính là phương hướng giáo dục hoàn thiện nhân cách từ con người 
đến quả vị Phật. Trong Nho giáo tương trợ cũng có ba đặc tính, là 
Tam đạt đức của Trung Dung như: Trí, Nhân và Dũng, ba loại này 
gần với tư tưởng của ba đặc tính Phật giáo nói trên. Ba pháp môn 
trọng yếu cần tu học của Phật giáo cũng tương tự với tư tưởng Tam 
cương của Nho giáo, nhưng mức độ để đạt đến giác ngộ hoàn toàn, 
vắng lặng, tịch tịnh rốt ráo, thì duy nhất chỉ có trong Phật giáo. Toàn 
bộ quá trình tu học để đạt đến tự giác giác tha được Phật giáo trình 
bày một cách đầy đủ và rõ ràng nhất. 

Phương thức giáo dục hoàn thiện nhân cách của Phật giáo là sự 
tự mình giác ngộ và giúp người khác cùng giác ngộ, cũng chính là 
sự giáo dục bản thân và giáo dục người khác. Phương pháp tự giáo 
dục mình và giáo dục người khác đều không phải chỉ đơn thuần là 
truyền đạt tri thức, mà quan trọng sự giáo dục bản thân, và đưa tri 
thức đi vào thực tiễn trong đời sống hằng ngày của con người. Sự 
giáo dục và học tập đơn thuần của xã hội, chỉ là sự truyền trao và thu 
nhận một số tri thức nào đó, hoặc là học tập những kỹ năng để phát 
triển và duy trì cuộc sống bình thường, để đáp ứng những nhu cầu 
hưởng thụ và ham muốn vật chất mà thôi, chứ không có liên quan 
gì đến việc chuyển hóa thân tâm của mình ngày càng hướng thiện, 
trong sạch. Đó không phải là ý nghĩa và mục đích chân chính của 
sự giáo dục. 


Quan điểm này, cả Phật giáo và Nho giáo đều có sự chung nhất, 


, 140. -_ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


cách nhìn nhận không khác nhau. Vì vậy, y nghĩa quan trọng và đích 
thực nhất của Phật giáo chính là sự giác ngộ cuộc đời, khiến cho bản 
thân từ trong sự mê muội của đời người mà tỉnh ngộ ra. Chỉ có duy 
nhất sự giác ngộ bản thân, mới có thể trở thành là nguồn suối trí tuệ 
ngọt ngào, lòng bi nguyện tuôn chảy vô tận, và tỉnh thần dũng mãnh 
tinh tiến không ngừng hướng thiện. 

Trọng tâm của giáo dục Phật giáo là sự giác ngộ bản thân, 
chuyển hóa thân tâm của mỗi con người, và chú trọng quá trình 
thực tiễn. Nếu như giáo dục rời xa thực tiễn, thì đó không còn phù 
hợp với tinh thần của Phật giáo. Vì vậy, những trước tác học thuật 
hay nghiên cứu giáo lý Phật học, đều là một mảng lớn của Phật giáo, 
nhưng quá đặt nặng về nghiên cứu và lý thuyết học thuật, thì lại 
không được Phật giáo chú trọng và cổ súy. Đứng trên phương diện 
lý thuyết và thực hành, thì Phật giáo thường đứng từ lập trường thực 
tiễn, để xác định mức độ của trí tuệ. 


Như quá trình tu tập Bát chánh đạo, trước tiên phải tu tập Chánh 
kiến và Chánh tư duy. 


Quá trính giáo dục xuyên suốt của Phật giáo là lấy trí tuệ để dẫn 
lối đi vào thực tiễn, và lấy thực tiễn để khiến trí tuệ phát sinh; nương 
vào trí tuệ để dẫn lối cho những hành động của mình, cũng giống 
như mắt chúng ta nhìn rõ được đường đi, thì mới có thể cất bước di 
chuyển về phía trước. Đồng thời, nương vào thực hành để phát sinh 
trí tuệ, cũng giống như khi chúng ta đi về phía trước, thì mới có thể 
phát hiện và nhìn rõ được mọi sự vật hiện tượng trước mặt mình. 
Có trí tuệ mới có hành động và việc làm đúng đắn, và ngược lại có 
hành động, việc làm đúng đắn thì mới khiế n trí tuệ phát sinh. 

Khi càng có trí tuệ thì hành động, việc làm của chúng ta càng 
đúng đắn chuẩn mực, và khi có hành động, việc làm càng đúng đắn 
chuẩn mực thì càng phát sinh nhiều trí tuệ. Vì vậy, trong qua trình 
tu học này, mục đích cuối cùng là đạt đến trí tuệ rốt ráo nhất, và y 
theo sự dẫn dắt của trí tuệ mà tu học. Như Đức Phật được tôn xưng 
là “Minh hạnh túc? tức là đã đạt đến sự rốt ráo và viên mãn của Trí 
tuệ và Công hạnh. 


TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO _141 - 


Như vậy, có thể thấy nền tảng giáo dục của Phật giáo là lấy thực 
tiễn làm trọng, mà thực tiễn trước tiên cũng cần phải có trí tuệ trước. 
Cho nên, những người học Phật phải có lập trường vững vàng, để đi 
tìm cầu cái trí tuệ xuất thế gian, trí tuệ của Phật. 

Tuy nói rằng, Phật giáo chú trọng thực tiễn, không chỉ là sự 
truyền đạt tri thức suông. Nhưng trên phương diện giáo hóa, truyền 
đạt và tu học Phật học, thì không thể không dùng đến ngôn ngữ văn 
tự, vì ngôn ngữ và văn tự chính là công cụ chủ yếu để tiến hành quá 
trình dạy và học. Trình độ học vấn không thể rời ngôn ngữ văn tự 
được. Từ xưa, Bồ-tát Di Lặc đã tóm lược quá trình tu học bao gồm: 
“Bồ-tát cầu pháp, không thể không cần đến Ngũ minh”. Ngũ minh 
chính là năm loại học thuật mà một người đệ tử Phật cần phải tu 
học. Năm loại học thuật này bao gồm: 


- Thanh minh: Chính là ngôn ngữ văn tự học, bao gồm ngôn 
ngữ, chữ viết, âm vận, âm nhạc, ngữ pháp vx... 


- Nhân minh: Nhân là nguyên nhân, lý do. Đây chính là dựa vào 
cái đã biết để tìm cầu cái chưa biết, nâng cao trình độ và khả năng 
phân tích và biện luận. Về phương diện ngôn ngữ là thuật hùng 
biện; về phương diện tư tưởng là logic học và lý luận học. 

- Y phương minh: Đây chính là những khả năng về y dược, thuốc 
men, sinh học, sinh lý học, hóa học vx... 


- Công xảo minh: là những bô môn toán học, khoa học, vật lý 
học và những tay nghề kĩ thuật công việc ứng dụng trong cuộc sống. 


- Nội minh: Bốn loại trên được gọi là ngoại minh của thế gian; 
còn giáo dục Phật giáo là trên cả bốn loại học thuật trên, đó là Phật 
học, cho nên được gọi là nội minh. 


Hai học thuật: Thanh minh và Nhân minh là trình độ tri thức 
chuẩn bị cho tiến trình tu tập để tự giác và giác tha. Thanh minh 
là ngôn ngữ văn tự, còn Nhân minh là phương pháp hùng biện, lý 
luận. Nếu không có hai loại học thuật này, sẽ khiến cho tư tưởng 
con người bị xáo trộn, không phân rõ đúng sai, chân đế hay tục 
đế. Không những thiếu đi khả năng giáo dục người khác, mà còn 


: 142. -_ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tự cho mình là phải, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Do 
đó, muốn Phật giáo phát triển thì phải hướng những con người 
học Phật rèn luyện, học tập hai học thuật này một cách vững chắc, 
không được xem nhẹ. 


Về loại học thuật Y phương minh, có thể khiến cho thân và tâm 
được tiêu trừ các bệnh khổ, những đau đớn về thể xác và tinh thần, 
mà được an lạc, thảnh thơi. Công xảo minh là tận dụng các tiến bộ 
về kĩ thuật, để phát triển xã hội đem đến hạnh phúc vật chất cho 
con người. Vì vậy, cho nên Y phương minh và Công xảo minh chính 
là khả năng thực tiễn của một vị Bồ-tát làm lợi lạc cho chúng sanh. 
Tiêu biểu là ngài Thiện tài Đồng Tử, Trong quá trình tham cứu học 
hỏi với các bậc Đại thiện tri thức, ngài đều đến học hỏi với các nhà 
toán học, kiến trúc sư, bác sĩ, kĩ sư, nhà hóa học vxv... Như Bồ-tát 
Long Thọ là một nhà hóa học nổi tiếng, chuyên chế tác các loại 
hương thơm và luyện kim, được sự hướng dẫn của Ngài có biết bao 
ngôi chùa và thạch động hùng tràng với quy mô lớn được xây dựng 
nên, và ngài được mệnh danh là “Đệ nhất kiến trúc sư” của Ấn Độ. 

Như thế có thể thấy, nội dung giáo dục phật giáo, không chỉ 
là Nhân quả, nguyên lý Tánh không vxv... mà còn có Ngũ minh. 
Chẳng qua từ trước đến nay, những người đệ tử Phật như chúng ta, 
đã ít nhiều chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng Tiểu thừa, nên thường 
cho rằng bốn loại minh trước là những pháp của thế gian, còn Nội 
minh mới chính là pháp xuất thế. Nhưng không biết rằng, trong tư 
tưởng giáo lý Đại thừa thì thế gian và xuất thế gian là không phân 
biệt, thế gian và xuất thế gian tuy hai mà một, không có sự phân chia 
riêng lẻ như Thanh minh, hay Nhân minh vx..., đều là việc tu học xuất 
thế chung của thế gian mà thôi. Chân đế và tục đế đều dung thông, 
không chướng ngại, đều chung là một nội dung giáo dục của Phật giáo. 

Trọng tâm của Phật giáo là chuyển hóa những con người từ 
phàm phu, mê muội trở thành người giác ngộ, tức là sự giáo dục 
khiến con người đạt đến nhân cách hoàn thiện nhất. Phương pháp 
chủ yếu là giáo dục thực tiễn, nội dung giáo dục là Ngũ minh như 
đã trình bày sơ lược ở trên. 


TÍNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 143. : 


Nếu đứng trên thời gian hiện tại mà nói, thì hình thức thuyết 
pháp, khai thị, cũng như những tác phẩm Phật học của Phật giáo; 
hoặc là những hình thức nghệ thuật âm nhạc; hay là những hình 
thức nghiên cứu, thu thập, phiên dịch kinh điển vxv... chung quy 
đều là những hoạt động văn hóa của Phật giáo. Nhưng đã là những 
hoạt động giáo dục Phật giáo, thì không thể hạn hẹp trong những 
phạm vi như vừa nêu trên. Trong kinh điển thường nói về vấn đề 
đức Phật hay tán thán, khen ngợi sự bố thí Pháp. Vì Pháp là những 
học thuyết, giáo lý mang tính chơn lý, đức hạnh, lương thiện, lễ nghi 
v.v... Nói một cách khác hơn, thì Pháp là hết thảy các pháp của thế 
gian và xuất thế gian. Đệ tử Phật cần phải tu học các pháp này, và 
hoằng dương Phật pháp, đó chính là việc bố thí Pháp. 


Bố thí Pháp thì có thể phân làm hai loại: 


- Một là bố thí Pháp xuất thế, như việc truyền bá, hoằng dương 
Nội minh, đem Phật pháp đi vào thực tiễn. 


- Hai là bố thí Pháp thế gian, như việc giáo dục, truyền bá nội 
dung của Thanh minh, Nhân minh, Y phương minh hay công xảo 
minh vzv... 


Như vậy có thể thấy, hình thức bố thí pháp thế gian, chính là quá 
trình giáo dục của thế gian. Từ góc độ Chân và Tục không phân biệt 
của tư tưởng Đại thừa mà nói, thì việc giáo dục của thế gian cũng là 
một phần của các pháp Đại thừa, đó cũng là nền tảng cơ sở để đưa 
con người đi vào con đường tu học tư tưởng Đại thừa. Vì vậy, cho 
nên khi tiến hành các hoạt động giáo dục Phật giáo, thì không nên 
xem chúng như là những hình thức để thích ứng với thời đại, với xã 
hội, mà là Phật giáo mang tính giáo dục, và những hoạt động dạy và 
học, đều trở thành một trong những hình thức tu học quan trọng 
của giáo dục Phật giáo. 

3. KẾT LUẬN 

Những nội dung và phương pháp giáo dục Phật giáo đã trình bày 
ở trên, trong Phật giáo đều gọi chung là bố thí Pháp. Vì bố thí Pháp 
là có công đức vô lượng, cho nên chúng ta phải không ngừng nổ lực 


, 144. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


để truyền bá, hoằng hóa các pháp thế gian và xuất thế gian. Bất luận 
là đối với cá nhân hay tổ chức nào cũng đều có công đức. Nhưng nếu 
như pháp bố thí một cách chân chánh, thì phải giúp con người diệt trừ 
khổ đau, phiền não, để tăng thêm niềm an lạc hạnh phúc. 

Bố thí pháp mà vô cầu không vụ lợi, không có điều kiện, cũng 
như không vì tâm niệm nhận được quả báo tốt lành mà làm việc 
giáo hóa. Vì thế, việc lựa chọn theo con đường giáo dục Phật giáo, 
không những không nên vì những danh lợi, chức vụ, địa vị của bản 
thân; mà cũng không nên quá vì muốn phát triển mở rộng tổ chức 
giáo hội mà làm giáo dục. chúng ta hãy nên vì Chánh pháp, vì lợi 
ích của nhân loại, mà phát tâm tinh tấn đi theo con đường đem 
chánh pháp đến với mọi người, để họ được bớt khổ thêm vui, và 
tiến dần về quả vị giải thoát, hoàn thiện về nhân cách đạo đức. Đây 
mới chính là nhiệm vụ giáo dục đích thực của Phật giáo, và là tinh 
thần của những người làm công tác giáo dục Phật giáo cần phải có. 


***% 


145 


ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC 
CHUYÊN HÓA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI 


TS.SC. Pháp Hỷ (Dhammanand)` 


Kiến thức khoa học và các hình thức nghệ thuật không thể giải 
đáp tất cả các hiện tượng trong cuộc sống, do đó người ta tìm đến 
con đường tâm linh hay một đời sống tôn giáo để tìm sự giải thích, 
tìm nơi nương tựa tỉnh thần và tìm những thỏa mãn tình cảm hay 
tâm linh. 


Phần lớn quần chúng đến với đạo Phật như tìm đến một tôn giáo 
mặc dù đạo Phật không hoàn toàn giống như định nghĩa về tôn giáo 
trong các tự điển thông dụng. Vậy tôn giáo là gì? Theo từ điển, tôn 
giáo được định nghĩa: “Một hình thức hay biểu hiện của hành động 
mà bằng cách đó con người thể hiện sự công nhận của Thượng Đế 
hay các năng lực siêu nhiên có khả năng can thiệp vào đời sống và 
vận mệnh của họ, đối với các thế lực đó người ta phải phục tùng, 
phục vụ và kính ngưỡng. Qua những hành động tôn giáo đó, con 
người bày tỏ tình cảm như kính yêu, sợ hãi, trung thành trong niềm 
kính sợ các năng lực siêu nhiên kia bằng cách tuyên bố niềm tin, 
thực hành các lễ nghi và các hội hè tôn giáo, hay bằng các hạnh 


*, Sanghamittarama, 40 Chesterville Dr. East Bentleigh Vic. 3165, Australia. 


146, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


kiểm thể hiện quan niệm đạo đức nào đó. Tôn giáo cũng là một hệ 
thống các niềm tin hay tín ngưỡng; một sự biểu hiện của lòng mộ 
đạo hay trung thành, như đạo đức tôn giáo, tôn giáo nhất thần hay 
đa thần, tôn giáo tự nhiên, tôn giáo khải mặc...” [1913 Webster]. 
Trong một điều luật gần đây của nước Úc (Recommendation 14) 
tôn giáo được định nghĩa như sau: “Rằng định nghĩa về tôn giáo 
được căn cứ trên các tiêu chuẩn đã chế định trong trường hợp khoa 
học, cụ thể là: 


- Niềm tin vào một đấng siêu nhiên, vật thể hay nguyên lý; và 

- Chấp hành và tuân thủ theo kinh điển trong cách cư xử để tạo 
ra kết quả của niềm tin đó. 

(That the defnition of religion be based on the principles 
established in the Scientology case, namely: 


- beliefin a supernatural Being, Thing or Principle; and 


- acceptance and observance of canons of conduct in order to 
give effect to that belief. What constitutes a religion? Chapter 20; 
www.cdi.gov.au) 


Theo những định nghĩa trên, chúng ta thấy rằng, hiện nay phần 
lớn quần chúng đến với đạo Phật là đến với một tôn giáo hay một 
tín ngưỡng, mặc dù tín đồ Phật giáo không gọi Phật (Thánh, Bồ 
tát, hiển Tăng) là Thượng đế, nhưng họ vẫn tin tưởng các đối tượng 
kính ngưỡng này có năng lực tác động, ảnh hưởng lên đời sống của 
con người theo một cách nào đó. 

Tại sao người ta cần đến một tôn giáo? Hầu hết mọi tôn giáo 
đều hướng dẫn con người làm thiện, sống tốt, ăn ở nhân đức và 
tránh xa điều tội lỗi. Tuy nhiên quan niệm thiện ác và làm thế nào 
để sống tốt và tránh xa điều tội lõi thì mỗi tôn giáo, mỗi học thuyết 
có những tôn chỉ và phương thức riêng. Trong đạo Phật con đường 
này bắt đầu từ sự giáo dục và chuyển hóa được sắp xếp theo một mô 
hình gọi là Bát Thánh Đạo bắt đầu từ Chánh kiến hay thấy biết đúng 
đắn, hướng đến một tầm nhận thức mới về con người và cuộc sống. 


ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC CHUYỂN HÓA CONNGƯỜI VÀXÃHỘI. „147. 


Tại sao người ta cần đến đời sống tôn giáo? Có những vấn đề, 
hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mà người ta không thể dùng lý 
trí và các dẫn chứng khoa học để giải thích, cũng không thể dùng các 
phương tiện khoa học kỹ thuật để giải quyết. Phải chăng đời sống vật 
chất hưởng lạc không thỏa mãn hết các nhu cầu trong con người? 


Mọi tôn giáo đều bắt đầu từ một niềm tin hay một sự tìm hiểu 
mà không phải bao giờ cũng có thể dùng các dữ liệu để chứng minh 
hay lý trí để giải thích. Cũng vậy, trong đời chúng ta gặp những con 
người, sự kiện mà chúng đem đến hạnh phúc, khổ đau những được 
và mất, những thành và bại khiến chúng ta cười, khóc, và có bao giờ 
chúng ta tự hỏi do đâu các hiện tượng đó có thể xảy ra? Nếu người 
ta tự hỏi tại sao, người ta bắt đầu tìm kiếm một cái gì khác hơn là 
chỉ có thỏa mãn các nhu cầu vật chất, chỉ đi tìm các hưởng thụ thỏa 
mãn các dục vọng trong con người. 


Kiến thức khoa học và các hình thức nghệ thuật cũng không thể 
giải đáp tất cả các hiện tượng trong cuộc sống, do đó người ta tìm 
đến con đường tâm linh hay một đời sống tôn giáo để tìm sự giải 
thích, tìm nơi nương tựa tỉnh thần và tìm những thỏa mãn tình cảm 
hay tâm linh. Người ta cần cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và ý vị 
hơn việc chỉ thỏa mãn các nhu cầu ăn uống, ngủ nghị, giải trí, làm 
tình, và nói chung là những øì chỉ là mặt vật chất trong đời sống hay 
các mối quan hệ gia đình và xã giao trong xã hội. 

Khác với các tôn giáo khác, đạo Phật không chủ trương đi tìm 
Thượng Đế hay những năng lực siêu nhiên để giải thích các hiện 
tượng mà con người kinh nghiệm trong cuộc sống. Pháp mà đạo 
Phật thuyết giảng có mục đích là để giáo dục con người bằng cách 
giới thiệu một cách nhìn mới và đưa họ ra khỏi những nhân thức 
một chiều đã bị điều kiện hóa hay đã bị đóng khung. Pháp Phật 
được khéo dùng phương tiện thuyết giảng, thiết thực hiện tiền, 
vượt không gian và thời gian, mời gọi người ta đến để mà thấy, 
không phải chỉ có niềm tin. Từ sự thấy biết đó dẫn đến một mục 
đích, một hướng đi lên trong cuộc sống mà mọi người phải tự mình 
trải nghiệm. 


148. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Con đường giáo dục trong Phật giáo bắt đầu từ Chánh kiến hay 
thấy biết đúng đắn. Thay vì đi tìm Thượng đế (Gođ) hay chân ngã 
(Atman = Brahma), đạo Phật dạy chúng ta phải quay về với chính 
mình để thấy được bản chất của đời sống đang hiện hữu trong ta 
và quanh ta. Bản chất của đời sống này bao gồm những mặt khác 
nhau trong mỗi con người và những nhu cầu khác nhau trong mỗi 
người. Trí tuệ trong đạo Phật chính là thấy được sự hình thành và 
tan rã của các mặt hiện hữu này trong ta và quanh ta. Cách đây gần 
một ngàn năm Thiền sư Vạn Hạnh đã nói: “Thân như ánh chớp có 
rồi không; như cỏ cây xanh trong mùa xuân, héo úa vào cuối thu. 
Thấu hiểu qui luật thịnh suy, tâm không xao động; thịnh suy như 


hạt sương mai trên ngọn cỏ bên đường””" 


Một hôm Đức Phật đang ngồi thiền trong một lâm viên xinh 
đẹp thì có một nhóm thanh niên hoàng gia đến hỏi ngài có thấy 
một phụ nữ trẻ trang điểm và ăn mặc sặc sỡ chạy qua chỗ ngài đang 
ngồi không? Nhóm thanh niên này cũng kể cho Phật nghe vì sao họ 
phải tìm kiếm người đàn bà đó. Hôm đó có 30 thanh niên hoàng tộc 
muốn làm một chuyến du ngoạn và cắm trại trong rừng. Phần lớn 
trong số họ đã có vợ hay thê thiếp, riêng một công tử trẻ chưa có bạn 
đời. Anh chàng liền thuê một cô gái giang hồ cùng đi để mua vui. 
Trong khi mọi người trong nhóm đang say sưa nhảy nhót ca hát và 
uống rượu ngất ngư thì cô gái giang hồ lợi dụng vơ vét đồ đạc trang 
sức của họ và bỏ trốn. Khi mọi người phát hiện ra sự vắng mặt của 
cô và đồ đạc của họ cũng biến mất, họ tìm kiếm cô ta. Trên đường 
đi họ gặp Phật đang ngồi dưới bóng mát một cây đại thụ. Đức Phật 
bình thản mời họ ngồi xuống quanh ngài rồi nhẹ nhàng hỏi: 

- Này các vương tử, đối với các vị thì việc tìm kiếm người đàn bà 
và việc tìm lại chính mình, việc nào quan trọng hơn? 

- Bạch ngài, đối với chúng tôi việc quan trọng hơn là chúng tôi 
nên tìm lại chính mình. 


1. Trong kinh điển nguyên thủy cũng có một câu kệ tương tự: Khi trí tuệ quán chiếu, thấy 
hữu vi vô thường (khổ, vô ngã), liền thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo. 


ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC CHUYỂN HÓA CON NGƯỜI VÀ XÃHỘI. „149. 


- Này các vương tử, nếu là như vậy các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ 
thuyết giảng Giáo pháp cho các vị. 

- Bạch ngài, xin vâng. 

Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết 
Pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài pháp về 
bố thí, bài pháp về giới cấm, bài pháp về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt 
tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết 
được tâm của các vị ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng 
ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã đưa ra bài Pháp mà chư Phật 
khai mở là: Không thỏa mãn (Khổ), nguyên nhân của nó là khát 
ái (Tập), sự bình an (Niết-bàn), và con đường đưa đến sự bình an 
(Đạo). Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm 
màu một cách toàn vẹn; tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp 
nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến các vị ấy: 
“Mọi mầm mống của “sinh” (samudayadhamma) đều có tiềm ẩn diệt 
ngay trong chính nó (øirodha dhammamti). (Đại Phẩm, Luật Tạng). 


Nhóm thanh niên lúc đầu không hoàn toàn hiểu Đức Phật muốn 
nói gì với họ. Tại sao họ lại phải đi tìm chính mình? Nếu có ai hỏi 
quý vị “ngươi là ai?” chắc chắn quý vị sẽ nói ra một cái tên nào đó, 
một chức vụ hay địa vị nào đó gắn liền với thân thế mình, quý vị có 
chắc rằng những tên gọi đó, chức tước địa vị đó là mình hay không? 
Chúng ta vẫn quen xem thân này, danh này là “ta, câu hỏi của đức 
Phật đưa những người kia trở về với chính họ. Trước đó họ chỉ biết 
chạy theo dục lạc, thú vui bên ngoài mà biểu hiện là người đàn bà 
trẻ đẹp với những trang sức bắt mắt, ưa nhìn. Với một người đàn 
ông trẻ tuổi, một người đàn bà trẻ đẹp có thể thỏa mãn hết năm 
giác quan của họ, và người đó có thể quên mình trong niềm đam mê 
tình ái. Khi lạc thú qua đi, họ có thể cảm thấy chua chát hay dư vị tẻ 
nhạt, thậm chí vô nghĩa. Khi vì một lý do nào đó mà mất đi những 
lạc thú, họ cảm thấy thất vọng, bị lừa dối, bị phản bội... Người tầm 
thường thường trốn chạy sự khó chịu hay không thỏa mãn trong 
một dục lạc mới, một cuộc săn tìm thú vui mới, lao vào một đam 


1 50. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


mê khác. Họ chạy theo các giác quan và tìm quên chính mình là ai, 
vì họ không dám đối diện với chính mình hay khi sống một mình 
họ thấy cô đơn tẻ nhạt. 

Bài pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho những người sơ cơ 
thường bắt đầu từ sự bố thí (Dana). 


Đây là phẩm chất đầu tiên mà khi thực hành, người ta biết xả bỏ 
tính tham lam ích kỷ chỉ biết nghĩ đến chính mình. Thay vì tìm cách 
giành giật, chiếm đoạt và tích trữ cho riêng mình hay cho gia đình 
mình, người Phật tử làm hạnh bố thí, tức biết quan tâm và thông 
cảm với người khác qua hành động chia sẻ những gì mình đang có 
với người đang cần chúng. Như vậy, hành động tích cực đầu tiên mà 
Đức Phật dạy chính là chia sẻ, cảm thông và xả bỏ tính tham lam. 


Mặc dù trong nhiều bài pháp Đức Phật phân tích khá chi tiết về 
phước báu của việc bố thí, về những quả báo tốt đẹp mà người cho 
sẽ nhận được do hành động tốt đẹp của mình. Tuy nhiên, người làm 
bố thí không nên chỉ nghĩ đến phước báu. Vì nếu bố thí hay cúng 
dường mà chỉ nghĩ đến kết quả thì nếu kết quả chưa đến kịp thời 
sẽ sinh nản lòng (cho rằng chùa này không thiêng; thầy, cô này, hay 
hội chúng này không có phước đức lớn). Hơn nữa một việc làm như 
vậy cũng chỉ xuất phát từ lòng vị kỷ, chưa xả bỏ thực sự mà chỉ là việc 
đầu tư, do đó nó không thực là hành động thể hiện lòng từ bi, quan 
tâm và chia sẻ. 

Cũng như các hành động thiện xảo khác trên con đường tu Phật, 
bố thí - cúng dường có hai cấp độ. Ở cấp độ thế gian, nó là một hành 
động tích trữ thiện nghiệp cho một quả báo tốt đẹp ngay trong hiện 
tại hay về sau. Cho gì, mình sẽ nhận lại được thứ đó, trong những lời 
kinh chúc phúc, chư Tăng — Ni thường nói kết quả của bố thí đem 
lại bốn phước báu: Trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc và sức mạnh. 
Như vậy, bố thí là một hành động đẹp khiến cuộc đời vui vẻ, hạnh 
phúc và bớt cô đơn, trống trải. Chia sẻ đúng lúc và đúng cách cũng 
khiến cho các mối quan hệ giữa con người với nhau, và giữa con 
người với những sinh linh khác trở nên tốt đẹp và hòa hảo hơn. 
Ngoài ra bố thí - cúng dường, giúp đỡ và cảm thông chia sẻ với kẻ 


ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC CHUYỂN HÓA CON NGƯỜI VÀXÃHỘI. „1§1. 


khác cũng cho phúc lạc cõi trời với nhiều an vui và lạc thú vi diệu 
hơn cảnh trần gian rất nhiều. Trong nền đạo đức Phật giáo, bố thí 
chính là chủ động tạo thiện nghiệp, một pháp tu đối trị tính tham 
lam dẫn đến trộm cắp. Ở cấp độ xuất thế gian, bố thí cúng dường là 
hành động xả bỏ, vì tâm từ bi đối với các chúng sinh khác, không vì 
mong cầu quả báo tốt đẹp cho chính mình. Khi người Phật tử thực 
hành giới thứ hai, không trộm cắp, bước tiếp theo là bố thí và mở 
rộng tấm lòng thơm thảo cho người khác. 

Khi tuân theo giới luật, người ta tự khép mình vào kỷ cương, trở 
thành con người có giáo dục, biết tiết độ và kiềm chế mình theo 
khuôn mẫu đạo đức của một tôn giáo hay một cộng đồng xã hội. 
Nhưng kỷ luật và tiết độ cũng khiến cho người ta có thể trở nên khô 
khan hay khắc nghiệt. Để cho cuộc sống hài hòa và dễ chịu hơn, 
bố thí hay mở rộng tấm lòng trước mọi người là việc tốt đẹp bổ 
sung cho việc giữ giới. Nghĩa là không chỉ tránh trộm cắp (tránh ác 
nghiệp), người Phật tử chân chánh sống với tâm cởi mở, hay giúp 
đỡ và thảo thuận với mọi người (vun bồi thiện nghiệp). Bố thí và trì 
giới đưa đến phúc lạc cõi người và cõi trời. Tuy nhiên, tất cả những 
quả báo tốt đẹp đó cũng chỉ mang tính thế gian, và như tất cả các 
phước báu còn có ô nhiễm (hữu lậu) do tâm mong cầu, khi phước 
báu hết thì người đó vẫn có thể phải trở lại với khổ cảnh. 

Từ thời pháp được thuyết theo thứ lớp như vậy, Đức Phật khiến 
cho người nghe nhận thức được tính vô thường trong mọi hiện hữu. 
Khi nhận biết được sự vô thường, người ta không còn chấp tướng. 
Đây là một trong ba cửa ngõ để đạt đến sự bình an tức Niết-bàn, cụ 
thể là không, vô tướng, vô nguyện. Cũng cần phải giải thích thêm 
thiền quán trên sự vô thường dẫn đến giác ngộ về vô tướng, thiền 
quán trên sự bất toại nguyện hay khổ dẫn đến giác ngộ về vô nguyện, 
và thiền quán trên sự vô ngã của vạn hữu dẫn đến sự giác ngộ về tính 
không. (Abhiddhammatthasangaha, chương IX, 32). Đây là những 
điểm sâu sắc và cốt tủy nhất của triết lý Đạo Phật vẫn còn đồng nhất 
trong tất cả cá tông phái Phật giáo hiện hành. Chúng ta sẽ trở lại với 
vấn đề này sau. 


152. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Sự thấy biết đúng đắn trong đạo Phật thường bắt đầu từ sự tìm 
kiếm lại những chân giá trị đã bị đánh mất hay lãng quên. Người 
ta thường đề cập đến sự tìm kiếm này như là tìm kiếm ý nghĩa của 
cuộc đời: Tại sao chúng ta lại sinh ra như thế này? Cuộc đời này có ý 
nghĩa gì không? Con người sẽ đi về đâu?... Đức Phật dạy rằng chúng 
ta được sinh ra bởi duyên nghiệp đã được tạo tác trong đời trước, 
và mỗi người kinh nghiệm cuộc đời tùy thuộc vào nghiệp lực đã tạo 
trong mối tương tác với ý chí và nhận thức trong hiện tại. Mỗi người 
tự mình làm nên ý nghĩa cho cuộc đời, và tùy theo nhận thức và các 
hành động qua thân, khẩu, ý mà hướng cuộc đời đi đến chỗ tốt đẹp, 
hạnh phúc hơn hay tồi tệ, đau khổ hơn. 


Những gì đã được tạo tác trong quá khứ thì không thể thay đổi 
được, cho dù đó là do Thượng Đế hay do cha mẹ cho ta, ta không 
thay đổi được, nhưng chúng ta có quyền chịu nhận (hay kinh ng- 
hiệm cuộc đời) theo cách của mình. Nếu chúng ta đừng tham lam 
quá đáng, đừng bất mãn đổ lỗi cho ai hay oán hận trong lòng, đừng 
ôm ấp thù nghịch tàn hại kẻ khác, chúng ta sẽ kinh nghiệm những gì 
đang có được một cách dễ dàng thoải mái và an nhiên hơn, cho dù 
những øì mà ta đang có hay đang phải chịu nhận không phải là tốt 
đẹp lắm. Đây chính là Chánh tư duy trong đạo Phật. Chánh tư duy 
chính là thái độ đúng đắn trước cuộc sống. Khi có suy nghĩ đúng 
đắn, người ta không tự giày vò làm khổ chính mình, không làm khổ 
người khác vì sân hận, tham lam, hay oán thù. Tích cực hơn, chánh 
tư duy chính là thái độ khoan dung hào hiệp, thái độ từ ái thân thiện 
và thái độ bi mãn thương người. 

Một lần, khi Đức Phật và đông đảo chư Tăng đệ tử đang trú ở 
Nalanda, một đô thị phồn thịnh thời bấy giờ của nước Ma-kiệt-đà, 
có một người đến yêu cầu Đức Phật và thánh chúng thi triển các 
loại thần thông để thu phục dân chúng trong vùng tin theo đạo 
Phật. Đức Phật đã không thuận theo lời yêu cầu có vẻ rất hợp thời 
đó. Ngài giải thích rằng giữa các loại thần thông mà ngài và các hàng 
thánh chúng đã đạt được do công phu thiền định, chỉ có thần thông 
của sự giáo dục chuyển hóa là ngài thường dùng nhất, ngài cũng 


ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC CHUYỂN HÓA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI. „1Š3.. 


khuyến khích các hàng đệ tử sử dụng loại thần thông này: Người hãy 
suy nghĩ như thế này, đừng suy nghĩ như thế kia”... Vì biết rằng ý 
nghĩ hay tâm tưởng có quyền lực rất lớn trên những gì mà con người 
cảm nhận, trong Kính Pháp cú, Phật dạy: “Ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý làm 
chủ. Nếu người nói, làm hay ôm ấp các tâm niệm ô nhiễm đau khổ 
sẽ theo người như bánh xe lăn theo con bò kéo xe”. “Ý dẫn đầu, ý tạo 
tác, ý làm chủ. Nếu người nói, làm hay ôm ấp các tâm niệm trong 
sạch, hạnh phúc sẽ theo người như bóng với hình”. (Pháp cú I -2). 

Phần lớn những đau khổ trong đời sống là do con người thiếu 
hiểu biết về chính mình và đời sống quanh họ. Chúng ta sống trong 
một thế giới mà các hiện tượng xuất hiện theo những qui luật của 
chúng, có những quy luật riêng”, và có những qui luật chung[4]. 
Những qui luật riêng cần phải có phương pháp khoa học đúng đắn 
mới khám phá được. Do đó kiến thức và sự học hỏi là cần thiết. Với 
những qui luật chung, cần có sự chiêm nghiệm, từng trải để thấy 
biết và sống hòa hợp trong dòng chảy của cuộc đời và thời cuộc mà 
không bị vướng mắc đau khổ. Thế giới hiện tượng xuất hiện trước 
mỗi người tùy thuộc vào tâm trí của người cảm nhận. Điều này nói 
lên tính chủ quan trong kinh nghiệm cá nhân. Ngoài tính chủ quan, 
con người còn lệ thuộc vào tình cảm, tâm lý, do đó nhận thức về 
cuộc sống và sự vật thường bị bóp méo bởi cảm nhận chủ quan. 

Biết được điều này, Đức Phật đưa ra những phương pháp khác 
nhau để đưa tâm trí và nhận thức của con người về chân nguyên, tức 
cái thấy biết như thực không bị ảnh hưởng của kiến chấp, tâm lý và 
tình cảm. 

Sự phân tích về con người theo đạo Phật thì ở tầng mức đơn giản 
nhất, nó bao gồm hai khía cạnh: 

Phần vật chất (zzpa) và phần tinh thần (øama). Bình thường 
chúng ta chỉ cảm nhận được phần vật chất và những cảm giác, tình 


2. Kevatta Sutta, Trường Bộ kinh tập I. 

3. Triết lý Phật giáo trình bày Š loại quy luật riêng bao gồm (1) Uíu-niyama, quy luật về 
thời tiết; (2) Bia- niyama, quy luật về chủng loại; (3) ciffa- niyama, quy luật về tâm lý; (4) 
kamma- niyama, quy luật về nghiệp lực; và (5) Dhamma- niyama, quy luật về pháp. 


. 154, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


cảm, ý tưởng, ham muốn sinh khởi liên quan đến phần vật chất này. 
Phần vật chất này bao gồm cơ thể và những nhu cầu của cơ thể như 
thức ăn, nước uống, không khí để thở. Để bảo tồn cơ thể và thỏa 
mãn những nhu cầu của nó, chúng ta phải làm việc, kiếm tiền, xây 
nhà. Để thỏa mãn những nhu cầu khác như tình cảm, ham muốn, 
quan hệ,... người ta cần bạn bè, cần người hợp tác và hôn nhân... 
Tất cả các hoạt động của con người chỉ để thỏa mãn các nhu cầu 
khác nhau này. 


***% 


1SS 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC 
C0N NGƯỜI T0ÀN DIỆN 


Nguyên Thuần 


Ở Việt Nam đạo Phật vốn là một tôn giáo gắn bó với dân tộc, có 
nhiều ảnh hưởng sâu đậm đến lịch sử phát triển của đất nước, nhất 
là về mặt văn hóa giáo dục. Giáo lý thâm diệu, rất nhân bản và khoa 
học của đạo Phật từ lâu đã trở nên gần gũi, quen thuộc với nếp nghĩ, 
nếp sống của đông đảo con người, gia đình, làng xóm Việt Nam. 
Trước sự nghiệp hiện đại hóa và những thay đổi nhanh chóng của 
đất nước hiện nay vấn đề cần đặt ra là đạo Phật, và cụ thể Phật tử 
Việt Nam, có thể đóng góp gì vào công cuộc chấn hưng giáo dục, 
mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho xứ sở? 


Bài này đề cập mô hình giáo dục con người toàn diện, dựa trên 
các lý thuyết tâm lý giáo dục đương đại, giáo lý căn bản và quan 
điểm triết học Phật giáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của con 
người và xã hội Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và toàn 
cầu hóa của thời đại. Mô hình này nhấn mạnh vai trò chuyển hóa 
của từng cá nhân trong sự nghiệp giáo dục chung của dân tộc, đồng 
thời cũng nói lên các mối quan hệ mật thiết giữa cá nhân và gia 
đình, cộng đồng, xã hội và nhân loại. Bài gồm hai phần. Phần thứ 
nhất trình bày mô hình giáo dục con người toàn diện, bao gồm bối 
cảnh giáo dục toàn cục và sáu mặt giáo dục con người. Phần thứ hai 


„156... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


bàn về vai trò và những đóng góp cụ thể, khả thi của đạo Phật và 
Phật tử theo mô hình đó. 


Mô hình giáo dục con người toàn diện được đề cập ở đây gồm 
hai mô hình có liên hệ khăng khít nhau. Mô hình 1 (Hình 1) nói lên 
bối cảnh giáo dục toàn cục và mối quan hệ giữa các cấp độ trong 
bối cảnh đó. Các cấp độ ấy gồm cá nhân; gia đình, nhà trường; 
cộng đồng, làng xóm; xã hội, xứ sở; và bao trùm hết là nhân loại, 
quốc tế. Trong thời đại hiện nay, khi thông tin ngày càng nhanh và 
nhiều, lại đến trực tiếp từng cá nhân, (ngay cả trẻ nhỏ, thí dụ qua 
Internet, không thông qua cha mẹ hay thầy cô), các quan hệ giữa cá 
nhân với bối cảnh mà trong đó cá nhân được giáo dục và phát triển 
chuyển biến rất phức tạp. Các quan hệ này không phải một chiều, 
tuyến tính (linear relafionship), mà chằng chịt như mạng lưới'. Cá 
nhân không phải là một thực thể độc lập, thụ động, mà là một thành 
tố chủ động và tích cực, một bộ phận không tách rời, vừa chịu tác 
động của môi trường, vừa tác động lên môi trường nó tiến hóa ở 
các cấp độ khác nhau. Tương tự, gia đình và nhà trường một mặt 
ảnh hưởng, góp phần vào việc giáo dục, phát triển của cá nhân; mặt 
khác, gia đình và nhà trường luôn bị cá nhân chi phối. Đến phiên 
chúng, cá nhân, gia đình, nhà trường cũng không thể tách rời hay cô 
lập với cộng đồng, làng xóm, quốc gia. Xã hội hay xứ sở đều có quan 
hệ tương tác với từng con người, gia đình và cộng đồng. Rộng hơn 
nữa, nhân loại hay các quốc gia trong cộng đồng quốc tế không tồn 
tại độc lập, rời rạc, mà phải phối hợp nhau, cùng nhau hoạt động, 
làm việc, hợp tác trong nhiều lĩnh vực để tồn tại và phát triển. Các 
diễn biến và sinh hoạt trên thế giới, đến phiên chúng, sẽ chi phối trở 
lại, ảnh hưởng cách tư duy và nếp sống của từng dân tộc, cộng đồng, 


1. Kinh Hoa nghiêm ví các mối liên hệ liên lập phức tạp của thực tại với mạng lưới đế châu 
(“Indras jeweled nef”). Mỗi mắc lưới là một hạt châu, có liên hệ với mọi hạt châu khác, vì tự nó 
phản chiếu lên, đồng thời nhận được sự phản chiếu của các hạt châu khác. Trên mạng lưới đó, 
không một hạt châu nào nằm ở trung tâm hay ở ven rìa. Từng hạt châu được xem là ở trung tâm 
vì nó phản chiếu ánh sáng của tất cả các hạt châu khác trên mạng lưới; đồng thời, hạt châu ấy 
cũng ở ven rìa mạng lưới vì nó được các hạt châu kia phản chiếu ánh sáng trở lại. Xin đọc thêm 
The Dalai Lama, The Universe in a Single Atom (New York: Morgan Road Books, 2005; ISBN 
0-7679-2066-X) trang 88-89. 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „1Š7.. 


gia đình, và cá nhân. Đó là toàn bộ bối cảnh và các quan hệ chi phối 
sự phát triển, giáo dục và đào tạo con người trong thời đại ngày nay. 

Mô hình I này phản ánh triết học nhân duyên liên lập trong 
nhà Phật, cũng như các học thuyết về sự phát triển con người trong 
ngành tâm lý giáo dục (Bandura, 1986, 1991; Bronfenbrenner, 
1979, 1986; 1989). Đặc điểm nổi bật của mô hình này là các cấp 
độ từ cá nhân đến thế giới đều đan kết vào nhau như mạng lưới, và 
cùng nhau tiến hóa từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. 

Trong bối cảnh quan hệ chằng chịt này, việc giáo dục toàn diện 
của cá nhân và việc chuyển hóa của gia đình, cộng đồng, dân tộc, 
hay toàn bộ xã hội loài người tất yếu không tách rời nhau. Chính 
vì thế, mô hình 2, tức mô hình chính về vấn đề giáo dục con người 
toàn diện (Hình 2), nằm trong mạng lưới của mô hình 1. Nói cách 
khác, việc giáo dục, phát triển của từng cá nhân không phải chỉ cho 
bản thân cá nhân đó, mà phải gắn bó chặt chế với những yêu cầu 
thực tiễn của bối cảnh gia đình, cộng đồng, xã hội và nhân loại toàn 
cầu. Điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, về nội dung giáo dục, không 
có gì thuộc về cái chung hay toàn cục lại có thể xa lạ đối với cá nhân 
trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Thứ hai, về kết quả giáo 
dục, sự chuyển hóa nội tâm, việc trau giồi tri thức và trang bị một 
cái nhìn đúng đắn cho từng cá nhân không chỉ nhằm đem lại hạnh 
phúc và lợi lạc cho cá nhân đó, mà phải đem lại những kết quả và 
ảnh hưởng cụ thể đến gia đình, cộng đồng, xã hội trong đó cá nhân 
tồn tại và phát triển. 

Mô hình 2 nói lên sáu mặt giáo dục cần yếu cho sự phát triển 
chuyển hóa toàn diện của cá nhân. Ba đặc điểm của mô hình này là: 


1. Tất cả các mặt giáo dục đều liên hệ nhau, không mặt nào quan 
trọng hơn mặt nào; 


2. Mô hình tiến hóa đi từ thấp lên cao, đơn giản đến phức tạp, 
phù hợp với sự thay đổi, phát triển của cá nhân, đồng thời cũng phù 
hợp với sự thay đổi, phát triển của bối cảnh toàn cục đã được trình 
bày qua mô hình 1; và 


-158.... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


3. Mô hình mang tính phổ biến („ziuersal), nghĩa là nó có thể áp 
dụng cho mọi đối tượng, cả học sinh khuyết tật lẫn học sinh năng 
khiếu (sfudenfs with special needs), học trò mẫu giáo lẫn người lớn 
sau đại học, người học truyền thống chính quy (fraditional students) 
và người lớn tuổi trở lại học, không chính quy (non-traditional 
síudenfs). Đây cũng là mô hình giáo dục và rèn luyện suốt đời của 
mọi người (để hiểu thêm về những đề nghị ứng dụng Đạo Phật vào 
cải cách giáo dục ở Mỹ, Canada, Ức, xin đọc thêm Gates, 2005; 
Jagodzinski, 2002; Johnson, 2002; Vokey, 1999). 


Sau đây chúng ta sẽ bàn về từng mặt giáo dục con người trong 
mô hình 2. 


Giáo dục đạo đức tâm linh nhằm hướng dẫn đạo đức và giới 
thiệu cho người học những điểm căn bản trong các triết thuyết và 
truyền thống tâm linh lớn thuộc nền văn minh nhân loại. Điều này 
rất cần yếu trong thời đại hiện nay khi con người, nhất là giới trẻ, dễ 
bị khủng hoảng về niềm tin và ý nghĩa cuộc sống, nhưng lại không 
được hướng dẫn đầy đủ. Được hướng dẫn và rèn luyện về tâm linh 
là một nhu cầu quan yếu của mọi người. Huân tập đạo đức không 
chỉ là trách nhiệm của các vị xuất gia hay của các nhà lãnh đạo tôn 
giáo. Vì nếu rèn luyện đạo đức tâm linh chỉ là việc của những vị xuất 
gia thì hơn một nửa dân số thế giới, những người không có niềm tin, 
sẽ ra sao về mặt đạo đức và chuyển hóa nội tâm?? 


2. Trong quyển The Quantum and the Lofus (New York: Three Rivers Press, 2001; ISBN 
1-4000-8079-7), trang 264-265, tác giả Matthieu Ricard, một tăng sĩ người Pháp, thuộc Phật 
giáo Tây Tạng, viết: “ Family upbringing and education in general must put the emphasis back 
on human, ethical values that assist inner transformation. Parents and teachers, who are often 
as lost as their charges in this ñeld, think that spirituality is a private affair and doesnt concern 
education. But it seems to me that schools should offer children the possibility to discover 
the worlds great spiritual traditions -and not just their histories, but also the essence of their 
teachings and ethics. I think that seeing secularity as a total absence of spiritual education is 
an impoverishment and a block to intellectual freedom. Since many young people have never 
been confronted with ideas that might inspire them, they think that life is meaningless.” (Việc 
đạy đỗ con cái và giáo dục nói chung phải trở lại nhấn mạnh hơn về các giá trị nhân bản, đạo 
đức, giúp chuyển hóa nội tâm. Các bậc phụ huynh và thày cô, những người cũng bị lạc lõng về 
mặt tâm linh như con em họ, nghĩ rằng đời sống tâm linh là một vấn đề riêng tư, không liên 
quan gì đến giáo dục. Nhưng tôi thấy dường như nhà trường nên cho con em cơ hội khám phá 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN. „159. 


Gia đình, nhà trường, cộng đồng, làng xóm có trách nhiệm rất 
lớn trong việc giới thiệu, hướng dẫn con em về mặt này. Tùy lứa 
tuổi mà việc hướng dẫn đạo đức cho thanh thiếu niên có thể dưới 
các hình thức khác nhau, đi từ đơn giản đến phức tạp. Ở tuổi thơ 
ấu hay cấp mẫu giáo, tiểu học, các em cần được dạy cách sống trung 
thực; biết tự chế ( delayed gratificafion), tập hít thở đều đặn hay thư 
giãn; tôn trọng sự sống, biết giữ sạch môi trường; có tinh thần trách 
nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; không ở lại, ham muốn 
vô lý, không nói đối, không lấy của không cho; tập bỏ dần các thói 
quen xấu; từ bỏ những suy nghĩ và xúc cảm không cần ích, tránh 
xa hình ảnh, sách vở, phim chuyện, hay trò chơi bạo động. Ở tuổi 
thanh thiếu niên hoặc cấp trung học, đại học, học sinh sinh viên có 
thể được học về lịch sử các triết thuyết và các truyền thống tâm linh 
lớn, cùng các giáo lý căn bản trong các truyền thống đó. Chúng ta 
cần chú trọng những ảnh hưởng lành mạnh, hướng thượng, thực tế, 
và khoa học của các triết thuyết đối với giới trẻ, mà không đặt nặng 
giáo điều, bài bản, hình thức. 

Mục đích tối hậu của giáo dục đạo đức là đào tạo những con 
người có tinh thần trách nhiệm, ý thức rõ hậu quả của những suy 
nghị, lời nói, và hành động của mình đối với bản thân và toàn cục. 
Giáo dục đạo đức không dừng lại ở lý thuyết, mà phải cụ thể bằng 
thực tập và hành động lợi mình lợi người. Thư giãn, hành thiền, tọa 
thiền, làm công tác xã hội, phục vụ làng xóm-cộng đồng... vừa là 
những phương pháp rèn luyện nhân cách và đạo đức rất cần yếu 
cho mọi lứa tuổi, vừa đem lại những cống hiến thiết thực cho nhiều 
người chung quanh đang cần giúp đỡ cụ thể. 


Giáo dục học thuật, kinh viện nhằm trao truyền tri thức của 
thời đại về các ngành học thuật như toán, khoa học tự nhiên, ngôn 


những truyền thống tâm linh lớn trên thế giới; không phải chỉ dạy lịch sử các tôn giáo, mà còn 
đạy cả những điểm tinh túy cốt lõi của Chánh Pháp và nội dung đạo đức của các truyền thống 
đó. Tôi nghĩ rằng việc xem giáo dục thế tục không cần đến giáo dục tâm linh là một thiếu sót 
làm con người trở nên nghèo nàn, và làm cản trở tự do tri thức [NT xin nhấn mạnh]. Vì nhiều 
thanh niên chưa bao giờ được tiếp xúc với những tư tưởng có thể khiến di dưỡng tính tình, họ 
cho đời sống là vô nghĩa -NT). 


160. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


ngữ, văn chương, tin học (compufer science /inƒ[ormation technolo- 
øy), lịch sử-công dân-xã hội (social studies) .... Ở đây có hai vấn để 
lớn: chương trình học, và hệ thống quản lý-hỗ trợ giáo dục. Chương 
trình học cần được hệ thống hóa khoa học và hợp lý. Cần có sự liên 
tục, xoay vòng và nâng cao về nội dung giữa các cấp, từ mẫu giáo 
đến đại học; chương trình cần cập nhật hóa định kỳ, nhấn mạnh 
khoa học và ứng dụng, gắn liền thực tế. Hệ thống quản lý-hõ trợ về 
vật chất như sách vở giáo khoa, thiết bị giáo dục, phòng thí nghiệm, 
thư viện, phòng vi tính, ký túc xá, và các nguồn tài trợ dưới hình 
thức học bổng, quỹ giáo dục không hoàn trả hoặc hoàn trả theo 
thời hạn đều không thể thiếu được. Hệ thống hỗ trợ giáo dục cho 
cá nhân đòi hỏi rất nhiều nguồn tài trợ và cống hiến về trí lực và 
nhân lực của gia đình, cộng đồng, xã hội và quốc tế. Hệ thống này 
gắn liền với pháp chế và chính sách giáo dục; do đó cần có sự phối 
hợp nhịp nhàng, hài hòa, vì công bằng xã hội và vì sự nghiệp giáo 
dục lâu bền chung. 

Từ xưa, ở Việt Nam, giáo dục học thuật kinh viện thường được 
nhấn mạnh hơn các mặt giáo dục khác, và nặng phần khoa cử, học 
vị, từ chương, thụ động, xa rời yêu cầu đời sống thực tế. Trong bối 
cảnh toàn cục hiện nay, phương cách giáo dục đó không còn phù 
hợp nữa. Thay vào đó, chúng ta cần quan tâm nhiều đến thực chất 
đào tạo. Người dạy giúp người học hiểu thấu vấn đề, biết cách liên 
hệ lý thuyết với thực tế, biết cách đặt và giải quyết những vấn đề 
trong đời sống hàng ngày. Số lượng nhân sự đào tạo cho từng khu 
vực và ngành chuyên môn phải được khống chế sao cho phù hợp 
với yêu cầu thực tế của xã hội. Chính vì vậy, chính sách giáo dục về 
mặt học thuật kinh viện rất cần sự cộng tác, ít nhất là về mặt ý kiến, 
của các chuyên gia ở các ngành nghề khác nhau trong xã hội. 

Giáo dục chuyên nghiệp hay hướng nghiệp giúp cho học sinh có 
các kỹ năng kỹ xảo về đồ họa. thiết kế, xây dựng, về các nghề chuyên 
môn như nghề mộc, nghề điện, nhiếp ảnh, may vá, nấu nướng, quản 
lý tài chánh, sổ sách văn phòng. Sở dĩ mặt này cần đưa vào sớm 
(từ mẫu giáo), là vì có nhiều trẻ em không có năng khiếu học chữ 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „l1. 


(học thuật, kinh viện), nhưng lại có những tài năng khác đặc biệt 
cần được phát hiện sớm, và kịp thời, để có thể trau giồi thêm nhằm 
phục vụ tốt lâu dài. Ở các lớp nhỏ, mục đích của việc giáo dục hướng 
nghiệp là giúp trẻ biết công dụng và tập dùng các dụng cụ phù hợp, 
an toàn, đồng thời phát huy tính sáng tạo và sự khéo tay của từng cá 
nhân. Thí dụ: giáo dục chuyên nghiệp ở cấp mẫu giáo chỉ là cho các 
em chơi với các dụng cụ đồ chơi, tập dùng cái cưa cái khoan, cái đục 
dưới sự hướng dẫn của người lớn, theo tinh thần vừa học vừa chơi. 
Nhưng khi lên đến trung học, đại học, người học sẽ thực tập vẽ đồ 
hình trước khi thiết kế bằng dụng cụ, máy móc, máy vi tính, kết hợp 
với thực tập ở các cơ sở sản xuất, xí nghiệp. 


Giáo dục thẩm mỹ gồm giáo dục về âm nhạc, hội họa, điêu khắc, 
kịch nghệ.... Mục đích của giáo dục thẩm mỹ không chỉ nhằm rèn 
luyện các kỹ năng, kỷ xảo về nghệ thuật, mà còn để di dưỡng tính 
tình và thăng bằng đời sống con người. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ mặt 
giáo dục đạo đức ở chỗ nó giúp hướng dẫn lớp trẻ vào những thị 
hiếu cao đẹp, trong sáng cao thượng, tránh xa những thị hiếu thấp 
hèn. Cũng như trong các mặt giáo dục khác, giáo dục thẩm mỹ cần 
chú trọng bản sắc dân tộc, tránh để giới trẻ rơi vào khuynh hướng 
vọng ngoại, bài nội, đồng thời giúp cho cá nhân phát huy cao độ óc 
sáng tạo và tư duy độc lập. 

Giáo dục thể lực và sức khỏe nhằm rèn luyện những con người 
khỏe mạnh, minh mãn, có tri thức cơ bản về y tế, dinh dưỡng và 
sức khoẻ. Phần này gồm cả giáo dục giới tính, giáo dục về các giai 
đoạn phát triển tự nhiên của cơ thể từ nhỏ đến già, cùng cách đề 
phòng, ngăn chặn các bệnh thời đại, các thói quen xấu (như hút 
thuốc, rượu, sử dụng các chất kích thích), có hại cho sức khoẻ tinh 
thần và thể xác. 

Giáo dục đặc biệt gồm giáo dục cho những trẻ có nhu cầu cá biệt 
(về tâm sinh lý do bẩm sinh, bệnh tật hay tai nạn), và giáo dục năng 
khiếu cho trẻ có tài năng đặc biệt. 

Ở đây mục đích là giúp phát huy hết tiềm năng của mọi người, 
ngay cả người khuyết tật cũng có thể cống hiến rất nhiều cho xã hội 


1 62. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


và tự tìm thấy ý nghĩa lớn lao cho đời sống của mình. Gia đình, cộng 
đồng và nhà trường cần phát hiện sớm các trường hợp trẻ em có 
nhu cầu và năng khiếu đặc biệt để kịp thời giúp các em phát triển tài 
năng một cách tốt đẹp, hữu ích. Ngay từ các cấp mẫu giáo, tiểu học, 
học sinh cần được hướng dẫn để đi đúng đường, ngõ hầu phát huy 
mặt mạnh hay tiềm năng của từng em. Ở đây việc phát hiện những 
nhu cầu cá biệt hoặc các năng khiếu hiếm có của từng cá nhân rất 
quan trọng. Có phát hiện kịp thời mới có các biện pháp nâng đỡ 
cho cá nhân và gia đình đương sự. Nhân lực và nhân tài là nguồn 
vốn quý báu của một quốc gia; nên cần có chính sách cụ thể giúp 
đỡ, đào tạo và phát triển nhân tài cho mai hậu. Đây cũng là mặt giáo 
dục đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn tài lực nhất do đặc điểm và yêu cầu 
đào tạo nhân sự nhằm hướng dẫn vụ số học sinh đặc biệt này. 

Mô hình giáo dục con người toàn diện nói trên phải đáp ứng 
3 mục tiêu giáo dục: 1) nhân bản; 2) dân tộc; và 3) bình đẳng- 
khoa hoc-thực tiễn. Trước hết, mục tiêu của giáo dục là phục vụ con 
người, là dem lai an lạc hạnh phúc cho con người, con người từ khi 
lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt la đời. Một nền giáo dục đích 
thực phải giúp khám phá và phát triển các khả năng và tiềm năng 
của mỗi người, tạo điều kiện vun sới cho các khả năng ấy được phát 
huy đến mức độ cao nhất. Đồng thời nền giáo dục ấy phải giúp đào 
tạo những người toàn diện biết sống đời có ý nghĩa, biết chia xẻ, 
cống hiến, phục vụ cho gia đình, cộng đồng, quốc gia và xã hội loài 
người nói chung. 

Mục tiêu thứ hai của giáo dục là đào tạo những con người có bản 
sắc dân tộc, biết mình là ai trong cộng đồng quốc tế, không vọng 
ngoại, không tự ti mặc cảm hay chối bỏ gốc gác của mình. Giáo dục 
phải duy trì và phát huy các yếu tố truyền thống văn hóa dân tộc 
lành mạnh trong mọi mặt. Ở đây không có chỗ đứng cho chủ nghĩa 
yêu nước cực đoan (chauvinism), hoặc tự tôn, tự đại, tự mãn (seÍ£ 
cornplacency), cũng không có chỗ cho việc sao chép bất kỳ một mô 
thức giáo dục của nước ngoài vào tình hình cụ thể đặc thù của dân 
tộc. Giáo dục có vai trò giúp cá nhân thấy rõ vị thế của dân tộc trong 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN. „163. 


cộng đồng thế giới hiện nay, thấy rõ những ưu, nhược điểm của đất 
nước dân tộc trong cả quá trình lịch sử phát triển, tôn trọng sự thực 
lịch sử, tránh giáo điều, đồng thời phải giúp đào luyện những con 
người có ý thức trách nhiệm chung (uwiwersal responsibility). 

Mục tiêu thứ ba của giáo dục gồm ba yếu tố: bình đẳng - khoa 
hoc-thực tiễn. Giáo dục phải công bằng, nghĩa là đảm bảo quyền 
học tập bình đẳng cho toàn thể công dân trong xã hội (ít nhất là 
đến hết lớp 12), và đảm bảo các quyền lợi của người học và người 
dạy. Chương trình giáo dục phải có hệ thống khoa học, giúp người 
học thấy được tính liên tục, nhất quán và logic của nội dung học 
từ cấp lớp này qua cấp lớp kế tiếp, như đã nói trong phần giáo dục 
học thuật kinh viện. Nếu những gì người học tiếp nhận được không 
giúp người ấy trong đời sống thiết thực hàng ngày; nếu những gì đã 
học không áp dụng được vào công việc đang làm; và không giúp 
giải đáp những vấn đề bức xúc của bản thân hay cộng đồng, xã hội 
chung quanh, thì cái học ấy cần phải được xét lại. 

Chúng ta vừa bàn về hai mô hình giáo dục nhấn mạnh sự phát 
triển toàn diện của cá nhân, nhằm đem lại an lạc cho bản thân, đồng 
thời giúp cá nhân góp phần cống hiến nhiều nhất cho mọi người 
qua các cấp độ gia đình, cộng đồng, xã hội và quốc tế. Đến đây 
chúng ta có thể đặt câu hỏi đạo Phật, cụ thể là Phật tử, có thể đóng 
góp gì vào việc giáo dục con người toàn diện qua các mô hình trên? 


Như đã nói, ở Việt Nam, Phật tử có mặt ở khắp các lĩnh vực sinh 
hoạt của gia đình, cộng đồng và xã hội. Làng xóm nào cũng có ít 
nhất một mái chùa. Ở các mặt giáo dục được đề cập trong mô hình, 
những Phật tử có tâm huyết với Đạo Pháp và dân tộc đều có thể tùy 
duyên mà đóng góp ít nhiều. Trong thực tế, rất nhiều Phật tử thuần 
thành đã và đang cống hiến đáng kể cho cộng đồng, dân tộc mình 
nói riêng và và nhân loại, quốc tế nói chung. Tại nhiều nước trên 


3. Rất nhiều Phật tử tâm huyết đã đóng góp công của, thì giờ vào việc truyền bá kinh sách 
tài liệu học Phật biếu không cho mọi người. Có nhiều vị đã tổ chức thành công hữu hiệu nhiều 
công trình phước thiện xây dựng trường lớp, cầu đường cho các xóm nghèo ở miền quê, miền 
núi. Nhiều vị đã xây dựng thư viện Phật học online cho Phật tử cũng như người ngoài đạo để 


«164... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


thế giới, bằng cách này hay cách khác, các vị lãnh đạo Phật giáo đã 
kiên trì nhẫn nại quảng bá giáo lý thâm diệu của đạo Phật nhằm 
giáo dục con người và chuyển hóa thế giới theo hướng tích cực, 
khoa học, và xây dựng!. 


Về mặt giáo dục tâm linh cũng như về tư duy triết học và khoa 
học, đạo Phật là nguồn giá trị vô biên cho nhân loại. Einstein đã 
nhận xét: “Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng yêu cầu của 


tìm hiểu, học hỏi và được lợi lạc thiết thực hiện tại (điển hình là http://www.budsas.org/). 
Những đóng góp đó thật đáng trân trọng và cần quảng bá sâu rộng. Trên thế giới, Phật tử năm 
châu cũng đã có nhiều hoạt động phục vụ thiết thực mặt xã hội, y tế và giáo dục. Dr. Ambedkar 
(Ấn Ðộ) đã cống hiến suốt đời mình cho việc cải thiện đời sống của tầng lớp nghèo khổ nhất 
trong xã hội Ấn (the untouchables). Ở Thái lan, các tự viện đều có trung tâm giúp điều trị người 
bị bệnh AIDS và giúp người nghiện ngập chuyển hóa. Hòa thượng Prayak Kutajjito cùng dân 
làng Pakham phản đối các công ty tài phiệt lớn muốn phá hủy một rừng lớn, vì lý do này, Ngài 
nhãn nhục chịu đựng nhiều sự ngược đãi, tù đày. Ở New York, Bernard Glasmann đứng ra 
thành lập mạng lưới quy tụ các Phật tử trên thế giới giúp đỡ những người vô gia cư và giúp bảo 
vệ môi sinh. Tại các tu viện Phật giáo Tây Tạng, các vị xuất gia đều tham gia vào việc xây dựng 
trường học và bệnh xá cho người dân nghèo khó trong vùng. Tăng sĩ người Pháp theo Phật giáo 
Tây Tạng Matthieu Ricard an vui tu tập như một ẩn sĩ trong vùng Hy-mã-lạp-sơn, đã cống hiến 
toàn bộ tiền bản quyền của mình vào các hoạt động từ thiện. [xin đọc Matthieu & Trịnh, trang 
265, sách đã dẫn; và Matthieu, R., Happiness: A Guide to Developing Lifes Most Important 
Skill (Paris: Nil, Edition, 2003), bản dịch tiếng Anh của Browner, Jesse (Boston: Little, Brown 
and Company, 2006, ISBN-10: 0-316-05783-5) ]. 

4. Đức Dalai Lama chủ trương đưa việc giảng dạy khoa học, nhất là vật lý học, vào chương 
trình đào tạo ở các tự viện Phật giáo Tây Tạng. Bản thân Ngài cũng không ngừng học hỏi, trao 
đổi với các nhà khoa học lớn trên thế giới và tham gia các hội thảo khoa học được Viện Mind 
and Life tổ chức đều đặn. Ngài viết: “In view of this capability [of modern physics], I have 
made a strong case on several occasions for the introduction ofbasics physics into the studies 
of the Tibetan monastic colleges. Ï argued that we would not in fact introducing a new subject; 
rather we would be updating an inherent part of the curriculum. I am happy that the academic 
monastic colleges now hold regular workshops on modern physics. The workshops are run 
by physics professors and some of their senior graduate students from Western universities. 
Ihope that this initiative will ultimately result in the full entry of modern physics into the 
regular philosophical cur-riculum in Tibetan monasteries.” (The Dalai Lama, The Universe in 
a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality, trang 58) (Nhìn thấy khả năng 
này [của ngành vật lý hiện đại], trong nhiều địp tôi đã đặt vấn đề giới thiệu vật lý cơ bản vào 
việc học tại các trường đại học thuộc tự viện Phật giáo Tây Tạng. Tôi lập luận rằng thực ra 
chúng ta không đưa vào một môn học mới nào cả; nói đúng hơn, chúng ta chỉ cập nhật hóa 
một phần đã có sẵn trong chương trình. Tôi vui mừng thấy giờ đây các trường đại học Phật giáo 
chúng ta đều đặn tổ chức các lớp học chuyên đề về vật lý hiện đại. Những lớp chuyên đề ấy do 
các giáo sư vật lý và sinh viên lâu năm có trình độ sau đại học tại các trường đại học Tây phương 
đứng ra tổ chức. Tôi hy vọng bước đầu này cuối cùng sẽ dãn đến kết quả là đưa trọn vẹn môn 
vật lý học hiện đại vào chương trình triết học chính khóa tại các tự viện Tây Tạng -NT) 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „165S.. 


khoa học hiện đại, đó chính là Đạo Phật” (Matthieu & Trịnh, 2001, 
trang 282). Đạo Phật đã và đang có những đóng góp sâu sắc thiết thực 
cho nhiều ngành khoa học như tâm lý học, vật lý học, sinh học, thần 
kinh học và nhận thức học. Những đóng góp này ngày càng được nhiều 
chuyên gia khoa học kiểm chứng, nhìn nhận và ngưỡng mộŠ. 

Về mặt giáo dục đạo đức, đạo Phật chủ trương đi từ tự giác, đến 
giác tha, để cuối cùng đạt cứu cánh giác hạnh viên mãn. Đạo Phật 
cũng nhấn mạnh thân giáo (làm gương), và tùy duyên, tùy căn cơ 
từng đối tượng mà hướng dẫn, giảng dạy. Quan trọng hơn hết, mỗi 
Phật tử phải tự mình làm hòn đảo của chính mình, tự sách tấn tu 
học, nương Chánh Pháp, chọn cho mình phương pháp rèn luyện 
phù hợp, vạch ra con đường tu học suốt đời, nhằm đoạn tận vô 
minh và khổ đau, đạt đến trí tuệ giải thoát viên mãn (Kinh Pháp cú, 
kệ số 25 bản chú giải của Ngài Narada Thera, 1978, trang 27). 


Trong gia đình, cha mẹ là những người thày cô đầu tiên của con 
cái. Qua việc giữ giới, hành trì thiền định, và nghiên cứu suy tư về 
Chánh Pháp, quý vị phụ huynh đã dạy cho con em mình rất nhiều. 
Ra ngoài làng xóm, tăng ni và thày cô có vai trò lớn trong việc góp 
phần giáo dục lớp trẻ, trước hết bằng ngôn ngữ, thái độ và hành vi 
của mình. Gương tu tập của quý Phật tử xuất gia phải soi sáng cho 
thanh thiếu niên, hướng các em vào chánh đạo qua từng bước sửa 
đổi, chuyển hóa bản thân, từ bỏ tham sân si, để có một cái nhìn 
đúng đắn vào thực tướng của mọi sự vật, không bị bề ngoài hư dối 
của hình tướng vật chất làm mờ mịt. Bên cạnh các lớp học Phật 
Pháp cho mọi lứa tuổi, bằng sinh hoạt lành mạnh của gia đình Phật 
tử, quý vị hướng dẫn còn có thể giúp các gia đình cư sĩ phát hiện nơi 
con trẻ những nhu cầu hay năng khiếu đặc biệt, từ đó phối hợp với 
nhà trường kịp thời giúp đỡ các em đó phát triển phù hợp. 

Mỗi làng xóm, cộng đồng cần xây dựng thêm thư viện tại chỗ, 
thiết lập những phòng thiền, phòng hướng dẫn tâm linh (gần giống 


5. Xin tìm hiểu thêm về hoạt động của Viện Mind and Life Institute http://www.mindan- 
dlife.org/ 


166... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


“tư vấn tâm lý”) trong tự viện hay ở nơi thanh tịnh, tránh xa các 
hàng quán ồn ào. Đây là điều khả thi, hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu 
học hỏi mở mang tri thức cho toàn dân vừa thu hut giới trẻ đến gần 
hơn với Phật Pháp. Đây cũng là cách Phật tử có thể hỗ trợ tích cực 
nhất cho xã hội trong việc giáo dục lớp trẻ. 

Nhà trường và khu phố, làng xóm nên thu xếp mời quý vị giảng 
sư từ các tự viện đến nói chuyện với học sinh sinh viên, thanh thiếu 
niên về vấn đề tâm linh, hướng dẫn giới trẻ tập hành thiền, thư giãn, 
từ bỏ các ham muốn vô bổ, các tà tư duy, thay vào đó bằng chánh 
kiến, giải đáp các thắc mắc về bản thân, gia đình, xã hội. Quý Phật 
tử xuất gia chính là người giúp giải tỏa những ngộ nhận về đạo Phật 
trong dân chúng, giúp thay thế các hình thức sinh hoạt lễ nghi nặng 
nề hình thức, lãng phí thì giờ tiền bạc bằng các phương cách tu tập 
giản dị, chú trọng ảnh hưởng tốt lành cho thân tâm. Cụ thể là quý 
Phật tử xuất gia tổ chức những khóa tịnh tu (refreaf) cho mọi lứa 
tuổi, mọi giới trong xã hội. 

Với đời sống kỹ nghệ hóa ngày càng tạo nhiều căng thẳng cho 
tinh thần con người, việc đưa thiền vào sinh hoạt nơi học đường, 
khu phố là điều rất quan trọng mà các bậc xuất gia và quý vị phụ 
huynh Phật tử cần cổ xúy, vận động, yêu cầu các cấp lãnh đạo sớm 
thực hiện. Trong tinh thân dân tộc, chúng ta có thể làm sống lại 
Thiền tông Việt Nam qua các sinh hoạt trao đổi, tìm hiểu lịch sử văn 
học Phật giáo và Thiền tông thời Lý Trần, liên hệ đến Thiền tông 
cận đại (Thích Thanh Từ, 1991). 

'Về mặt giáo dục học thuật kinh viện, các Phật tử có thể đóng góp 
ý kiến xây dựng chương trình học sao cho phù hợp yêu cầu thực tế, 
giúp học sinh phát huy khả năng tư duy độc lập sáng tạo; góp ý, góp 
sức, hợp tác với nhà trường cải tiến cơ sở vật chất, điều kiện dạy và 
học ngay tại địa phương; tập hợp và vận động Phật tử trong ngoài 
nước xây dựng trường lớp, tăng cường thiết bị dạy và học cho trẻ 
em miền quê, miền núi; vận động gia đình cho trẻ đi học đây đủ, 
tránh tình trạng trẻ phải bỏ học vì kinh tế gia đình eo hẹp. Những 
Phật tử ở vị trí lãnh đạo, có tiếng nói ở các cấp chính quyền, có thể 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „167. 


góp phần vào xây dựng đường lối chính sách giáo dục công bằng và 
khoa học cho toàn dân. Muốn vậy, từng vị phải trang bị cho mình 
một tri thức lý luận khoa học bằng cách không ngừng học hỏi rèn 
luyện, cập nhật hóa kiến thức, mục đích nhằm mở rộng tầm nhìn về 
con người, dân tộc và quốc tế trong bối cảnh chung. 


Về mặt giáo dục thẩm mỹ, nền văn hóa nghệ thuật, thi ca, nhiếp 
ảnh, hội họa, âm nhạc Phật giáo có thể được giới thiệu với lớp trẻ 
qua nhiều cách: qua sinh hoạt cuối tuần tại tự viện hay qua các 
môn học trong trường. Nhà trường cần phối hợp với nhà chùa, phụ 
huynh và cộng đồng làng xóm tổ chức cho học sinh, ngay từ các lớp 
nhỏ, đến sinh hoạt, tham quan để học hỏi các di tích lịch sử văn hóa 
nghệ thuật nơi các tự viện, các viện bảo tàng, nhà triễn lãm/phòng 
trưng bày trong trong thành phố, tỉnh, quận. Học sinh các cấp có 
thể đóng góp công sức, tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ của mình (thơ, 
tranh vẽ, cắm hoa, lồng đèn, tượng, điêu khắc...) vào các dịp lễ tôn 
giáo lớn được tổ chức nơi tự viện. 


Về mặt giáo dục sức khỏe, nhà trường cũng như các tự viện là 
những nơi thanh thiếu niên có thể học cách ngăn ngừa những thói 
quen sinh hoạt có hại cho sức khỏe, thay thế chúng bằng những 
sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh. Đó là nơi học sinh sinh viên 
có thể trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, lắng nghe thây cô hay các tăng 
ni chỉ dạy những điều cần biết để trang bị cho mình một nếp sống 
lành mạnh về thể xác cũng như về tinh thần. 


Về mặt giáo dục đặc biệt, khuynh hướng chung của thế giới là 
giúp những học sinh khuyết tật học chung trường lớp với học sinh 
không có nhu cầu đặc biệt. Đó cũng là yêu cầu lâu dài giúp những 
người khuyết tật hội nhập vào xã hội dễ dàng. Phật tử có thể đóng 
góp nhiều hơn trong việc giúp đỡ và xây dựng bàn ghế, lối đi dành 
cho người khuyết tật; hoặc về mặt trang bị kỹ thuật hỗ trợ (assistiue 
technology) tạo điều kiện cho người có nhu cầu đặc biệt học tập và 
hoạt động hữu ích. Từ những trung tâm giáo dục cá biệt (special 
schools/instifutions) đến việc hội nhập (mainstreaming/inclusiue ed- 
ucation) là một quá trình đài, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa 


1 68. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


người có nhu cầu cá biệt hội nhập vào sinh hoạt trong cùng một xã 
hội (Seelman, 2002). 


Ngoài ra, giáo dục đặc biệt còn nhằm khám phá và vun xới những 
mầm non tài năng trong mọi lĩnh vực. Phật tử cần góp sức xây dựng 
những trường năng khiếu để đào tạo nhân tài cho mai hậu. Các bậc phụ 
huynh phải tích cực tham gia vào sự nghiệp giáo dục của con em mình. 


Sự kiện đạo Phật hòa nhập sâu đậm vào lòng dân tộc là điều kiện 
thuận lợi cho Phật tử cống hiến vào sự nghiệp giáo dục chung bằng 
nhiều cách. Với hơn 80% dân số là Phật tử, nước Việt Nam có nhiều 
nguồn nhân lực, tài lực trong lẫn ngoài nước có thể góp phần vào 
việc xây dựng một hệ thống giáo dục nhân bản, dân tộc, khoa học, 
bình đẳng, và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của đất nước. Vấn đề còn 
lại là đào tạo, duy trì và phát huy tiềm năng cống hiến của những 
Phật tử có khả năng và tâm huyết nhằm phục vụ cho sự nghiệp giáo 
dục. Các câu hỏi thực tế có thể đặt ra là: Phật tử có thể đóng góp 
những ý kiến gì vào việc xây dựng đường lối chính sách, chương 
trình giáo dục, đào tạo giáo viên, chính sách lương bổng? Phật tử có 
thể làm gì để giúp các vùng cao nguyên, miền thôn quê hẻo lánh, 
nơi mà có rất nhiều trẻ em đã bỏ học vì kinh tế gia đình? Chúng ta 
phải huy động Phật tử trong ngoài nước như thế nào để xây dựng 
thêm trường học, phòng thiền và thư viện (cả thư viện lưu động) 
cho các vùng chưa có? Và Phật tử trong từng gia đình, làng xóm, nhà 
trường cần làm gì để ngăn chặn tình trạng giới trẻ rơi vào con đường 
tha hóa vì bị vật chất cám dõ và sống không định hướng? 


6. Giáo sư Katherine D. Seelman, nguyên Giám đốc Viện Nghiên Cứu Quốc gia Hoa Kỳ 
về Khuyết tật và Phục hồi Chức năng (NIDRR) suốt nhiệm kỳ Tổng thống Clinton, đã sang 
Việt Nam ba tuần nghiên cứu về tình hình giáo dục đặc biệt. Dựa trên thống kê của UNESCO 
1998 và quan sát thực tế, bà viết có khoảng gần 1 triệu trẻ em khuyết tật ở Việt Nam (lứa tuổi 
0-15). Trong số các em sống với gia đình, có khoảng 36,6% trẻ em chưa bao giờ đến trường, 
47,6% đến trường, và 15,8% phải bỏ học dở dang. Gần một nửa số trẻ khuyết tật ở lứa tuổi đi 
học (6-17 tuổi) không biết đọc (/ifiterafe). Trẻ khuyết tật sống trong các viện dành riêng cho 
người khuyết tật biết đọc biết viết nhiều hơn, và được tiếp cận với các kỹ thuật hỗ trợ và phục 
hồi chức năng cho người khuyết tật (assisfiue technoloey and rehabilitation) nhiều hơn. Giáo sư 
cũng đề nghị chính phủ và các cơ quan giáo dục địa phương nên có chính sách, biện pháp và 
lên chương trình đào tạo nhân sự cho ngành giáo dục đặc biệt này (Seelman, 2002). 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „169. 


Câu trả lời nằm ở mỗi người, trong từng gia đình, và tự viện. Câu 
trả lời đòi hỏi sự suy tư của mọi thành viên ở các cấp độ khác nhau 
trong mạng lưới quan hệ chằng chịt đã được đê cập ở trên. Hai mô 
hình nêu lên trong bài này sẽ chỉ là lý thuyết suông nếu không có 
người thực hiện. Có qua thực tiễn hành động, chúng ta mới đi đến 
chỗ hoàn thiện mô hình, ngõ hầu đáp ứng hữu hiệu hơn yêu cầu 
ngày càng lớn của đất nước về giáo dục. Ứng dụng mô hình và hoàn 
thiện dần mô hình trong thực tế cuộc sống cũng là ước mong của 
người viết. 


***% 


170. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 
Bandura, A. (1986). Social Eoundations o f Thought and Action.A 
Social Cognitive 


Theory. Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall. 


Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and 
action. In W.M. 


Kurtine s, & J. L. Gewi rtz (Eds.), Handbook of Moral Behavior 
and Development. Vol. 1: Theory. Hillsdale, NJ: Earlbaum. 


Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 


Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for 
human development: Research perspectives. Developmental 
Psychology, 22, 723-742. 


Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological system theory. In R. Vasta 
(Ed.) Annals of Child Development. Vol. 6: Theories of Child 
Development: Revised Formulations and Current Issues. 
Greenwich, CT: JAI Press. 


Dalai Lama (2005). The Universe in a Single Atom. New York: 
Morgan Road Books, 2005; ISBN 0-7679-2066-X. 

Gates, G.S. (2005). Awakening to school community: Buddhist 
philosophy for educational reform. Journal of Educational 
Thought. Vol 39(2), 149-173. 

Jagodzinski, J. (2002). The ethics of the “real” in Levinas, Lacan, 
and Buddhism: Pedagogical implications. Educational Theory, 
52(1), 81-96. 

Johnson, I. (2002). The application of Buddhist principles to life- 


long learning. International Journal of Lifelong Education. Vol. 
21(17), 99-114. 


ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN „171 ¬ 


Matthieu, R. & Trinh, X-T. (2001). The Quantum and the Lotus 
-New York: Three Rivers Press. 


Seelman, K.D. (2002). Inclusive education in Vietnam: A snap- 
shot. Disability World. E-zine o f the International Disability 
Exchanges and Studies Issue No. 14, 1-3. ]une-August 2002. 
http://www.disabilityworld.org/. Truy cập ngày 28 tháng 11 
năm 2005. 

Thera, Narada (1978). The Dhammapada. 3rd ed. Kuala Lumpur: 
Buddhist Missionary Society. 

Thích Thanh Từ (1991). Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20. 
Thiền Viện Thường Chiếu. Sách biếu không do Thiền viện Tuệ 
Thông phát hành tại California, USA. 

Vokey, D. (1999). Macintyre, moral value, and Mahayana Bud- 


dhism: Embracing the unthinkable in moral education. Educa- 
tional Theory, 49(1), 91-106. 


173 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 


TS.ĐĐ. Thích Trung Định 


1. DẪN NHẬP 


Nói đến giáo dục là nói đến việc dạy và học, việc truyền dạy kinh 
nghiệm, kỹ năng, kiến thức của người dạy cho người học. Giáo dục 
còn có nghĩa là nuôi dưỡng, làm cho nó tăng trưởng, phát triển đến 
toàn diện về đức dục, trí dục và thể dục. 

Có rất nhiều định nghĩa về giáo dục, song tất cả không ngoài 
việc đào tạo con người có đầy đủ về kiến thức, học vấn, rèn luyện 
thân tâm. Tà có thể hiểu khái quát về giáo dục là sự dạy dõ, truyền dạy 
và đào luyện cho người nhận sự giáo dục được mở mang trí huệ và đức 
hạnh, tự khám phá và được hiểu mình, nhờ đó có những hành động 
phù hợp với môi trường, với cuộc sống với cộng đồng và xã hội. 

2. GIÁ0 DỤC PHẬT GIÁO 

Chúng ta có thể nói rằng, giáo dục Phật giáo được bắt đầu mở 
ra sau khi đức Thế Tôn thành đạo và thuyết bài pháp đầu tiên cho 
năm anh em Tôn giả Kiều Trần Như tại Lộc Uyển, Sarnath: “Này 
các 0ị, hãy lắng nghe, Pháp bất tử ẳã được phát hiện; ta sẽ chỉ dẫn à 
giảng dạy Pháp ấy.” 

Trong suốt 4Š năm du phương hành hóa, sứ mệnh của Đức Phật 
là tuyên giảng con đường giải thoát. Con đường ấy đã vạch ra một 


, 174. . GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đời sống tu học và thiền định, nhằm mục đích rèn luyện và chế ngự 
tâm. Tất nhiên, rằng một hệ thống tôn giáo như Phật giáo, đã xem 
vô minh là nguồn cội gây nên mọi sự khổ đau và thừa nhận một 
tâm không tu tập là chướng ngại căn bản cho sự giải thoát, thì Phật 
giáo ắt đã đặt trọng tâm cao nhằm vào quá trình tu tập tâm và thiết 
lập chương trình giáo dục thích hợp nhất cho mục tiêu giải thoát. 
Trong thời Đức Phật, hệ thống giáo dục Phật giáo đã bắt đầu hình 
thành và tuần tự phát triển. Bốn yếu tố liên quan đến quá trình giáo 
dục của Đức Phật, tạo thành những nền tảng căn bản cho nền giáo 
dục Phật giáo là: 1. Đức Phật là bậc Đạo Sư mẫu mực; 2. Tăng đoàn 
là hội chúng có học thức; 3. Những cơ sở tu viện là cơ sở nền tảng 
cho nền giáo dục học Phật giáo; 4. Chủ nghĩa giải thoát có trí tuệ 
của Phật giáo là động cơ phát triển giáo dục. 

Phật giáo luôn đặt trọng tâm cho đối tượng giáo dục đó là con 
người. Việc thừa nhận khả năng vô tận của con người, cụ thể hơn 
là xác định khả tính thành Phật trong mỗi chúng sinh là tiền đề vô 
cùng quan trọng trong đường hướng giáo dục Phật giáo. Theo đó, 
giáo dục Phật giáo là đào tạo, hướng dẫn con người từ phàm phu 
đi đến thánh quả, giác ngộ. Hay nói khác hơn giáo dục Phật giáo là 
hướng con người đi ra khỏi sự kiềm tỏa của vô minh tham ái, vượt 
thoát khổ đau sinh tử luân hồi, đạt đến Niết bàn giải thoát. 

Với con người, Giáo dục Phật giáo luôn đi theo con đường trung 
đạo, thừa nhận rằng ước vọng tâm linh cao cả phải dựa trên một 
thân thể khỏe mạnh và xã hội an toàn. Nhưng với Phật giáo, khía 
cạnh giáo dục thật sự phải được hợp nhất; với những đòi hỏi khác 
được đề ra để mang khả tính của con người tới sự trưởng dưỡng 
trong phương cách mà Đức Phật đã khai thị. Trên hết, chính sách 
giáo dục được hướng dẫn bởi các nguyên lý Phật giáo, là phải nhằm 
mục đích truyền đạt những giá trị phổ quát. Nó phải dẫn tới, không 
chỉ việc phát triển năng khiếu xã hội và thương mại, mà còn bồi bổ 
cho học sinh những hạt giống cao thượng của tâm linh. 


1. Sảd, tr. 2. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN „175. 


Do đó, toàn bộ hệ thống giáo dục Phật giáo phải bắt nguồn từ 
đức tin (saddha) - niềm tin vào Tam bảo, và trên tất cả vào Đức Phật 
như là một đấng hoàn toàn giác ngộ, giáo viên vô song và hướng 
dẫn tối cao để sống đúng và hiểu đúng.” Có năm phẩm chất mà 
Đức Phật thường được nâng lên như là điểm nổi bật của mô hình 
đệ tử, tu sĩ hay cư sĩ. Những phẩm chất này là đức tin, đức hạnh, 
lòng quảng đại, học tập, và trí tuệ. Trong năm phẩm chất ấy, đức tin 
và lòng quảng đại, chủ yếu liên quan đến tâm ý: họ đang quan tâm 
thuần hóa những tình cảm của bản chất con người. Hai liên quan 
đến trí tuệ: học tập, và sự khôn ngoan. Thứ hai, đạo đức hay luân lý 
dự phần cả hai mặt của nhân cách. Giáo dục Phật giáo như thế là 
nhằm mục đích chuyển hóa cá tính và kiến thức của con người, giữ 
quân bình cả hai và đảm bảo cả hai cùng được đưa tới sự hoàn thiện. 


Đặc biệt quan trọng trong giáo dục Phật giáo nhằm tạo ra một 
mẫu người lý tưởng “sống muốn ít, hiểu nhiều, biết tàm quý, khiêm 
hạ và luôn nỗ lực để vượt qua cái tôi cá nhân hẹp hòi vị kỷ để trở 
thành con người giàu lòng từ bị, vô ngã vị tha, luôn dấn thân để 
phụng sự xã hội theo tinh thân của Tứ nhiếp pháp” (Bố thí, ái ngữ, 
lợi hành và đồng sự). 

Trên cơ sở này, giáo dục Phật giáo là giáo dục znở và luôn thúc 
đẩy sự sáng tạo cá nhân cũng như tập thể nhằm tạo ra những giá trị 
tối ưu và cần thiết cho cuộc sống con người. Ở đó không có cái tôi 
chủ nghĩa giáo điều, mà là sự phát triển hài hòa, cái này nương vào 
cái kia để hoàn thiện. Điều đó dạy cho chúng ta biết sự hợp tác là tốt 
hơn cạnh tranh, vị tha tốt hơn tham vọng, và điều thiện của chúng 
ta được thành đạt qua sự hòa hợp và việc thiện hơn là qua sự lợi 
dụng và khống chế người khác. 

Và con đường giáo dục Phật giáo nằm gọn trong đạo đế, tức 
con đường Bát chánh đạo mà tựu trung là giới định tuệ. Vị hành giả 
muốn đạt được mục đích, nghĩa là muốn đạt được quả vị thù thắng, 


2. Dr. Ch. Venkata Siva Sai, Buddhist education Theory and practice, Prashant Publishing 
House, Delhi, 2014, p. 3. 


, 176. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


muốn an lạc và hạnh phúc thật sự ngay giữa cuộc đời này thì phải nỗ 
lực tu tập, thực hành ngay bằng chính con đường ấy. 

Do đó, mục tiêu đầu tiên của giáo dục Phật giáo là nghiên cứu 
kinh điển, nó là một thấu kính để hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, như 
là một phần của tiến trình tu tập. Và mục tiêu thứ hai của giáo dục 
Phật giáo là để chuyển đổi bản thân. Quan điểm Phật giáo về giáo 
dục không chỉ là việc dạy và học trên văn tự mà cần phải chuyển 
hóa nội tâm, cải thiện cái xấu thành cái tốt, bồi dưỡng và phát huy 
nhân tài. Giáo dục nhằm trang bị cho con người kiến thức về thế 
học và đạo học, hai nền học vấn ấy song hành, giúp chúng ta biết 
được nguyên nhân của khổ đau và phương pháp diệt trừ khổ đau, 
đạt được sự an lạc trong cuộc sống 

Và mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật giáo đó là trí tuệ, mà 
đức Phật đã dùng như là phương tiện trực tiếp đưa tới sự giải thoát 
cứu cánh, như là chìa khóa mở cánh cửa Niết Bàn bất diệt, và cũng 
như là hướng dẫn chính xác đưa tới sự thành tựu việc thích ứng với 
những thách thức của đời sống thế tục. Trí tuệ như thế là tối thượng 
của toàn bộ hệ thống giáo dục Phật giáo, và tất cả những bước căn 
bản trong hệ thống giáo dục Phật giáo nên ăn khớp với đức tính 
tối thượng này. Đó là với bước căn bản này thì giáo dục đạt được 
sự hoàn thiện, và rằng nó trở nên rực rỡ trong ý nghĩa thật và sâu 
xa nhất, như được dạy bởi Đức Phật trong đêm Ngài Thành Đạo, 
“Trong ta khởi lên tri kiến, hiểu biết, trí tuệ, liễu ngộ, uà ánh sáng. ” 


3. GIÁ0 DỤC GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 


Tất cả lời dạy của Đức Phật đều mang mục đích của việc thoát 
khỏi đau khổ phát sinh do vô minh và tham ái của con người. Do 
đó, giáo dục Phật giáo nhằm vào việc loại trừ vô minh và tham ái ấy. 
Vì lý do này, giáo dục Phật giáo tìm cách để đánh thức con người 
nhận chân được ý nghĩa và mục đích chân chính của cuộc sống: sự 
hiểu biết thực tế của khổ đau và chấm dứt khổ đau. Con người cần 


3. Bhikkhu Bodhi, Aims oƒ Buddhist Education, The Buddhist Publication Society, Kandy, 
Sri Lanka, 1998, p. 2. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 177 


nhận thức rằng mọi sự vật trong đời sống là sự kết hợp của các yếu 
tố nhân duyên hòa hợp, khi hội đủ nhân duyên thì pháp thành, và 
khi hết duyên thì chúng tan rã, hoại diệt, đau khổ. Thành ra, cần 
thâm hiểu sâu và rõ ràng rằng vô minh và tham ái là nguyên nhân của 
đau khổ, vì vậy sự đoạn trừ vô minh và tham ái sẽ dẫn đến sự chấm dứt 
của đau khổ. Để diệt trừ vô minh và tham ái chấm dứt khổ đau không 
có con đường nào khác hơn là thực hành theo con đường Bát chánh 
đạo được cấu thành trong tam vô lậu học giới, định và tuệ. 


Lời dạy của Đức Phật là chân lý, sự thật chỉ rõ con đường chơn 
chánh để con người thực hành đúng đắn mang lại hạnh phúc an lạc 
trong đời sống. Do đó, giáo dục Phật giáo mang ý nghĩa tự lực nhiều 
hơn, tức đòi hỏi sự nỗ lực cá nhân trong việc đoạn trừ phiền não, 
kiết sử, lậu hoặc, và phát huy năng lượng từ bi và trí tuệ trong con 
người. Quá trình này không thể làm trong thời gian ngắn mà phải 
thực hiện suốt đời bởi vì nó nhằm mục đích đạt sự hoàn thiện trọn 
vẹn. Phật giáo xem sự hoàn thiện của con người là kết quả của sự 
nỗ lực tinh tấn liên tục. Theo đó, kiến thức sâu sắc (chân lý sự thật) 
không đến trực tiếp với con người, mà nó phải được trải qua một 
quá trình đào tạo dần dần, thực hành dần dân và hoàn thiện dân 
đần trên cơ sở các yêu cầu thử nghiệm và khoa học. Theo Đức Phật, 
con người là chủ nhân của những hành động, do đó, con người phải 
chịu lấy trách nhiệm về số phận của chính mình. Hành vi đạo đức 
đo trí tuệ và tình yêu mang lại cho con người một cuộc sống hạnh 
phúc, trong khi những hành động vô đạo đức thúc đẩy bởi vô minh 
và tham ái sẽ dẫn đến kết quả đau khổ. Do đó giáo dục Phật giáo đặt 
sự nhấn mạnh vào việc thực hiện những việc làm tốt và khích lệ con 
người hướng đến một đời sống tự chủ. 

Trong rất nhiều phương pháp giáo dục của Phật giáo, giáo dục 
giới định tuệ được xem là phương pháp giáo dục hữu hiệu nhất, 
đúng đắn và trọn vẹn nhất trong việc kiện toàn về tư cách đạo đức, 
kiến thức và kinh nghiệm. Nó cung cấp cho con người tất cả mọi 
mặt về đức dục, trí dục và thể dục. Hoàn thiện ba đức tánh này điều 
tất yếu phải thực hành giáo dục tam vô lậu học. 


, 178 ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Giáo dục về giới: là giúp con người nhận thức được khả năng 
phòng hộ trong con người nhằm ngăn chặn các bất thiện pháp từ 
bên ngoài và khởi lên từ trong tâm. Mặc khác giúp hành giả biết rõ 
về thiện ác, tự tâm thích nghi với pháp thiện và phản ứng với điều 
ác. Thiện thì huân tập, thực hành; ác thì phòng tránh, đoạn trừ. 

Giáo dục thiền định: Giáo dục thiền định là sắc thái giáo dục rất 
đặc biệt của Phật giáo; nó là con đường giáo dục tâm lý và trí tuệ, 
dạy con người tính thần tự chủ, tự tri, tự tin và sáng tạo, dạy con 
người chuyển đổi các tâm lý tiêu cực thành tích cực, chuyển đổi các 
tâm lý bi quan thành lạc quan, dạy con người huấn luyện ký ức tốt 
đẹp để tiếp thu kiến thức dễ dàng... 


Giáo dục đánh thức: Đức Phật chỉ là vị chỉ đường, con người 
phải thực hiện con đường bằng chính nõ lực của mình. Do đó, giáo 
dục Phật giáo nổi bật sắc thái đánh thức, mà không nhồi nhét kiến 
thức. Một nền giáo dục như thế đặt nặng về phương pháp nhận thức 
và hành động mà không đặt nặng ký ức. Đây là giáo dục của sáng tạo. 

Từ những kinh nghiệm thực tế, chúng ta có thể rút ra được 
những bài học mang lợi ích thiết thực trong phương pháp giáo dục 
giới định và tuệ. Cụ thể như sau: 

- Giáo dục về giới hay đạo đức: nhằm giúp cho người trẻ tuổi 
biết về các chuẩn mực đạo đức trong xã hội, biết đóng góp cho sự 
phát triển của xã hội. 

- Giáo dục về thiền định, giúp con người luôn làm chủ bản thân, 
nuôi dưỡng được những đức tính trầm tĩnh, kham năng và từ bi độ 
lượng. 

- Giáo dục trí tuệ, giúp cho những người trẻ tuổi luôn luôn biết 
tư duy và hành động một cách đúng đắn, luôn biết sáng tạo trong 
phát triển bền vững. 

Như vậy giới định tuệ là mảnh đất kim cương để giới trẻ tự đào 
luyện thân tâm và nuôi lớn lý tưởng phụng sự cuộc đời. Ở đó, hành 
giả có đầy đủ các tố chất để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của 
mình để cống hiến và phụng sự. Mảnh đất kim cương này đòi hỏi 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN ] 79. 


chúng ta phải khéo léo để sử dụng sao cho nó phát huy hết các tính 
năng và mang lại hiệu quả cao. 

Bên cạnh đó, Tam vô lậu học giới, định, tuệ là một hệ thống giáo 
dục hoàn chỉnh của Phật giáo đã được đức Phật giới thiệu trong tam 
tạng kinh, luật và luận. Có rất nhiều phương pháp, trong đó, nổi bật 
và ý nghĩa nhất là Giáo đục dân dân, Giáo đục toàn diện và “Giáo 
dục đưa đến đoạn tận khổ đau mà chúng tôi sẽ tuần tự trình bày. 
3.1. Đào tạo dân dần 


Phương pháp tiếp cận giáo dục của Đức Thế Tôn có thể được 
phân loại thành hai loại: đốn ngộ (magga ekayano) và tiệm tu 
(anupubbikatha). Phương pháp đốn ngộ chỉ có thể áp dụng trong 
việc thực hành Thiền định, trong đó bao gồm các thiền ngữ và thực 
hiện các bước thiết thực để thực hành, áp dụng chúng thông qua 
những kinh nghiệm để thể nhập và đạt được các cấp độ trong thiền 
định. Phương pháp tiệm tu tức nói đến việc tiếp cận qua phương 
pháp đào tạo dân dần, dẫn đến sự tiến bộ trong đời sống tâm linh, 
bằng cách thiết lập niềm tin dần dần, giác ngộ dần về Phật đạo. 
Sự giác ngộ này tùy thuộc vào khả năng trí tuệ của từng cá nhân 
mà dẫn đến các mức độ thành tựu tâm linh khác nhau. Giáo dục 
theo phương pháp đốn tu (ekayano magea) chỉ có thể áp dụng cho 
những đối tượng có căn cơ trình độ cao, như thiền ngữ thường hay 
nói: “Bất lập ăn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến 
tánh thành Phật. Š Đó là phương pháp đĩ tâm truyền tâm, rất khó và 
ít người có thể lãnh hội được. 


Đào tạo dần dần được thấy rõ trong kết cấu của tam vô lậu học 
giới, định và tuệ. Giới là bước đầu tiên, định là cấp độ kế tiếp và 
cuối cùng là tuệ. Trung Bộ kinh 70, kinh Kữagiri Đức Phật chỉ ra 
rằng: “Trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ 


4. Dr. Ch. Venkata Siva Sai, Buddhist education Theory and pracfice, Prashant Publishing 
House, Delhi, 2014, p. 3. 

5. For Translation see D.T. Suzuki, Esays in Zen Buddhis, Rider and Company Ltd, London, 
1949, vol.1, p. L76. 


, 180. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


26 


từ" “Ví như, này Paharada, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận 
hướng, tuần tự sâu dân, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng 
uậy, này Pahäarada, trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, các 
quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập 
chánh trí thình lình.”[4.] Từ quan điểm này, Đức Phật đã đề xuất các 
giải pháp mà bất cứ ai muốn đi tìm chân lý sự thật trước tiên nên 
quán sát toàn diện rằng nó có xứng đáng là con đường thánh thiện 
để mình gia nhập. Nếu sau khi quán sát toàn diện, vị ấy thấy rằng đó 
là bậc thầy xứng đáng cung kính, tôn trọng, xứng đáng hầu cận cúng 
dường, từ đó vị ấy bắt đầu thực hành theo một số bước xem xét như 
sau: ( 1) xem xét kiểm tra, (2) có niềm tin, (3) đi đến gần, (4) tiếp 
cận tỏ sự kính lễ, (5) vị ấy lóng tai, (6) vị ấy nghe pháp, (7) vị ấy 
thọ trì pháp, (8) vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì, ( 9) các 
pháp được chấp thuận, (10) ước muốn sanh khởi, (11) vị ấy nỗ lực, 
(12) vị ấy cân nhắc, (13) vị ấy tinh cần phấn đấu chứng được sự thật 
tối thượng. Theo Đức Phật, mười ba bước như vậy là hoàn toàn cần 
thiết cho việc thực hiện sứ mệnh đi tìm chân lý sự thật và mỗi bước 
có một nhiệm vụ nhất định trong việc đạt đến mục đích khác. Như 
vây, rõ ràng giáo lý của Đức Phật trình bày trong một hình thức tiếp 
cận dần từ thấp đến cao. 


Đối với người xuất gia, Đức Phật cũng đưa ra phương pháp giáo 
dục dần dần theo trình tự từ Thánh giới uẩn (ad]i-s:la), Thánh định 
uẩn (adÏi-ciffa), và Thánh Tuệ uẩn (adhi-panñña). Tam vô lậu học 
là con đường tuần tự tăng dần từ nông đến sâu, thấp đến cao. Một 
trong những công cụ giảng dạy phổ biến nhất của Đức Phật sử dụng 
để đáp ứng cho các hội chúng với môi trường thuận lợi nhất cho sự 
thức tỉnh là phương thức đào tạo dần dần, hoặc kỹ thuật tiến bộ, 
“ngôn ngữ tăng dần (anupubbi, katha). Phương pháp giảng dạy này 
dẫn đến sự thành tựu về định niệm và pháp nhãn (con mắt pháp). Ba 


6. Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikhu Bodhi, (trans.), Majjhima nikãya,The Middle Length Dis- 
courses 0ƒ the Buddha, Wisdom Publication, Bostion, 2009 (4th ed), p. 583-84. 

7. E.M. Hare, The Book oƒ the Gradual Sayings, Vol. IV, Motilal Banarsidass,Delhi, 2006, 
p.138. 

8. Ibid, pp. 363-365. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN „18 IA 


phần chính của lời dạy về giới, định và tuệ của Đức Phật: xuất hiện 
từ trong những bài kinh sớm của Phật giáo Nguyên thủy và những 
bài kinh thuộc kinh tạng Bát nhã muộn hơn về sau. Phương pháp 
đào tạo dần dần là một sự mở rộng gồm ba phần, chúng mở rộng 
bằng cách cung cấp thực hành chi tiết dẫn đến các kỹ năng cần thiết 
để hoàn thiện trọn vẹn.” 


Kinh Ganaka Moggallana cho chúng ta thấy quá trình đào tạo 
dần dần diễn ra trong Tam vô lậu học giới, định, tuệ. Bà la môn hỏi 
Đức Phật có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, trong Pháp 
và Luật này, cũng có một tuần tự học tập, một tuần tự công trình, 
một tuần tự đạo lộ, Đức Phật trả lời: “Có thể trình bày, này Bà-la- 
môn, trong Pháp và Luật này, có một tuần tự học tập, có một tuẩn tự 
công trình, có một tuần tự đạo lộ." 


Như vậy giới định tuệ được bản kinh giới thiệu tuần tự tăng dần 
theo cấp độ tu tập từ sơ cơ đến hoàn thiện trọn vẹn đạo quả giải 
thoát. Theo đó, giới là nền tảng đầu tiên trong chương trình đào tạo, 
định và tuệ là bước tiếp theo và cuối cùng tuệ là để hoàn tất đạo lộ 
đó. Tiến trình này được thực hiện một cách khoa học và sư phạm. 
Đó là phương pháp đào tạo cơ bản, phổ thông để áp dụng đồng bộ 
trong tất cả các trường phái Phật giáo, cũng như áp dụng trong tất 
cả mọi nền giáo dục. Đào tạo dân dân làm cho người học dễ dàng 
nắm bắt tiếp thu có hiệu quả tùy theo độ tuổi, trình độ kiến thức 
cũng như khả năng. Nhờ sự giải thích rõ ràng, ngắn gọn và thấu đáo 
về việc đào tạo dần dân mà Đức Phật đã giảng dạy cho chư vị đệ tử 
và cho bất kỳ ai cũng có thể nắm bắt và thực hành để đạt được kết 
quả theo sự thực hành đó. 


Việc đức Phật chú trọng vào phương pháp đào tạo dân dần có 
thể được hiểu từ thực tế rằng những tập khí, lậu hoặc huân tập trong 


9. Ripght Concentration: A Practical Guide to the Jhanas, http://rc.leighb.com/more/ 
The_ Gradual_ Training.htm, 19.05.2016. 

10. Trung Bộ kinh, kinh, 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna suffa), Bhikkhu 
Ñãnamoli and Bhikhu Bodhi, (trans.), Majjhima nikãya, The Middle Length Discourses oƒ the 
Buddha, Wisdom publication, Boston, 2009 (4th ed), pp. 874-876. 


, 182 ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


con người làm phát sinh đau khổ trong một thời gian quá dài, thành 
ra muốn đoạn trừ chúng thì cũng phải đoạn trừ dần dần từng bước 
theo đúng phương pháp và phải mất một thời gian dài nỗ lực mới 
hoàn thiện trọn vẹn. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng 
đào tạo dần dân như là một nguồn đáng tin cậy để hỗ trợ trong việc 
tìm hiểu chính xác những gì Đức Phật đã dạy. 

Đức Phật đã nhiều lần chỉ rõ sự giác ngộ không thể diễn ra ngay 
lập tức, đột ngột khi chưa được thực hành, tâm chưa thực sự sẵn 
sàng mà nó phải được nuôi dưỡng, nỗ lực phấn đấu thực hành trong 
thời gian dài qua nhiều giai đoạn. Vô số sinh viên trong nhiều thế 
kỷ đã đầu tư thời gian và năng lượng của họ cho câu hỏi, “Có phải 
giác ngộ “bất ngờ” hay là dân dân?” Những điều này và những đoạn 
khác của kinh tạng như đã trình bày ở trên cho chúng ta thấy rõ ràng 
về quan điểm của Đức Phật rằng: “Cái tâm phát triển dần dần, cho 
đến khi nó chín muổi là cả một quá trình trước khi tâm tỏ ngộ bừng 
sáng đạt đến giác ngộ hoàn toàn. 

3.2. Giáo dục toàn diện 

Ở đây, chúng ta hãy bắt đầu với khái niệm foàn điện. Toàn 
điện nghĩa là không khiếm khuyết, không chênh lệch, mà là sự kiện 
toàn, đầy đủ, trọn vẹn và cân bằng. Như vậy giáo dục toàn diện là 
con đường giáo dục phải đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu trên. 


Chủ trương của hầu hết các hệ thống giáo dục đương thời là 
đào tạo con người trên ba phương diện: trí dục, đức dục và thể dục 
nhằm tạo ra một mẫu người toàn diện theo cách nhìn thông thường 
của thế gian. Và ở một mức độ nào đó ta thấy rằng nếu có một người 
viên mãn cả ba phương diện này là đã kiện toàn một mẫu người để 
có thể đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết cho cuộc đời. Tuy nhiên, 
vấn đề sanh, lão, bệnh, tử, phiền não, khổ đau vẫn chưa giải quyết 
được và hãy còn đó. Một nền giáo dục mà chưa giải quyết được nỗi 
khổ đau cho nhân loại, chưa mang lại hạnh phúc thiết thực và dài 
lâu cho chúng sanh thì chưa phải là một nền giáo dục toàn diện. 


Theo HT. Thích Chơn Thiện: “Một nền giáo dục chỉ dạy những 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN „183. 


kiến thức chuyên môn để một chiều đáp ứng các mục tiêu xã hội 
thì không phải là giáo dục toàn diện. Một nền giáo dục chỉ cung cấp 
kiến thức, rèn luyện sức khoẻ và một số vấn đề luân lý, đạo đức, đầy 
ước lệ cũng không phải là toàn diện. Một nền giáo dục trao truyền 
kiến thức, thể dục, đức dục, mỹ dục, sinh lý và lao động cũng chưa 
nói lên được ý nghĩa toàn diện. Vấn đề đường hướng giáo dục này 
trở nên toàn diện hay không là do có cái nhìn nhất quán và toàn 
diện về con người hay không. Đặt vấn đề như thế là đặt vấn đề về 
mẫu người giáo dục. Con người là gì cần được xác định trước khi 
quyết định nội dung phải dạy con người những øì và dạy như thế 
nào. Các đường hướng giáo dục tiên tiến vẫn thường bất ổn trong 
việc xây dựng mẫu người này. Phật giáo đặc biệt nổi bật ở trí tuệ, 
nhìn thấy con người và sự vật như thật, nên hy vọng sẽ đề bạt được 
một mẫu người khả dĩ lý tưởng”.'' 

Giới định tuệ là một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh về đạo đức, 
tâm và tuệ. Ở phần đào tạo dần dần trong tam vô lậu học, nó sẽ tạo 
nên sự kết nối, bổ sung để đưa đến sự hoàn thiện trọn vẹn. Trong 
đó, điểm mấu chốt của phương pháp giáo dục này vẫn nằm ở tuệ 
học. “Trí tuệ như thế là tối thượng của toàn bộ hệ thống giáo dục Phật 
Giáo, và tất cả những bước căn bản trong hệ thống giáo đục Phật Giáo 
nên ăn khớp tới đúc tính tối thượng này. Đó là với bước căn bản này thì 
giáo dục đạt được sự hoàn thiện. '” 

Trọng điểm của giáo dục là chỉ rõ lòng tham ái, chấp thủ, là gốc 
của khổ đau mà không phải là thế giới vật lý thường xuyên trôi chảy, 
và đồng thời chỉ rõ gốc của an lạc, hạnh phúc thực sự là trí tuệ hay 
trí tuệ giải thoát. Từ đây, nhà giáo dục Phật giáo cần xác định một 
số nội dung của giáo dục: Trí tuệ (isdom) chứ không phải là kiến 
thức (knowledse). Kiến thức chỉ là sản phẩm của tư duy ngã tính, 
một phần tố của con người, mà không phải là con người toàn diện. 
Nó không nói lên thực tại vô ngã và hạnh phúc chân thật vô ngã. 


11. Thích Chơn Thiện, Phật học khái luận, Nxb. Tôn giáo, p. 97. 
12. Bhikkhu Bodhi, Aims oƒ Buddhist Education, The Buddhist Publication Society, Kandy, 
Sri Lanka, 1998, p.2. 


, 184. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Chỉ có khi trí tuệ (chánh kiến và chánh tư duy) có mặt thì con người 
toàn diện mới có mặt. Giáo dục toàn diện là giáo dục vừa cung cấp 
kiến thức vừa tạo điều kiện cho trí tuệ ấy sinh khởi. Đó là con đường 
giáo dục giới, định, tuệ. 

Trong kinh Tiểu Kinh Phương Quảng (CủÍauedalla suffa), Trung 
Bộ 44, cho chúng ta thấy sự bao hàm rộng lớn của Tam vô lậu học 
qua cuộc đối thoại giữa đức Phật và hiền giả Visakha như sau: 


“Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám ngành thâu nhiếp hay 
Thánh đạo Tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Hiển giả Visakha, ba 
uẩn không bị Thánh đạo Tám ngành thâu nhiếp; Hiển giả Visakha, 
Thánh đạo Tám ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Hiển giả Visakha, chánh 
ngũ, chánh nghiệp và chánh mạng, những pháp này được thâu nhiếp 
trong giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp 
này được thâu nhiếp trong định uẩn. Chánh tri kiến uà chánh tư duy, 
những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẩn. "" 


Thánh đạo Tám ngành được xem là Đạo đế trong Tứ diệu đế, là 
con đường Trung đạo xa rời hai cực đoan, là đạo lộ duy nhất đưa 
đến đoạn tận khổ đau, chứng nhập Niết bàn giải thoát. Vậy mà 
Thánh đạo Tám ngành bị ba uẩn (giới - định - tuệ) thâu nhiếp như 
lời Thế Tôn vừa trình bày đủ để thấy sự trọn vẹn, viên dung và rộng 
lớn của Tam vô lậu học. 


Ở đây, vì Bát chánh đạo bị ba uẩn thâu nhiếp trong nó, do đó, vì 
tính đặc trưng, nó được bao gồm trong ba uẩn như một thành phố 
của một vương quốc. Vì vậy, tại sao nói rằng Bát chánh đạo gồm 
trong ba uẩn, nhưng không phải ngược lại? Gethin giải thích: Ba 
uẩn giới, định, tuệ là một mô hình toàn diện của các giai đoạn trong 
con đường tâm linh. Về mặt nội dung nó bao gồm các giai đoạn 
đầy đủ, và toàn diện. Trong khi phản ánh bản chất chung của các 
giai đoạn thực tế của con đường, nó còn đại diện cho một cái gì đó 
trong một phần của kế hoạch lý tưởng. Trong khi đó, các chi phần 
của Bát Thánh đạo đều mang một nội dung, ý nghĩa riêng biệt. Nên 


13. Trung Bộ Kinh, Tập 1, Tiểu Kinh Phương Quảng, 44, Nxb. Tôn giáo, 2016, p. 369. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN „18Š.. 


nó không thể ôm trọn bao quát nội dung đầy đủ của ba uẩn giới, 
định, tuệ. Tám chi phần của Bát chánh đạo mang tám nội dung riêng 
biệt, và nó chỉ có thể hỗ tương cho nhau để hoàn thiện nhau trong 
khi ứng dụng thực hành. Đây là tám chi phần đại diện cho một tập 
thể của thánh đạo tám ngành (nên nhớ là Bát chánh đạo là thánh 
đạo tám ngành chứ không phải, thánh đạo có tám con đường), 
được phân chia thành ba uẩn (giới, định, tuệ), vì vậy mà Bát thánh 
đạo có thể được xem như là chưng cất thiết yếu của các uẩn (giới, 
định, tuệ). Nói cách khác, sự phát triển của giới, định, tuệ trong tất 
cả các khía cạnh khác nhau đạt đến sự toàn bích trong chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tin tấn, 
chánh niệm, và chánh định. Giới, định, tuệ là ba khía cạnh thiết yếu 
của thực hành tâm linh trong sự cân bằng hoàn hảo. Chỉ bằng cách 
này việc xử lý của Bát thánh đạo trong Tiểu kinh Phương quảng 
(Cùlavedalla sufta) trở nên dễ hiểu. 


Lại nữa, như chúng ta biết, thành tựu Tam minh của Phật là do 
viên mãn về giới, định, tuệ. Thiên nhãn, túc mạng, lậu tận. Thiên 
nhãn thuộc tuệ, túc mạng thuộc định, lậu tận thuộc giới. Đức Phật 
là hiện thân của tất cả các đức tính tuyệt vời. Trong Ngài là hiện 
thân của đạo đức cao nhất (sï4), thiền định sâu nhất (samaädhi) và 
trí tuệ sáng suốt nhất (pañña) - chất lượng vượt trội và chưa từng 
có trong lịch sử loài người. Như vậy, giáo dục giới định tuệ là con 
đường giáo dục toàn diện nhất, không có con đường giáo dục nào 
khác toàn diện hơn con đường này. 


3.3. Giáo dục đưa đến đoạn tận khổ đau 


Rất nhiều bản kinh trong tạng Pali đức Phật nói đến nguyên 
nhân của khổ đau là do không liễu tri về giáo lý tứ đế, chính vì không 
thâm hiểu về thập nhị nhân duyên mà chúng sinh hiện tại rối ren 
như tổ kén, không thể nào ra khỏi, ác thú đọa xư, sanh tử. Như giải 
thích ở phần trước, tuệ là sự thấu biết như thật về khổ, vô thường, 
vô ngã. Một nơi khác định nghĩa tuệ là hiểu rõ về Tứ đế, Thập nhị 
nhân duyên... nên tuệ là yếu tố duy nhất chặt đứt phiền não lậu 
hoặc, chấm dứt khổ đau. 


, 186, . GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Kinh Đại Bát Niết Bản, Trường Bộ 16, khẳng định: Do không 
liễu tri, không thâm nhập về giới, định và tuệ mà chúng sinh phải 
trôi lăn vào ra trong vòng luân hồi lục đạo chịu nhiều đau khổ. “Này 
các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn Pháp mà Ta 
0à các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? 
Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Giới 
mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các 
Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Định mà Ta 
0à các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các Tỷ-kheo, 
chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh Tuệ tà Ta 0à các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.” 

Và bản kinh cũng khẳng định, khi thánh giới, thánh định và 
thánh tuệ được giác ngộ khi đó sự khổ đau sanh tử luân hồi mới 
được đoạn tận. “Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh 
Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi Thánh Giải thoát được giác 
ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ điệt, 
những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một 
đời sống nào nữa. "Š 

Nhờ có giới chế ngự được các nguyên nhân gây nên tham ái, nhờ 
có định và tuệ cắt đứt tận cùng gốc rễ của vô minh và tham ái nên 
đoạn tận được khổ đau. Như vậy Tam vô lậu học là phương tiện duy 
nhất đưa đến chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi: “Bởi vì, khi vị Tỷ 
kheo dấn mình vào việc vượt qua sa mạc sinh tử bằng phương tiện 
ba môn học... như người muốn qua sông dùng bè, vượt biển dùng 
tàu vậy. 


4. KẾT LUẬN 


Tam vô lậu học là một chương trình giáo dục, một hệ thống tu 
học hoàn chỉnh cho hàng đệ tử Phật. Đây là một hệ thống giáo lý tốt 


14. Thích Minh Châu (dịch), Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Nxb. Tôn giáo, 2016, 
p-314. 
15. Sảd, tr. 315. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ - CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 187. 


ở điểm khởi đầu, ở chặng giữa và đoạn cuối. Ba phương pháp giáo 
dục như nêu ở trên cho thấy sự trọn vẹn của một con đường. Chúng 
như một hạt mưa hàm chứa trong đó tất cả sông ngòi và biển lớn. 
Không có nó thì mặt đất sẽ trở thành hoang mạc. Nếu thiếu giới, 
định, tuệ thì nhân loại hoang tàn trong đau khổ, tranh chấp và triển 
miên trong sinh tử. Thành ra giới định tuệ là mảnh đất kim cương 
để hành giả tự đào luyện thân tâm và nuôi lớn lý tưởng phụng sự 
cuộc đời. Ngang qua thực hành, hành giả có đầy đủ các tố chất để 
thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc cống hiến và 
phụng sự nhân sinh. Mảnh đất kim cương này đòi hỏi chúng ta phải 
khéo léo sử dụng sao cho phù hợp nhằm phát huy hết các tính năng, 
mang lại hiệu quả cao trong lộ trình tìm cầu chân lý giải thoát. 


***% 


, 188. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 

Bhikkhu Bodhi, Aims oƒ Buddhist Educaton, The Buddhist 
Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 1998. 

Thích Chơn Thiện, Phật học khái luận, Nxb. Tôn giáo. 

Dr. Ch. Venkata Siva Sai, Buddhist cducation Theory and practice, 
Prashant Publishing House, Delhi, 2014. 

D.T. Suzuki, Esays ín Zen Buddhis, Rider and Company Ltd, Lon- 
don, 1949, vol.1. 


Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikhu Bodhi, (trans.), Majjhima nikãya,The 
Middle Length Discourses oƒ the Buddha, Wisdom Publication, 
Bostion, 2009. 


E.M. Hare, The Book oƒ the Gradual Sayings, Vol. IV, Motilal Banar- 
sidass, Delhi, 2006. 


Majjhima nikãya, The Middle Length Discourses oƒ the Buảdha, Wis- 
dom publication, Boston, 2009. 

Thích Minh Châu (dịch), Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
Nab. Tôn giáo, 2016. 


189 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC4.0 


TT. Thích Phước Hạnh" 


Giáo dục là nền tảng cơ bản nhất cho sự phát triển xã hội. Nếu 
giáo dục tốt, các lĩnh vực khác trong xã hội cũng được phát triển 
đồng bộ. Vì vậy, giáo dục phải được quan tâm hàng đầu, vì giáo dục 
là sự nghiệp, là quốc sách hàng đầu. Xã hội ngày nay phát triển vượt 
bậc. Con người có khuynh hướng cố chạy theo cho kịp đà phát triển 
trong thời đại mới 4.0. Giáo dục ngày nay cũng có tên gọi là giáo 
dục 4.0. 

Phật giáo Việt Nam xưa nay vẫn kiên trì với tôn chỉ “Duy tuệ 
thị nghiệp” làm kim chỉ nam giáo dục căn bản cho con người. Đức 
Phật, nhà giáo dục vĩ đại, đã tiên phong khai phóng con đường giáo 
dục đặc biệt đưa con người đi đến chỗ nhận thức toàn diện: “Tuệ 
giác”. Để hiểu lời đức Phật dạy đóng góp gì cho nền giáo dục nhân 
loại, đặc biệt giáo dục 4.0 trong thời hiện đại, chúng ta thử xem qua 
các loại hình định nghĩa giáo dục sau đây: 


Giáo dục là gì? Giáo dục, tiếng Anh là “Education, có nghĩa là 
hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng và thói quen của một 
con người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông 
qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra 
dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng có trường hợp cũng có 


*, Trung tâm Phật giáo Bồ đề Đạo tràng, Hoa Kỳ. 


190. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


thể tự học. Chữ “Education” có gốc từ chữ Latinh là Èducàtiò có 
nghĩa: nuôi dưỡng, nuôi dạy, trong đó Èdùcò: tôi giáo dục, tôi đào 
tạo. Tiếng Việt, chữ “giáo” có nghĩa là dạy, “dục” có nghĩa là nuôi. 
Ghép chung lại “giáo dục” là dạy dỗ nuôi lớn một con người đầy đủ 
trí dục, đức dục và thể dục. Giáo dục xuất hiện rất sớm trong đời 
sống xã hội, là một dạng hoạt động xã hội, vốn gắn bó với đời sống 
con người như các hoạt động khác: kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa 
học, kỹ thuật công nghệ, sản xuất... Vì vậy, UNESCO định nghĩa 
khái quát “Giáo dục” rằng: hễ có con người là có giáo dục. 

Giáo dục 4.0 là gì? Sở dĩ gọi là giáo dục 4.0 vì có cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 (The ƒourth Industrial Revolution). Trước khi đạt 
tới chuẩn “Giáo dục 4.0”, nền giáo dục thế giới phải trải qua từng 
bước một. Đầu tiên, vào khoảng thế kỷ XVIII, giáo dục 1.0 bắt đầu 
xuất hiện, tức là giáo dục một lần, một chiều, đồng loạt và chuẩn 
bị con người cho sản xuất công nghiệp. Khoảng năm 1960, tiến bộ 
hơn giáo dục thời kỳ đầu 1.0, giáo dục 2.0 là giáo dục tương tác hai 
chiều, chuẩn bị con người cho cạnh tranh. Đến khoảng năm 2000, 
chuyển sang giáo dục 3.0, tức là giáo dục suốt đời, vẫn tương tác hai 
chiều, đồng loạt, nhưng khác hơn là chuẩn bị con người cho kinh tế 
tri thức. Trong giai đoạn hiện tại (2019) là giáo dục 4.0. Cũng giống 
giai đoạn giáo dục 3.0, giáo dục 4.0 là giáo dục mở, cá thể hóa và 
chuẩn bị con người cho canh tân và sáng tạo. 


Giáo dục Phật giáo là gì? Giáo dục của đức Phật là giáo dục toàn 
điện và tiên tiến. Giáo dục Phật giáo là con đường giáo dục tương 
tác hai chiều của người dạy và người học một cách tích cực, người 
dạy giúp người học biết kỹ năng tháo gỡ các nút thắt tâm lý nội kết 
lâu đời “phiền não”. Đối tượng và cứu cánh của giáo dục Phật giáo 
đều lấy con người làm trọng tâm xuyên suốt hơn 2Š thế kỷ qua. 
Quan trọng hơn hết, giáo dục Phật giáo là giáo dục trí tuệ giải thoát 
theo một hệ thống giáo dục lý tưởng đó là “Giới, Định, Tuệ? chi tiết 
hơn là “Bát chánh đạo”. 


Với những định nghĩa về giáo dục ở trên, chúng ta thấy rõ rằng 
giáo dục ngày nay vẫn đang trong thời kỳ vận dụng phương pháp 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC4.0 „191. 


giáo dục hay nhất 4.0 đi vào cuộc sống. Xu hướng giáo dục 4.0 đang 
nỗ lực hướng con người đi vào nội dung tích hợp, tức là làm sao 
giúp học sinh giảm bớt gánh nặng lý thuyết, giúp các em thấy được 
lợi ích trước mắt của từng nội dung được học. Ví dụ: Chữ “STEM” 
được viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Science (khoa học), Technology 
(công nghệ), Engineering (kỹ thuật), và Math (toán học). Để ứng 
dụng STEM trong việc dạy trẻ khi đánh răng, thây cô chỉ có thể giải 
thích trong kem gồm những chất gì giúp răng trắng, sạch, không bị 
sâu là khoa học; chỉ dẫn trẻ ước tính lượng kem vừa đủ, nhẩm tính 
thời gian đánh răng bao lâu phù hợp là toán học; cách thiết kế, vật 
liệu gì làm nên một chiếc bàn chải là kỹ thuật; và cách dùng thiết bị 
di động để xem các video clip hướng dẫn cách đánh răng thú vị là 
công nghệ. 

Trong khi đó, giáo dục Phật giáo chủ trương không chỉ truyền 
đạt kiến thức mà còn dạy cách vun trồng hiểu biết chân thật, có hiểu 
biết chân thật thì tình thương từ bi mới có. Chúng ta không phải chỉ 
có thu nạp kiến thức cho riêng mình mà còn mở rộng lòng từ đối 
với muôn loài và hành tinh này. Chúng ta không chỉ học để thành 
công cho riêng mình mà còn học cách bao dung độ lượng với người 
khác nữa. 

Dù giáo dục 4.0 có đạt đến đỉnh cao của thời đại đi nữa, thì nó 
cũng chỉ là mục tiêu hướng con người đi vào con đường dục vọng và 
kích động lòng tham của con người mà thôi. Leo Tolstoy, nhà văn 
Nga, đại văn hào của thế giới, người đã từng ảnh hưởng tư tưởng 
Phật giáo, kể câu chuyện rằng: có một chàng thanh niên từng mơ 
ước được sở hữu tài sản đất đai rộng lớn. Một hôm, có người sẵn 
sàng tặng cho anh ta một mảnh đất rộng lớn theo ý anh ta muốn, 
chỉ với một điều kiện, muốn bao nhiêu, hãy cắm một cọc đầu này 
và đi đến đầu bên kia cắm một cọc nữa, khoản đất ở giữa hai cọc 
thuộc sở hữu của anh ta. Từ nay, anh sẽ được làm chủ một mảnh 
đất rộng lớn như thế! Anh vui mừng hớn hở nói thầm trong lòng: 
chà lần này mình sở hữu nhiều đất lắm đây. Anh bắt đầu đi bộ được 
một đoạn, nhưng anh chợt nghĩ trong đầu, nếu mình đi bộ, bước đi 


, 1 92, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


từng bước thế này thì chậm quá, mất biết bao nhiêu đất. Anh tăng 
tốc chạy, chạy từ sáng cho đến trưa, mặt trời đứng bóng, mồ hôi nhễ 
nhại. Anh không muốn dừng chân nghỉ, không muốn ăn trưa. Vì 
anh nghĩ rằng nếu mình dừng chân nghỉ để ăn trưa, thì mất biết bao 
nhiêu đất mà mình sắp có trong tay. Thế là anh ta tiếp tục chạy, chạy 
không nghỉ, chạy không ăn uống... Quý vị nghĩ xem: chuyện gì xảy 
ra? Anh ta bắt đầu thấm mệt, hơi thở hổn hển, anh ta thở hồng hộc, 
vì quá mệt, mệt lả người. Cho đến khi mặt trời ngã bóng xế chiều, 
phút cuối cùng, anh ta ngã quy xuống mặt đất, lăn ra chết, trước 
khi cắm được cái cọc ở đầu bên kia, để làm chủ được mảnh đất to 
lớn ấy. Câu chuyện được Tolstoy viết hơn một thế kỷ, nhưng nó rất 
phù hợp với xã hội ngày nay của chúng ta. Giáo dục Phật giáo đánh 
thức khả năng tỉnh thức, tự tâm mỗi người phải biết khôn ngoan 
không đắm chìm trong ngũ dục (ƒie human desires), nó là năm món 
thuốc độc (fwe pơisons). Người nào đam mê tiền bạc đễ sinh ra tội 
ác, người đam mê sắc dục đễ sinh ra bệnh xã hội, người đam mê 
danh vọng đễ tạo ra bạo lực, người đam mê ăn ngon đễ sinh ra trọng 
bệnh, người đam mê ngủ kỹ do nghiện ngập cần sa ma túy. 

Các bạn trẻ sống trong nền giáo dục mới 4.0, thì các bạn cũng nên 
lưu tâm đến vấn đề giáo dục của Phật giáo, vì đây là tấm giấy thông 
hành hữu hiệu để các bạn đi vào đời dễ dàng và thành công hơn. 

Như vậy, giáo dục Phật giáo sẽ đóng góp vào giáo dục 4.0 mà 
trong đó lấy đạo đức là căn bản. Mỗi một ngôi chùa, lúc bấy giờ, trở 
nên một môi trường giáo dục tốt, góp phần làm đẹp truyền thống 
quê hương dân tộc Việt Nam, đúng với tỉnh thần của một nhà thơ 
đã ca ngợi: 


“Quê hương mẹ thấm nhuẩn lời Phật, 
Đất tổ cha mang nặng tình người”. 


***% 


193 


NGUYÊN LÝ GIÁ0 DỤCTRONG PHẬT GIÁO 


ĐĐ. Thích Phước Nguyên" 


1. TÓM TẮT 


Giáo dục trong Phật giáo được xây dựng theo chỉnh thể cấu trúc 
phân đôi: chân lý thường nghiệm (Skt. sazzvrfi-safya, tục đế) và 
chân lý siêu nghiệm (Skt. paramartha-satya, chân để), nghĩa là đi từ 
hiện thực đời sống của con người, từ những điều tai nghe mắt thấy, 
bằng kinh nghiệm ước lệ đó mà tiến đến những điều vượt trên tầm 
mức tư duy vật lý của đời sống. 

Như vậy giáo dục trong Phật giáo luôn đảm bảo hai tiêu chí: tập 
quán nghĩa và tuyệt đối nghĩa, hay nói khác đi, giáo dục ấy không 
phải đạp đổ những quy ước phổ thông của xã hội, nó chỉ định hình 
lại lối mòn mà thế gian suy nghiệm, những lý thuyết lệch lạc do tà 
kiến gặm nhấm, nói như các nhà luận sư A-tì-đàm, những gì mà 
đức Phật tuyên thuyết cho cuộc đời được gọi là “cùng lập khế ước” 
(thi thiết, Skt. pra/ñapti), dẫn dắt phàm tình tiến dần đến địa vị cao 
thượng hơn. 


2. HAI SỰ THẬT: GIÁO LÝ ĐẠI BI 
Không chỉ đức Thế Tôn vận dụng nguyên lý hai sự thật để thuyết 


*, Giáo thọ khoa Triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM. 


, 194, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


pháp cho các hữu tình, mà các vị Bồ-tát Đại sĩ cũng bằng nguyên lý 
này mà làm lợi lạc cho các hữu tình, như kinh Đại Bát-nhã nói: 

“Trong khi vị Bồ-tát Đại sĩ tu hành sự nghiệp Bát-nhã Ba-la-mật, 
vị ấy luôn an trụ hai Sự thật mà tuyên thuyết Chánh pháp cho các 
hữu tình. Những gì là hai? Đó là Sự thật quy ước (thế tục đế) và Sự 
thật siêu việt (thăng nghĩa để) '” 

Qua đoạn kinh cho thấy, Bồ-tát nguyện và Bồ-tát hành đi từ 
những hiện thực giữa đời thường, từ những chuyện mà các nhà 
Thiền thường gọi là “cánh nước, bửa củï, bất cứ việc gì dưới nhãn 
quan của hai Sự thật, đều có thể trở thành phương tiện giáo dục 
hữu hiệu. 

Mở đầu chương II của kinh Nhập Lăng-già, Bồ-tát Đại Huệ đã cảm 
hứng những vần thi kệ tán thán nguyên lý giáo dục của đức Thế Tôn: 

1, Phật bằng trí-bi nhìn thế gian, 
Nó như là hoa đốm hư không, 
Không thể nói là sinh hay diệt, 
Nên không thể nói hữu hay vô. 


BS Phật bằng trí-bi nhìn thế pháp, 
Thực tế nó như vật huyễn ảo. 
Do nó xa la nơi thức trí, 


Nên không thể nói hữu hay vô. 


3. Phật bằng trí-bi nhìn thế gian 
Nó giống như là một cảnh mộng, 
Không thể nói nó đoạn hay thường, 
Nên không thể nói hữu hay vô. 


4. Pháp thân tự tính như mộng huyễn, 


K-- 


1. Đại bát-nhã kinh 392, tr. 1026c26: “ 3£ jš ƑỆ ?[ là 1# {144 32 3x l§ 8 9 HỆ › 4E —3 
3b 3# 2 lš  tùiEjk ° fJ3] —šŸ ? 31143 8 Bễ Ấ 3” 


NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO „195. 


Ở đó có gì để khen ngợi? 
Tán lễ tức không nắm lấy hữu, 
Cũng không nắm lấy vô tự tính. 


Š, Pháp hiện tồn nhưng không thể thấy, 
Do nó siêu việt thức và cảnh, 
Mâu-ni siêu việt pháp trần cảnh, 


Nơi đó có gì đáng khen chê? 


ó. Phật bằng trí-bi lìa hình sắc, 
Lại chứng nhân - pháp đều vô ngã, 
Do đây Phật thường hằng thanh tịnh, 
Lầa phiền não chướng, sở tri chướng. 


VÀ Phật không diệt ở trong Niết-bàn, 
Cũng không trụ ở trong Niết-bàn, 
Năng giác, sở giác thảy đều ly, 
Cũng lại lìa nơi hữu, phi hữu. 


8. Nếu ai thấy Mâu-ni như vậy, 
Tịch tĩnh, viễn ly nơi sinh tử. 
Người đó đời này và đời sau, 
Thanh tịnh phược thủ và vô cấu”. 


2. P.L. Vaidya, Darbhanga: The Mithila Institute, 1963, 

Buddhist Sanskrit Texfs, No 3, tr. 10: sadasannopalabdhaste prajñayä k†payä ca te // 
mäyopamäah sarvadharmähi citavijñänavarjitäah / sadasannopalabdhäste prajñayä krPayä ca te 
⁄/ §ä‹vatocchedavarjyasca lokah svapnoparnah sadã / sadasannopalabdhaste prajñiayä krpayä 
ca te // mmãyäsvapnasvabhavasya đharmakayasya kah stavah / bhãvänãm nì]svabhävänatmm 
yo MfPadah sa satmmbhavah // indriyärthavisatmyuktamadršyata yasya daršanam / prašatmsä 
yadi vã nindã tasyocyeta kathamn tmune // dharmapudgalanairatmyamn kleýajñeyam ca 
te sadä / viáuddhamanimiitena prajfiayä k†Payä ca te // na nirväsi nirvänena nirvänam 
tvayi satnsthitam / buddhaboddhavyarahitan sadasatpaksavarjitam // ye pa‹yanti tunim 
šãntamnevamutpattivarjitam / te bhonfi nirupadanä ihãmutra nirañjanah // Lank _2.1-8 // 

Thánh pháp Nhập Lăng-già Phạn bản Tân dịch, Phước Nguyên dịch & chú, Hồng Đức, 
2019, tr. 52-53. 


, 196, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Một đường hướng giáo dục toàn thiện chỉ có thể được xây dựng 
trên cơ sở hai Sự thật, được kết cố bởi chất liệu Bi và Trí. Giáo dục 
Phật giáo không phải hướng dẫn con người từ bỏ thế gian, mà để 
hướng dẫn con người đi vào cuộc đời, bắt đầu từ những sự rung cảm 
nhỏ nhiệm nhất đối với sự sống; Bồ-tát, kinh Phật gọi là Bodhi-saf- 
tua, các dụng ngữ Hán thường dịch là “ Hữu tình giác”, mà nhiều nhà 
Phật học đã không ngại phá cách diễn thành: “Hữu: tình — giác”; tức 
hiện hữu bằng tình yêu và trí giác. Kiếp nhân sinh khốc liệt, chỉ có 
thể được xoa dịu trong cam lồ tịnh thủy: 

“Phật động lòng thương kiếp đọa đày 
hóa thân làm tuyết bốn trời bay 
kết hoa sáu cánh sen mười trượng 
giọt tịnh-bình xoa dịu đắng cay°”. 
(Tuyết Trắng Gương Trong) 
“Cho hay giọt nước nhành dương 
Lửa lòng rưới tắt mọi đường trần duyên”. 
(Truyện Kiểu) 
“Vát tay nằm nghĩ cơ trần 
Nước duyên muốn rẩy nguội dần lửa duyên”. 
(Cưng oán ngâm khúc) 

Nguyên lý giáo dục trong Phật giáo đầy đủ hai chất liệu Bi & 
Trí trên nền tảng hai Sự thật, ôm lấy nỗi khổ niềm đau của người 
khác không cho nó lở loét trị liệu bằng đơn dược pháp yếu, khiến 
cho được phục hồi. Giáo dục Phật giáo giúp định hình một nền sức 
khỏe tâm linh cho nhân loại, là con đường giải phóng tâm linh thoát 
khỏi mọi sự nô lệ vào thần quyền, vật chất, phá vỡ mọi áp bức tư 
tưởng. Nếu cần có một cuộc cách mạng giáo dục, thì nguyên lý hai 
sự thật là đường hướng gợi ý tối ưu nhất. 


3. Vũ Hoàng Chương, B⁄/ nở hoa đàm, Vạn Hạnh, 1967. 


NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO „197. 


3. BỐN THÁNH ĐẾ: TỪ THƯỜNG NGHIỆM ĐẾN SIÊU NGHIỆM 


Sau khi chứng nghiệm quả vị Bồ-đề Vô thượng, đức Thế Tôn đã 
đến tại khu vườn nuôi nai (Skt. uãrãg~tasĩ, Pãli: bãrãnasï), khu Tiên 
nhân luận đàm (Skt. Rgriuadana) chuyển vận bánh xe Chánh pháp: 


“Phật nay ở tại Ba-la-nai-tư, Tiên nhân luận xứ, trong rừng Thí 
Lộc này, vì thương xót các chúng sinh ở thế gian, vì muốn làm cho 
họ thành tựu được cơ sở nghĩa lợi, thế nên đã ba lần chuyển Pháp 
luân, Pháp luân ấy đây đủ mười hai hình thái, tất cả thế gian: Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm v.v... đều không có khả năng 
như pháp mà chuyển vận. Do Phật chuyển vận Vô thượng Pháp luân 
này, nên Kiều-trần-na vv... đã hiện quán Thánh đế, từ nay Thiên 
chúng dần dần tăng ích, chúng A-tố-lạc sẽ dần dần giảm xuống, từ 
đó triển chuyển, chư Thiên và nhân loại đều thu hoạch lợi ích và an 
lạc thù thắng”. 


Tu tập giáo lý Thánh đế (Skt. ãrya-safya), có ba giai đoạn: 


¡. Kinh Chuyển pháp luân" khởi đầu thuyết minh: “Đây là Khổ 
Thánh đế” cho đến “Đây là Khổ diệt đạo Thánh để”, nói theo thuật 
ngữ A-tì-đàm, đó là biểu thị cho kiến đạo. Tức chỉ rõ những sự thật 
thường nghiệm, giữa nhân sinh kiếp sống, điều mà con người có thể tư 
duy, thực nghiệm, bằng kinh nghiệm khổ đau giữa muôn trùng ảo hóa 
mà nhận thức từ đó tiến đến địa vị cao hơn trong quá trình tu tập. 


ii. Tiếp theo Kinh lại nói: “Khổ Thánh đế cẩn được biến tri bằng 
thắng trí”, cho đến “Khổ diệt đạo Thánh đế cẩn được tu bằng thắng 


trí”, nói theo thuật ngữ A-tì-đàm đó là biểu thị tu đạo. Theo cấp độ 
nhận thức thông thường, không phải tư duy thông tục mà có thể 


nhận thức được bản chất, sự hoạt động của các pháp, mà phải bằng 


4 (FJREIE/j3⁄Xãxia) 6 (10 #?3šzz) : ! ®22t0t3# 7EMj4h A3S/& 
35 JE,ĐR PP › DĐ Rõ R] 35 út › 42117 #| #4 ft: = ki › ERWqRH RE TT 
38fT ° tt] P14 3# §P1X #3 ' l & 2ñ 84o¿xkit£Z + ft jtJ0Lá£ L;kša › 
lã BR7I % Œ R,# 3ÿ © 42. đit š Jế lý BỊ j8 đới Š iR 3 ê HA K34 & 
X ' 3# #*l  ## ° ¡ (T26, no. 1537, p. 480a3-9). Bản Việt, Phước Nguyên dịch 
& chú, tr. 356. 

5. PAIi: Dhammacakka-pavattana-sutfa, PTS: SN. V. pp. 420-423; Vin. I. pp. 8—14. 


198. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


thắng trí, tức bằng trí năng ưu việt mà quyết trạch các pháp, xuyên 
qua mạng lưới phiền não để nhìn thẳng vào yếu tính tồn tại thực sự 
của các pháp là gì? 

1ii. Giai đoạn thứ ba, tức lớp nhận thức sâu thẳm nhất bên trong, 
kinh nói: “Khổ Thánh đế äã được biến trí bằng thắng trí, cho đến, “Khổ 
diệt dạo Thánh đế đã được tu bằng thắng trí”, thuật ngữ A-tì-đàm nói 
đó là biểu thị vô học đạo. Giai đoạn này đòi hỏi hành giả phải có 
một quá trình thực nghiệm và quán chiếu miên mật, xuyên suốt 
kéo dài, khi đã bằng trí năng ưu việt, hay huệ đặc sắc nhận thức các 
pháp rồi, hành giả phát triển khiến cho thấm nhuần, sung mãn, đạt 
đến chỗ tuyệt hảo của nhận thức. Bấy giờ lần lượt chứng đắc các 
Thánh quả, phá vỡ các lớp phiền não mà tự thân bị trầm tích trong 
đó, tiến đến các quả chứng siêu nghiệm, vượt ngoài tư duy vật lý 
thông thường. 

Ba giai đoạn này, được đức Thích Tôn chuyển vận đầy đủ, khai 
mở một con đường đưa tư tưởng con người tiến bộ đến toàn diện, 
mà kinh gọi là “tam chuyển thập nhị hành tướng”) vì vậy Pháp luân 
được mô tả như bánh xe có mười hai căm, biểu thị ba lần chuyển 
vận với bốn hành tướng. 


Thứ lớp tu tập bốn Thánh đế này, được các nhà Duy thức triển 
khai qua năm giai đoạn gọi là “tiệm thứ ngộ nhập Duy thức tánh”: 


“1. Tư lương vị: chuẩn bị hành trang, những tư liệu cần thiết, gồm 
phước và trí hữu lậu. 


2. Gia hành vị, phân tích và gạn lọc những gì đã tích lũy trong 
hành trang. 


3. Thông đạt vị, tổng hợp để có một nhận thức tổng quát về thực 
tại tối hậu giả định. 


6ó. =‡Ÿ‡-† —r38, Theo quan điểm Hữu Bộ nói mỗi một Thánh đế đều như vậy, tức 
tổng số 4 Thánh đế có 12 chuyển với 48 hành tướng. Ba chuyển 12 hành theo Sớ giải Pali, 
Dhammacakkappavaftanasuftayannanä, SA, PTS. ii. 198: tipariwaftänamnr duädasannarn 
äkãrãnam, trong bốn Thánh đế, mỗi đế có ba hành: (1) saccañãnzm, đế trí (chân thật trí): 
“Nhận thức đây là Khổ Thánh để”; (2) kiccanänam, sự trí: đây cần biến tri; (3) kafaññãnian, 
dĩ tác trí: đây đã được biến tri. 


NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO: „199. 


4. Tu tập vị, thực nghiệm từng phần hình ảnh đã tổng hợp. 

Š. Cứu cánh vị, thực nghiệm toàn diện. Đó là Vô thượng Bồ-để””. 

Đường hướng giáo dục của Phật giáo có những lớp tuần tự như 
vậy, muốn giáo dục thành công, người thực hiện giáo dục phải nắm 
vững những nguyên tắc như vậy, đi từ những cái hiện thực, từng 
bước dẫn thính chúng, người học tiến đến những cái xa hơn, cao 
hơn, không thể bỏ băng nhảy vọt những bước nền tảng. Từ những 
kinh nghiệm đời thường, người học mới có thể vận dụng để tư duy 
suy nghiệm, triển khai nhiều phương diện chi tiết của giáo nghĩa, từ 
đó mới lãnh hội và tu tập đúng đắn, tránh được những biến chứng, 
hay nói khác gọi là “tai biến” như là hệ quả sai lầm của các phương 
pháp giáo dục. 


4. NĂM LỚP BỒ-ĐỀ: TỪ HIỆN THỰC ĐẾN CHỨNG NGHIỆM 


Trong Đại frí độ luận, Hán dịch, quyển 53, ngài Long Thọ đã 
trình bày con đường giáo dục từ hiện thực đến chứng nghiệm, qua 
năm lớp Bồ-để”: 

“Thứ nhất, phát tâm Bồ-đề, tâm Bồ-đề được phát khởi của chúng 
sanh đang trôi lăn trong vô lượng sanh tử. Đây chỉ là Bồ-đề trong 
ước nguyện; tâm ấy theo kết quả mong cầu mà gọi, chứ không phải 
là Bồ-đề chân thật. 

Thứ hai, phục tâm Bồ-đề, tâm được gọi là Bồ-đề khi các phiền 
não ô nhiễm bị trấn áp, và thực hành các ba-la-mật; cũng chưa phải 
là Bồ-đề chân thật. 

Thứ ba, minh Bồ-đề, đó là trí năng sáng suốt quán sát và phân tích 
tổng tướng và biệt tướng của các pháp, nhận thức được thể tánh thanh 
tịnh rốt ráo và yếu tính chân thật của tồn tại; đây là một phần Bồ-đề. 

Thứ tư, xuất đáo Bồ-đề, do thành tựu Bát-nhã ba-la-mật, diệt trừ 
toàn diện các phiền não; trí năng không còn ô nhiễm. 


7. Dãn theo Huyền thoại Duy-ma-cật, TT. Tuệ Sỹ (2007), tr. 237. 
8. T25n1509, tr. 438a3. 
9. Ibid., TT. Tuệ Sỹ, tr. 237-238. 


, 200.. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Thứ năm, Vô thượng Bồ-đề, khi đã thành Phật”. 


Mục đích rốt ráo của con đường giáo dục là thành Phật, thành 
Phật là thành tựu mười phẩm tính giác ngộ của một vị Phật, biểu 
hiện đầy đủ mười phẩm tính đó, như vậy một vị thành Phật không 
phải là vị giác ngộ đơn độc và xa lìa thế gian mà vị đó nguyện bằng 
tâm tư vĩ đại đem lại an lạc và lợi ích cho tất cả. Bản nguyện của 
Bồ-tát được phát khởi từ tâm Đại Bi và tâm Bồ-đề. Phát khởi Bồ-đề 
tâm để tu tập, thực hành Bồ-tát đạo là tính yếu của giáo dục Phật 
giáo. Nên, ở kinh Hoa nghiêm, Bồ-tát Di Lặc đã nói về hiệu năng của 
Bồ- đề tâm trong sự tu tập, hành Bồ-tát đạo cho Thiện Tài đồng tử: 

“Bồ-đề tâm ví như hạt giống, vì nó có khả năng sinh khởi hết 
thảy Phật pháp; Bồ-đềể tâm ví như ruộng phước, vì nó có khả 
năng nuôi dưỡng các pháp bạch tịnh; Bồ- để tâm tí như cõi đất 
lớn, vì nó có khả năng nâng đỡ thế gian; Bồ-đề tâm ví như tịnh 
thuỷ, vì nó có khả năng thanh tây hết thảy cấu bợn phiên não; 
Bồ- đề tâm tí như gió lớn, vì nó thổi khắp thế gian không bị ngăn 
ngại; Bồ-đề tâm ví như lửa lớn, vì nó có khả năng thiêu rụi hết 
thảy rừng củi tà kiến; Bồ-đề tâm ví như uẫng nhật thanh tịnh, 
vì nó soi chiếu khắp cả thế gian; Bồ- đề tâm ví như trăng rằm, vì 
các pháp thanh tịnh đều viên mãn; Bồ-đề tâm ví như ngọn đèn 
sáng, vì có khả năng phóng ra các loại ánh sáng Chánh pháp; 
Bồ-đề tâm ví như mắt sáng, vì thấy hết thảy cùng khắp mọi 
chốn an nguy; Bồ-đề tâm ví như con đường lớn, vì khiến tất cả 
đều được đi uào kinh thành đại trí, Bồ-đề-tâm như chánh đạo, 
tì làm cho viễn ly tà-pháp, Bồ-đê-tâm như cỗ xe lớn, vì có thể 
chuyển vận Bồ-tát, Bồ-đề-tâm như cửa ngõ, vì khai thị tất cả 
Bồ-tát hành'°”. 


10. Cf. Ganda, tr. 396 17. bodhicittan hi kulaputra b]abhiutarn sarvabuddhadharmanäm / 
ksetrabhitatnsarva]agacchukladharmaviroharIatayä, đharanibhutatnisarvalokapratišarannatayä, 
vãribhutam sarvaklesamalanirdhavanataya, väãyubhñtamwl sarvalokäaniketatayä, agnibhilam 
sarvadrstyupädänakaksanirdahanataya, sũryabhitam sarvasaftvabhavanavabhäsanatayä, 
candrabhutamn $ukladharmamatddlaparipiranatayäa, pradipabhitam dharmalokakaranatayä, 
caksurbhitan  samavisamasandaranatayvä, tmãrgabhitan  sarvajfiatänagarapravesanalayä, 
tirthabhitamn kutirthavivarjanatayä, yãnabhñitatn sarvabodhisattväbhirohanataya, dvãrabhilam 


NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO .20 l2 k 


Và cũng ở trong kinh Hoa nghiêm, Bồ-tát Pháp Tuệ đã nói với 
thiên đế Thích về sự phát khởi Bồ-đề tâm như sau: 
“Vì muốn biết ngay thế giới vi tế chính là thế giới rộng lớn, 
thế giới rộng lớn chính là thế giới vi tế; biết ngay thiểu thế giới 
chính là ẳa thế giới, biết đa thế giới chính là thiểu thế giới; biết 
ngay thế giới rộng chính là thế giới hẹp, biết thế giới hẹp chính 
là thế giới rộng; biết ngay một thế giới chính là vô lượng, vô 
biên thế giới, biết uô lượng, vô biên thế giới chính là một thế 
giới; biết ngay vô lượng, vô biên thế giới ở vào trong một thế 
giới, biết một thế giới ở vào trong vô lượng, vô biên thế giới; biết 
ngay nrơi thế giới ô nhiễm chính là thế giới thanh tịnh, biết ngay 
nơi thế giới thanh tịnh chính là thế giới ô nhiễm; ở trong một 
lỗ chân lông biết rõ ràng hết thảy thế giới, ở trong hết thảy thế 
giới biết rõ ràng bản tính của một lỗ chân lông; biết rõ từ nơi 
một thế giới xuất sinh hết thảy thế giới, biết rõ hết thảy thế giới 
đều như hư không; vì tmruốn ngay ở nơi một niệm biết hết thảy 
thế giới, biết rõ hết thảy thế giới không còn có sót bất cứ một thế 


A11 


giới nào, nên phát tâm Vô thuợng Bồ-đê 

Như vậy, phát Bồ-đề tâm là do sự nhu cầu hiểu biết toàn diện, 
nói cách khác, phát Bồ- đề tâm là muốn thành tựu tuệ giác tuyệt đối 
của Phật, tức là thành tựu mục đích tối hậu của giáo dục Phật giáo ”. 
Không có Bồ-đề tâm, Đại bi và Đại trí sẽ không có cơ sở thành tựu, 
không có Đại bi và Đại trí, hai sự thật sẽ không được tuyên thuyết, 
không có hai Sự thật thì giáo lý không có nền tảng, từ đó giáo dục 
Phật giáo cũng sẽ không thành hình, cho nên Bồ-đề tâm là cốt lõi, 
là nguyên lý chỉ đạo của giáo dục Phật giáo. Chúng ta có thể đọc lại 
một đoạn trong Thắng man giảng luận như sau: “Quy y như 0ậy là sự 
gieo xuống hạt giống Bồ-đề. Hạt giống Bô-đề không được gieo uào một 
cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ đợi để được gieo vào 
một vùng đất húa thần thoại nào khác, trà nó được gieo xuống ngay 


sarvabodhisattvacaryämuukhapravesanataya. Tham chiếu, Hoa-nghiêm 59 (Đại 9, tr. 775). 
11. Đại 9, tr. 450c, Hoa Nghiêm 9 (Phật-đà-bạt-đà-la). 
12. C£. Giới thiệu nguốn gốc đúc Phật A-di-đà (cùng tác giả), 2018. 


, 202, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


trên sa mạc sinh tử này, khô căn tới những đau khổ triển miên của 
chúng sinh này. Rồi hạt giống ấy cẩn phải được tưới bằng nước ngọt của 
từ b¡ để lớn mạnh, để đến thời trổ hoa giác ngộ. Do đó, quá trình Quy, 
Giới, Nguyện và Hành của Bồ tát ñạo là những giai đoạn gieo giống và 
uun tưới hạt giống Bồ-đề. Nói cách khác, phát Bồ- đề tâm uà thành tựu 
Bồ-đề quả là trọn vẹn tất cả sự nghiệp của Bồ tát'3”. Chừng đó, cũng 
đủ để thấy được đường hướng giáo dục Phật giáo từ hiện thực đến 
chứng nghiệm được phác họa một cách rõ ràng từ cơ sở Bồ-đề tâm. 


5. KẾT LUẬN 


Vấn nạn mất cân bằng trên cán cân giáo dục Đông - Tây, đang 
được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm. Trước các vấn nạn 
giáo dục bị chỉ trích là “nặng về lượng, nhẹ về chất”, mà các nhà kinh 
tế học ví von là “lạm phát giáo dục), hay gọi theo y khoa là “béo phì 
giáo dục? đang trở nên đáng lo ngại. Sự trùng phùng giữa hai nền 
triết lý, cần được quan tâm, không nên quá vội vã xoá bỏ những giá 
trị giáo dục của các Thánh triết Đông Phương. Cần chú tâm đến 
việc nghiên cứu các Thánh điển Phương Đông, đòi hỏi việc phải 
chú tâm đào tạo các ngôn ngữ: Sanskrit, Pali và Hán cổ. Song song 
là các sinh ngữ để tiếp cận và nắm bắt các nghiên cứu hàn lâm của 
các học giả Đông — Tây. 

Phương tiện, không phải là kéo giáo lý Phật xuống để ngang bằng 
thời đại, pháp yếu mà đức Phật dạy vốn là như vậy, tuỳ thời tuỳ xứ 
mà vận dụng cho thích ứng. Đối với những ai suy lý thực tiễn, đức 
Phật dạy chân lý thường nghiệm, để họ thoả mãn nhu cầu hiểu biết, 
khát vọng tri kiến, sống an lạc trong kiếp phù sinh. Đối với những 
ai muốn vượt lên cái thường nghiệm, đức Phật dạy những chân lý 
siêu nghiệm, thoát ly mọi cố thủ và khát ái, đạt đến giải thoát giác 


ngộ chơn thật. 


Nếu cần một đường hướng cho giáo dục Phật giáo thì nguyên lý 
hai Sự thật, xây dựng trên cơ sở Bi tâm và Bồ-đề tâm, triển khai cụ 


13. TT. Tuệ Sỹ, Thắng man giảng luận, tr. 22. 
14. Xin xem, Tham luận Vesak 2019, Nền tảng giáo dục Phật giáo, cùng tác giả. 


NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC TRONG PHẬT GIÁO: .203.. 


thể qua Bốn Thánh đế, thực thi qua các chi phần của Bát Thánh đạo, 
hy vọng đóng góp nhiều nguyên lý chỉ đạo cho con đường giáo dục 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam trên bối cảnh hội nhập diễn đàn 
giáo dục toàn cầu. 


***% 


: 204. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 
Buddhist Sanskrit Texfs, No 3: Saddharmalankavatärasutram, ed. by 
P.L. Vaidya, Darbhanga: The Mithila Institute, 1963, p. 10. 


Buddhist Sanskrit Texts No. Š5: Gandauyihasutram, ed. by PL. 
Vaidya., Darbhanga: The Mithila Institute, 1960, p. 396. 


Taishõ Tripitaka ( E #ƒ f§ X đã 4#), Vol. 05, no. 0220a, X $# 37 
»\ l§ Ä # 4@ 392, p. 1026c26. 


Taishõ Tripitaka (XE Äïfƒff§ X Z4), Vol. 26, no. 1537, J šŠ 
?* ›* ãã J6 i4 6, p. 480a3. 

Phước Nguyên dịch và chú, A-fi-ãaf-ma Pháp uẩn túc luận, 2018, tr. 
350-357. 

Vũ Hoàng Chương, Bút nở hoa đàm, Vạn Hạnh, 1967. 

Phước Nguyên, Giới thiệu Nguồn gốc A-di-đà, 2018, tr. 235-237. 


TT. Tuệ Sỹ, Huyền thoại Duy-ma-cật, Nxb. Phương Đông, 2007, tr. 
23: 


TT: Tuệ Sỹ, Thắng man giảng luận, Nxb. Phương Đông, 2012, tr. 33. 


Phước Nguyên dịch & chú, Thánh pháp Nhập Lăng-già kinh - Phạn 
bản tân địch, Nxb. Hồng Đức, 2019, tr. 51-S2. 


205 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỰC HIỆN TẠI 
CỦA ĐỨC PHẬT' 


ThS.ĐÐ. Thích Quảng Duyên” 


Sự hiện diện của đức Phật trong cõi đời này là để tìm thấy con 
đường hiện thực nhất nhằm đi đến việc chấm dứt khổ đau. Trong 
suốt bốn mươi lăm năm thuyết pháp, Ngài đã khẳng định Ngài chỉ 
nói đến khổ và con đường diệt khổ vàgiáo pháp của Ngài chỉ có 
một đặc tính là giải thoát. Trên cơ sở đó, một trong những tính chất 
đặc biệt trong sự giáo dục của Ngài chính là tinh thần thiết thực 
hiện tại. Đây không chỉ là một tính chất toát ra từ kinh điển, mà bản 
thân nó cũng có một tên gọi ngay trong kinh điển. Tính chất này 
đã được tác giả Bodhi khai thác thành một chương trong tác phẩm 
của mình. Chúng tôi với vai trò của một người xuất gia, cảm thấy 
việc nghiên cứu tính chất thiết thực hiện tại này đối với người xuất 
gia là một nhu cầu cần thiết. Bài viết nghiên cứu tính chất này từ tư 
liệu Nguyên thủy và chúng tôi thấy rằng những lời dạy ấy vẫn có thể 
được ứng dụng trong thế giới ngày nay. 


*, Hiện đang là Tăng sinh thạc sĩ khóa II tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

1. Bài viết nằm trong chủ đề: Bản chất, đặc điểm, loại hình và giá trị giáo dục của đức Phật 
trong Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa. 


206. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


1. GIỚI THIỆU 


Tính thiết thực hiện tại là một trong những đặc điểm nổi bật 
trong giáo pháp của đức Phật. Chủ đề này được thảo luận một cách 
khái quát trong các bài báo “Tĩnh thần thiết thực hiện tại trong lời 
dạy của Đức Phật?” “Pháp là thiết thực hiện tại”? “Phật giáo và đời 
sống thế tục”,* và một cách chỉ tiết trong chương bốn của tác phẩm 
“Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng PaÏlï,° bàn về “hạnh phúc thấy 
rõ ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, các tài liệu trên tiếp cận 
vấn đề ở góc độ đời sống tại gia của người cư sĩ hơn là đời sống xuất 
gia và trong giới hạn của môn học, chúng tôi chỉ tập trung nguồn tư 
liệu ở Kinh Trường bộ và Trung bộ. Do đó, trong bài báo cáo này, 
chúng tôi chú trọng làm rõ tính thiết thực hiện tại trong đời sống 
xuất gia thông qua một bản kinh cụ thể thuộc Trường bộ, Kinh Sa- 
môn quả. 

Sự khác biệt về đặc điểm giữa Kinh Trường bộ và Trung bộ 
không chỉ ở độ dài mà còn ở mục đích chuyển tải nội dung của 
hai bộ này. Kinh Trường bộ có tính chất đối ngoại trong khi Kinh 
Trung bộ lại có tính chất đối nội nhiều hơn. 


Thoạt nhìn, Trường bộ Kinh và Trung bộ Kinh hình như được 
thành lập chính yếu trên căn bản chiều dài của kinh: những bản 
kinh dài hơn được đưa vào Trường bộ, những bài có chiều dài cỡ 
trung bình thì đưa vào Trung bộ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận sắp xếp 
nội dung của các bài kinh sẽ gợi ý cho thấy rằng một yếu tố khác có 
thể tiềm ẩn bên dưới sự phân biệt giữa hai bộ kinh đó. Những bài 
kinh trong Trường bộ Kinh phần lớn nhắm đến đại chúng và hình 
như có ý định thu hút những người có thể cải đạo đến nghe kinh 
bằng cách chứng minh tính siêu đẳng của đức Phật và giáo lý của 
Ngài. Các bài kinh trong Trung bộ Kinh phần lớn hướng đến nội bộ 
cộng đồng Phật tử và hình như được sắp xếp để các vị tân Tỷ-kheo 


2. Thích Chơn Thiện (11-05-2012). 

3. Kim Phương (30-06-2017). 

4. Phan Minh Hiền (12-08-2016). 

5. Bhikkhu Bodhi-Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch (2016). 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT „207. 


làm quen với giáo lý và công phu tu tập Phật giáo.” 


Quan điểm này được trình bày chi tiết trong bài khảo cứu 
“Categories 0ƒ Sutta in the Pali Nikaya and their implications for our 
aprreciation oƒ the Buddhist Teachings and Litcerafture”.' 


Nội dung của báo cáo trước tiên đề cập một cách chung nhất về 
tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của đức Phật, kế đến là giới 
thiệu Kinh Sa-môn quả như một bản kinh tiêu biểu thuộc Trường 
bộ và quan trọng hơn hết là những kết quả thiết thực hiện tại của 
đời sống xuất gia. Phương pháp được sử dụng bao gồm phương 
pháp văn bản học và phương pháp định tính nhằm đánh giá khi cần. 


2. NỘI DUNG 
2.1. Sự thiết thực hiện tại của giáo pháp 


Trong “ Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng PaÏï”, tác giả đã đề cập 
đến ba loại hạnh phúc mà kinh tạng Päli thường nhắc đến. 


1.Anvuivàhạnh phúc trực tiếp thấy rõ ngaytrong đời sống hiện 
tại (ditha-dhamma-hitasukha), đạt được bằng cách hoàn 
thành những cam kết về đạo đức và các trách nhiệm xã hội. 


2. An vui và hạnh phúc thuộc về đời sau (samparayika- 
hifasukha), đạt được bằng cách dấn thân làm những 
việc công đức. 

3. Mục tiêu tối hậu hay tối thượng (paramatha), là Niết bàn, 
là sự giải thoát cuối cùng khỏi vòng luân hồi sanh tử, đạt 


6. Bhikkhu Bodhi-Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch (2016): 41, nguyên văn từ Bhikkhu 
Bodhi ed.(2005): 11, “The Digha Nikaya and Majjhima Nikaya, at ñrst glance, seem to be 
established principally on the basis of length: the longer discourses go into the Digha, the 
middle-length discourses into the Majjhima. Careful tabulations of their contents, however, 
suggest that another factor might underlie the distinction between these two collections. The 
suttas ofthe Digha Nikaya are largely aimed at a popular audience and seem intended to attract 
potential converts to the teaching by demonstrating the superiority of the Buddha and his 
đoctrine. The suttas of the Majjhima Nikaya are largely directed inward toward the Buddhist 
community and seem designed to acquaint newly ordained monks with the doctrines and 
practices of Buddhism”” 

7. Joy Manné (1990). 


208. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


được bằng cách tu tập theo Bát thánh đạo. 


Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi chỉ giới hạn ở loại an lạc 
thứ nhất. Sự minh họa về sự thiết thực hiện tại của giáo pháp ở 
chỗ chính đức Phật đã hiểu rất rõ về mong muốn của chúng sanh. 
Chúng sanh ai cũng mong có hạnh phúc thể hiện rõ trong Đại kinh 
pháp hành, nhưng đau khổ vẫn luôn hiện diện. Chính vì những kẻ 
vô trí không thân cận các bậc Thánh, các bậc chân nhân nên đau 
khổ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đức Phật cũng đề cập đến bốn loại: 
hiện tại khổ tương lai khổ, hiện tại lạc tương lai khổ, hiện tại khổ 
tương lai quả báo lạc, hiện tại lạc tương lai quả báo lạc. Ngài cũng sử 
dụng bốn ẩn dụ để minh họa về bốn trạng thái này. 


Này các 1ÿ-kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục như thế này, 
có ước vọng như thế này, có nguyện vọng như thế này: “Ôi, mong 
rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt! Mong 
rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng!” Này các Tỷ- 
kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục như vậy, có ước vọng như vậy, 
có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả 
ý được tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, các Người có biết vì nguyên nhân gì không?? 

Đức Phật luôn từ chối nói đến các vấn đề siêu hình như khi Ngài 
từ chối trả lời câu hỏi của chàng trai Màlunkyaputta.'° Ngài đã “kể 
cho chàng nghe câu chuyện một người bị mũi tên độc. Vấn đề cấp 
thiết là giải phẫu để giải độc ngay, chứ không phải là vấn đề tìm hiểu 
ngọn ngành mũi tên, người bắn mũi tên... trước khi chịu giải phẫu. 
Cũng thế, vấn đề cấp thiết của con người là nhổ mũi tên khổ đau, 
chứ không phải là đi tìm câu trả lời cho các vấn đề siêu hình không 
thiết thực kia”"" Đức Phật giải thích vì sao Ngài không trả lời những 
câu hỏi ấy. 

Này Malunkyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều 


8. Bhikkhu Bodhi-Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch (2005): 163. 
9. Mahadhammasamadana Sutta, M. 46. 

10. Culamalukyasutta, M.63. 

11:Thích Chơn Thiện (11-05-2012). 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT „209. 


ấy không phải là căn bản Phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên 
điều ấy Ta không trả lời. '” 

Thuật ngữ sandiffhika'? nghĩa là thuộc về đời này, thấy được 
trong đời sống hiện tại, do đó không cần chờ đến tương lai xa xôi 
vô định, vốn rất ưa chuộng với tư tưởng người Tây phương. Bài kinh 
Sanditthika sutfta thể hiện điều này. Một vị đưa câu hỏi đến đức Phật 
về làm thế nào mà giáo pháp của Ngài có thể được gọi là thấy được 
trong đời sống hiện tại và Thế tôn đã trả lời. Ngoài ra các cụm từ 
cũng diễn đạt ý này: “thời giải thoát” (samayavimuti), “hiện tại lạc 
trú” (dithadhammasukhavihàra) hay “tịch tịnh trú” (santavihàra). 


Các pháp được đức Phật thuyết giảng luôn có sáu đặc tánh thể 
hiện sự thiết thực của chánh pháp. “Chánh pháp được Thế tôn khéo 
léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài 
thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí 
tự mình giác hiểu”'° 

Sự nhấn mạnh về yếu tố hiện tại được thể hiện rất rõ trong kinh 
Nhất dạ hiền giả: 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước ọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 'Š 


12. Culamalukyasutta, M.63. 

13. [cp. BSk. sandrstika Divy 426] visible; belonging to, of advantage to, this life, actual 
D.,Š1; II,93, 217; 1,5; M.1,85, 474; A.I,15ố sq.; I,5ố, 198; S.J,9, 117, IV.41, 339; Sn.Số7, 
1137; Vism.215 sq., [#2] Ấ 2# ML.#3(visible) › šX— # 83(belonging to this life) ° á JỤ, 
83 (self-evident) ; ZØl'#49(immediately apparent) ; #ljE#J + 1 Ƒ °Ƒ N,63J(visible here 
and now) ; #1‡R( # ††3#) ; #1 U(# 3 ‡#) + SA.1.20./1,43. 

14. Kinh Trường bộ tập II số 19, Kinh Đại điển tôn, Mahagovinda Suffa. Nguyên văn: 
suäkkhäto bhagauatä dhammo sandifthiko akaliko chipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo 
0infinhr ti. 

15. Kinh Trung bộ tập IH số 131, Bhaddekaratftasutta. Nguyên văn: Afitam nãnvägam- 


s 210... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


2.2. Khái quát về Kinh Sa môn quả 


Samaññaphalasuttam'° là kinh số hai trong Digha-Nikaya thuộc 
Pa|i Tipitaka (tam tạng Pali)'. Kinh này có bản kinh tương đương 
trong Hán tạng là Sa-môn quả Kinh.'3 Cả hai truyền bản đều đã 
được dịch sang tiếng Việt. '? Ngoài ra, bản Pä]i còn được dịch sang 
tiếng Anh với tựa đề “The Fruits ofthe Contemplative Life””° Như 
vậy, về cơ bản, chỉ riêng đối với bản kinh này, chúng tôi hiện có năm 
tư liệu kể cả các bản dịch để đối chiếu và so sánh. Đề cập đến duyên 
khởi của kinh hiện chúng tôi có hai tài liệu. Bài viết “Tìm hiểu Kinh 
Sa-môn quả””' đề cập sơ qua về duyên khởi của kinh và giải thích rõ 
về vua Ajatasattu. Tác phẩm “Imận giải Kinh Sa-môn quả” đã cố 
gắng giải thích từng câu Pä]i dựa trên bản dịch Pali, đồng thời còn 
dịch cả các bản sớ giải và hậu sớ giải. 

Danh từ sãmañña”! có nghĩa là tu sĩ, sự phù hợp với tu sĩ, nỗ 
lực trở thành một tu sĩ,Š còn theo từ điển Pa]i-Hán”Ý cũng dịch là 
phù hợp, một cách tổng quát, tư cách của người xuất gia.” Danh từ 


eyya, nappatikankhe anägatamn; YadaHtamn pahimnamn tam, appattañca anägatam. “Paccuppan- 
nañca yo [yatn (neHipali)] dhammam, taHha taHha vipassati; Asatnhiram [asarmnhiram (syä. 
kam. ka.)] asamnkuppam, tam vidvä mmanubrnuhaye.” Ajjeva kiccamatappam [kiccam ätappan 
(sĩ. ka.)], ko jañfñä mmaranatnul suve; Na hi no sangaramm tena, tmahäsenena 1accuna. “ Evam vi- 
hãrim atäpim, ahorattamatanditam; Tam ve bhaddekaraftoti, santo äcikkhate rmuni” [mumiti 
(sĩ. syã. kam. p1.)]. 

16. BHS sv sãmaññiaphalasuttam: RIRUT4c5Qdt (Šrãmanyaphalasũtra) 

17.D.2 

18. >*ƒ'] 3⁄44, CBETA, T01, no. 1,p.108-109. 

19. Bản dịch Pali: Thích Minh Châu (1991), Bản địch Hán: Tuệ Sỹ (2008b). 

20. Thanissaro translated. 

21. Thích Nhuận Thịnh (2012). 

22. Chánh Minh (n.d). 

243. Thích Minh Châu dịch (1991). 

24. tINsIs1 

25. PED s.v sãmafifia samanaship, in accordance with true Samanaship, striving to be a 
samana. 

26. E,?X 15] #t 

27. DCBT sx sãmaffa: †à ‡†% › —#}+‡ › th A3 1à 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT „211. 


phala”* có nghĩa là kết quả, lợi ích,? Hán dịch là quả." Như vậy, gộp 
nghĩa của hai chữ sãmaññaphala là lợi ích thu được từ tư cách tu sĩ, 
hay đời sống xuất gia.”' Đúng như tựa đề kinh đã thể hiện, kinh này 
là lời giải đáp của đức Phật cho vua Ajatasattu về những “kết quả thiết 
thực hiện tại” của đời sống xuất gia. Trước khi đến gặp đức Phật, vua đã 
ở trong hoàng cung vào một đêm trăng tròn, có cảm hứng muốnnghe 
giáo pháp từ một vị tôn túc và các vị đại thần đã gợi ý cho vua về sáu 
vị ngoại đạo sư nhưng vua vẫn im lặng, rồi thây thuốc Kỳ bà giới thiệu 
đức Phật. Lúc gần đến chỗ Phật, vua bỗng kinh sợ vì sự yên lặng của đại 
chúng Tỷ kheo và nói lời cảm thán về thái tử. Cuối cùng, vua xin phép 
hỏi đức Phật về những lợi ích thiết thực của bậc xuất gia. 

Câu hỏi của vua Ajatasattu là một câu hỏi trọng tâm của cả bài 
kinh. Trước khi hỏi đức Phật, vua đã đặt vấn đề này cho sáu vị Tôn 
chủ của sáu phái ngoại đạo nhưng các vị ấy đã không làm thỏa mãn 
câu hỏi của vua. Câu hỏi này thể hiện sâu sắc nhất tính thiết thực 
hiện tại của đời sống xuất gia, mà kinh gọi là hạnh Sa môn. 


Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, 
điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, nguyên súy, 
chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dõng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, 
người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, 
nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công 
nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện 
tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an 
lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. 
Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng dâng 
các vật cúng dường cho Sa môn, Bà la môn, sự cúng dường này có 
ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo 


28. BD sxv th. 

29. PED sxv phaÏla : fruit, beneftt. 

30. DCBT sw phala: 3 

31. advantage resulting from Samanaship, fruit of the life of the recluse. 


s 212, GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại đức, Ngài có thể chỉ cho rõ 
ràng kết quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa môn chăng??? 


2.3. Những kết quả thiết thực của đời sống xuất gia 
2.3.1. Sự kính trọng uà cúng dường 


Đức Phật trả lời cho vua Ajatasattu về kết quả thiết thực thứ nhất 
thể hiện qua việc nhận được sự kính trọng và cúng dường của nhà 
vua với một vị xuất gia. Đức Phật đưa ra hai ví dụ về một người nô 
bộc và một người nông phu. 


Tâu đại vương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như 
vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghị, 
bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong 
an tịnh. Này đại vương, đại vương có nói như vậy chăng?: “Người 
ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính ái chú ý từng nét mặt”. Trái lại chúng con 
kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống 
ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, thuốc men trị bệnh và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở 
người ấy đúng theo luật pháp. 


- Này đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì 
đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại hạnh Sa môn? 


- Bạch Đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa môn. 


32. Thích Minh Châu (1991): 100-101, nguyên văn Pali: (Yøthä ru kho imami, bhante, 
puthusippayatanami, seyyathidam - hatthärohä assarohä rathika dhanugeahä celakä calakä 
kappakä nhãpakã [nahapikä (sĩ), nhäpikä (syä.)] sũdä mãläkãrã rajakä pesakäarä nalakärä 
kumbhakarä ganakã muddikä, yãni vã panafifñänipi evameatäni puthusippäyatanäni, te 
dittheva dhamme sandifthikam sippaphalamn upajIvanti; te tena altãnam sukhenti pinenti 
[pmermti (katthaci)], mmätãpitaro sukhenti pinenti, puftadäratmn sukhenti pinenti, rmiffãmacce 
sukhenfi pinenti, samanabrahrnanesu [samatesu brãhrnanesu (ka.)] uddhaggikam dakkhinarn 
patitthapenti sovageikamn sukhavipäakamn sageasarnvattanikam. Sakkã nu kho, bhanfe, evatmeva 
dittheva dhamme sanditthikam sãmafiaphalam paññapetu` nữi?) 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỰC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT .2Il Á, 


- Này đại vương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của 
hạnh Sa môn mà ta đã trình bày.” 

2.3.2. Sự thi hành các tiểu giới, trung giới à đại giới 

Kết quả thiết thực thứ hai liên quan đến việc trì giới. Trì giới đề 
cập trong Kinh Sa-môn quả được chia làm ba hạng mục: tiểu giới, 
trung giới và đại giới, vốn là những giải thích của đức Phật về một vị 
Tỳ kheo giới hạnh cụ túc.** Nội dung của việc trì giới của người xuất 
gia liên quan đến việc sống cẩn trọng với “sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, 
ngữ nghiệp thanh tịnh”3° Với sự tóm tắt như vậy, các khía cạnh về 
giới, thân nghiệp, ngữ nghiệp được triển khai chi tiết hơn trong các 
phần sau. 

Trong phần tiểu giới, đức Phật đề cập đến các giới mà ngày nay 
bất cứ ai cũng quen thuộc khi nói về giới trong Phật giáo như giới 
không sát sanh, giới không trộm cắp, giới không nói láo, giới không 
nói hai lưỡi, giới không nói lời ác và giới không nói những lời phù 
phiếm. Phần trung giới có sự khác biệt với phần tiểu giới bên trên ở 
chỗ đức Phật chỉ ra những giới cấm thủ, vốn là những việc làm sai 
lầm của các vị Sa-môn, Bà la môn ngoại đạo. Ở phần trước của bài 
kinh, vua Ajatasattu đã trình bày về những lời giải đáp của sáu vị 
ngoại đạo sư cho vua, vốn là những quan niệm sai lầm, đến phần này, 
đức Phật tiếp tục chỉ ra những hành động sai lầm, bao gồm cả thân 
nghiệp và ngữ nghiệp. Đức Phật cho thấy sự khác biệt giữa đoàn thể 
Sa-môn của đức Phật với các đoàn thể Sa-môn khác. Trong khi các 
vị Sa-môn ngoại đạo cũng được nhận những quyền lợi tương đương 
như các vị Tỳ kheo của đức Phật, nhưng họ lại có những sinh hoạt 
còn mang nhiều đặc tính hưởng thụ, cũng như còn gây hại đến môi 


33. Thích Minh Châu (1991): 117-118. 

34. Nguyên văn: bhikkhu silasampamno. 

35. Thích Minh Châu (1991): 122, nguyên văn: pafimokkhasamvarasaruto viharati 
äcäragocarasampanno, anuuaftesu vajjesu Dhayadassavi, samädäya sikkhat sikkhäpadesu, 
käyakammavacikammena samannagato kusalena. 


214, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


trường và có những hành động lời nói không chân chánh. Đặc điểm 
nổi bật của phần đại giới là kinh đề cập nhiều đến lãnh vực chiêm 
tinh và bói toán, vốn được đức Phật xem là những tà mạng. Qua đó, 
kinh đã cho thấy các lãnh vực này không phải là công việc chính của 
người xuất gia theo đức Phật. 


Sau khi trình bày xong về tiểu giới, trung giới, đại giới, đức Phật 
so sánh một vị Tỳ kheo đầy đủ giới luật như một vị Sát đế ly đã làm 
lễ quán đảnh sau khi hàng phục những kẻ thù địch. Giới luật do đó 
theo đức Phật như một chỗ dựa vững chắc làm cho các vị xuất gia 
có thể tự tin và vững vàng trước quần chúng. 


Và như vậy, đại vương, vị Tỷ-kheo ấy, nhờ đầy đủ giới luật nên 
không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 
Đại vương, như một vị Sát đế ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục 
kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện 
thù địch. Cũng vậy, này đại vương, Tỷ-kheo ấy nhờ đây đủ giới luật, 
nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 
Vị ấy nhờ đây đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không 


vần đục. Như vậy, này đại vương, Tỷ-kheo đầy đủ giới luật. * 


2.3.3. Những kết quả liên quan đến thiên định 


Theo Kinh Sa-môn quả, sau khi hành giả đã kiện toàn về mặt 
giới luật, công việc tiếp theo chính là tu tập thiền định. Khởi đầu 
bằng việc hộ trì các căn, kế đến là chánh niệm tỉnh giác, biết đủ, tiếp 
theo là đoạn trừ năm triển cái cho đến các giai đoạn chứng đắc từ sơ 
thiền cho đến tứ thiền. Theo đó, quá trình tu tập thiền định có thể 
tính từ lúc hành giả hộ trì các căn cho đến khi đoạn trừ được năm 
triển cái, sau quá trình này là quá trình gặt hái được các thành quả 
tu tập từ thấp đến cao, Năm triền cái được đức Phật ví dụ như món 


36. Thích Minh Châu (1991): 134, nguyên văn: Sø kho so, mahäräja, bhikkhu evam 
silasampanno na kuioci phayœyn samanupassati, yadidam silasarmvarato. Seyyathäpi - 
maharäđja, räjä khattiyo mmuddhäbhisitto nihatapaccaärmitto na kutoci phayatal sarmmanupassafi, 
yadidamn paccatthikato; evarneva kho, mahäräja, bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayan 
sưmnanupassati, yadidamn silasarnvarafo So iminäa arivena silakkhandhena samannägato 
aj]hatatn anavajjasukharn pafisamnvedeti. Evan kho, mahäräđja, phikkhu silasampanno hoti. 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỰC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT 2l »- 


nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc.” 

Sau khi rũ bỏ được năm triển cái, hành giả bắt đầu cảm nhận hỷ 
và lạc thấm nhuần thân tâm. Hành giả tuần tự chứng được từ thiền 
thứ nhất cho đến thiền thứ tư. 


Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân hoan sanh; do 
hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân 
khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Iỷ-kheo ly 
dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
đo ly dục sanh, với tầm, với tứ. 1ý-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.” 


2.3.4. Những kết quả liên quan đến trí tuệ 


Sau khi đã đạt được những lợi ích liên quan đến thiền định, kết 
quả này chính là thềm bậc để cho bậc xuất gia chứng đạt cấp độ 
cao hơn, đó chính là trí tuệ bao gồm chánh trí và chánh kiến. “Với 
tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến”? 


2.3.5. Những kết quả liên quan đến thân thông 


Sau khi đạt được chánh trí và chánh kiến, vị ấy có khả năng hiện 
hóa một hóa thân, và chứng được năm thông: thần túc thông, thiên 
nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông. 
“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo 


dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông.”*° 


37. Tóm tắt từ Kinh Sa-môn quả, Thích Minh Châu (1991a): 136-140. 
38. Thích Minh Châu (1991): 139. 

39. Thích Minh Châu (1991): 142. 

40. Thích Minh Châu(1991):145 


216. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


2.3.6. Sự giác ngộ lý Tí đế uà chứng đạt A-la-hán 


Cuối cùng, thành quả cao nhất mà một bậc xuất gia có thể đạt 
được theo kinh là sự giác ngộ lý Tứ đế thông qua lậu tận trí và sau 
rốt, chứng đạt A-la-hán. 


Vị ấy biết như thật “đây là khổ? biết như thật “đây là nguyên 
nhân của khổ, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật “đây là 
con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật “đây là những lậu hoặc”; 
biết như thật “đây là nguyên nhân của lậu hoặc? biết như thật “đây 
là sự diệt trừ các lậu hoặc”; biết như thật “đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc”. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, 
tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa."" 

Đức Phật khẳng định đây là đích đến cuối cùng của một vị xuất 
gia và không còn kết quả nào cao hơn nữa. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, 
còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn trước. Này đại vương, không có một quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn nào vi diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn này." 

3. KẾT LUẬN 

Qua việc khảo sát về tỉnh thần thiết thực hiện tại trong Kinh Sa- 
môn quả, chúng tôi rút ra ba nhận định sau: 

1. Tỉnh thần thiết thực hiện tại của giáo pháp thể hiện ở chỗ 
tư tưởng Phật học không phải là học thuyết triết học đơn 
thuần mà chính hành giả cần phải tự thân thực hành và tự 
mình chứng ngộ vì pháp của đức Phật có đặc tính “đến để 


41. Thích Minh Châu(1991):154-155 
42. Thích Minh Châu(1991):156 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT „217. 


mà thấy “° “Kinh Sa-môn quả nêu lên những pháp môn căn 
bản - tuần tự nhi tiến cùng với những thành tựu pháp thượng 
nhân của đời sống xuất gia." 


2.. Kinh Sa-môn quả là một bản kinh tiêu biểu của Kinh Trường 
bộ thể hiện tính chất đối ngoại, mục đích để khuyến khích 
đời sống xuất gia. “Phật giáo Nguyên thủy bao hàm hai mục 
đích quan trọng và cấp bách. Một là có được một quần chúng 
tín đồ và sự ủng hộ và thứ hai là bảo đảm sự sống còn của tổ 
chức. Thiếu một trong hai yếu tố này thì giáo pháp sẽ phải 
mai một... Để có được tín đồ, Phật giáo Nguyên thủy trước 
nhất cần một lượng thính giả. Vì vậy, những giao thiệp ban 
đầu ít nhất phải hấp dẫn và thích thú. Trong bốn bộ NÑikaya 
thì văn bản thú vị nhất nằm ở Trường bộ” 


3. Kinh Sa-môn quả thể hiện hạnh phúc thấy được trong hiện 
tại đối với người xuất gia. Tỉnh thần của kinh cũng gần gũi 
với một trước tác được viết ra sau này bởi thiền sư Quy Sơn 
Linh Hựu: “Người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới 
phương trời cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế 
tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho 
quân đội của ma vương phải rúng động khuất phục, với mục 


đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi”*é 


43. Ehipassiko. 

44. Chánh minh(n.d). 

45. Joy Manné (1990): 78-80, “Ihe early Buddhists had two important and urgent 
purposes. One was to gain converts and lay support; the other was to ensure the survival oftheir 
religion. Without success in both of these their Teaching would die out... To attract converts 
the early Buddhists fñirst needed an audience. Eor that their initial communications had at least 
to be attractive and entertaining. Of the first four Nikayas by far the most entertaining texts 
occur in DN” 

46. Trí Quang (2010b): 2104-2105, Nguyên văn: (3#ƒ]3#‡8ƒ432Rã) XI : L *ku 
4# A4182 ° J1 Xã › 5ê ° lhh/ £ ° H‡Kv9 8 ° JÄXŸ S2 | (CBE- 
TA, X6ó, no. 1298, p. 734, a22-23 // Z.2:21, p. 468, c16-17 // R11ó, p. 936, al6-17) 


218. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Bảng viết tắt 

BD. Buddhist DicHonary, by Nyăãnatiloka. (Colombo: 
Buddhist Publication Society, 1988) 

BHS. Buddhit Hybrid Sanskrit Grammar and Diclionary, 
Eranklin Edgerton ed.(1998), Motilalal Banarsidass Publishers 
Private Limited, Delhi, Vol II 


D._ Dighanikäya, I-IIL, ed. T.W. Rhys David and J. E. Carpenter, 
(London: PTS, 1889-1910) 


DCBT. Dictionary oƒ Chinese Buddhist Term, ed. W. E. Soothill 
and L. Hodous. (Delhi: Motilal Banarsidass) 


tPEH. Pali English DicHonary, ed. T.W. Rhys Davids and W. 
Stede. (London: PTS, 1921-25) 


GIÁO DỤC TINH THẦN THIẾT THỤC HIỆN TẠI CỦA ĐỨC PHẬT „219. 


Tài liệu tham khảo 

Tài liệu gốc 

Tiếng Pa]i 

Dighanikaya, I-IIL, ed. T.W. Rhys David and J. E. Carpenter, (Lon- 
don: PTS, 1889-1910) 

Tiếng Hán 

CBETA, T0I1, no. 1,p.108-109 

Tài liệu nghiên cứu 

Tiếng Anh 

Thanissaro translated, The Fruifs oƒ Comfemplative liƒe, Source: Ac- 


cess-to-Insight, http://www.accesstoinsight.org/canon/digha/ 
dn2.html 


Bhikkhu Bodhi ed.(2005), In the Buddhas words: An Antholoey oƒ 
Discourses from the Pali Canon, Boston: Wisdom Publications. 


Manné, Joy(1990), “Cafegories oƒ Sutfa in the Pali Nikãya and their 
implications ƒor our aprreciation oƒ the Buddhist Teachines and 
Liferature.”, ]ournal ofthe Pali Text Society, XV, 29-87. 


Russel Webb ed.(2008), An Analwis oƒ the Pali Canon, Srilanka: 
Buddhist Publication Society. 

Tiếng Việt 

Bhikkhu Bodhi - Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch (2016), Hợp 
tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali, Nxb. Hồng Đức. 

Chánh Minh (n.d), “Luận giải kinh Sa-môn quả phần I1, tk- 
chanhminh.wordexpress 

Kim Phương (30-06-2017), “Pháp là thiết thực hiện tại”, Văn hóa 
Phật giáo, số 221. 


220. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Narada - Phạm Kim Khánh dịch (2009), Đức Phật và Phật pháp, 
Nab. Tôn giáo. 

Nhất Hạnh (2017), Đạo Phật đi vào cuộc đời, Lá bối, Thư viện Huệ 
Quang ảnh ấn. 

Phan Minh Hiển (12-08-2016), “Phật giáo và đời sống thế tục”, Văn 
hóa Phật giáo, (số 201. 

Thích Chơn Thiện (11-05-2012), “Tinh thần thiết thực hiện tại 
trong lời dạy của Đức Phật Văn hóa Phật giáo, số 16. 

Thích Chơn Thiện (2009), Phật học khái luận, Nxb. Phương Đông. 

Thích Minh Châu dịch (1991), Kinh Trường Bộ, tập I, Viện Nghiên 
Cứu Phật học Việt Nam. 

Thích Minh Châu (2011), Dàn ý Kinh Trung bộ và tóm tắt Kinh 
Trường bộ, Nxb. Tổng hợp TP.HCM. 

Thích Minh Châu - Thích Nữ Trí Hải dịch (1998), So sánh Kinh 
Trung A hàm (chữ Hán) ở Kinh Trung bộ (chữ Pali), Nxb. Tổng 
hợp TP.HCM. 

Thích Nhuận Thịnh (2012), “Iìm hiểu kinh Sa-môn quả” trang tin 
Đạo Phật ngày nay. 

Trí Quang biên tập (2010a), Tổng tập giới pháp xuất gia, tập 1, Nxb. 
Văn hóa Sài Gòn. 

Trí Quang biên tập (2010b), Tổng tập giới pháp xuất gia, tập 2, Nxb. 
Văn hóa Sài Gòn. 


221 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT 
VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆN NAY 


ĐĐÐ. Thích Trung Thuận 


I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 

Sứ mệnh giáo hóa của Đức Thế Tôn mục đích là hướng con 
người đến con đường giải thoát nỗi khổ-niềm đau. Những lời dạy 
của Ngài đã được kết lại thành tam tạng thánh điển, mà ngày nay, 
được các nhà nghiên cứu trên thế giới nhận xét và đánh giá khác 
nhau. Giáo lý ấy ví như viên kim cương, tùy theo góc độ người xem 
mà nhận xét. Vì vậy, có người đánh giá Ngài như một nhà triết học, 
lại có người nhận xét Ngài như một nhà khoa học, cũng có người 
cho rằng Ngài là nhà tâm lý học, nhà hùng biện, nhà giáo dục học... 

Đối với lĩnh vực giáo dục, giáo dục là khoa học về việc giáo dục 
con người, khoa học về sự huấn luyện đạo đức, huấn luyện trí tuệ 
và hình thành nhân cách con người. Giáo dục là khoa học của các 
khoa học, đào tạo nên tất cả các ngành nghề trong xã hội. Từ góc 
độ xã hội học, giáo dục là quá trình hình thành con người dưới tác 
động của môi trường xã hội và thực tại xung quanh con người. Từ 
góc độ giáo dục học, giáo dục là quá trình hình thành mục đích và 
hệ thống những sức mạnh về thể chất và tinh thần của con người, 
cho từng cá nhân, nhằm xây dựng một cộng đồng xã hội, văn hóa, 
đạo đức, an bình và thịnh trị. 


222, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Ngay khi đạo Phật được du nhập vào Việt Nam, đạo đức Phật 
giáo nhanh chóng hòa nhập vào đời sống con người và xã hội, mỗi 
hành động mỗi ý tưởng của ngôn ngữ sinh hoạt đời thường, đều có 
chất liệu của Phật giáo, thấm nhuần theo nhiều lĩnh vực như: văn 
hóa đạo đức, vật chất lẫn tinh thần, trách nhiệm và bổn phận của 
con người trong cuộc sống. Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã phát 
thảo đôi nét về tính giáo dục như sau: 


“Giáo dục thường được hiểu là những gì làm nên ăn hóa và văn 
mỉnh của mọi xứ sở. Các công trình sáng tạo là suối nguỗn của văn 
tỉnh, và các vai trò xây dựng và phát triển xã hội của giáo dục là suối 
nguốn văn hóa một dân tộc. Giáo đục văn hóa và uăn minh đều là sản 
phẩm của tư duy con người trong một thời đại, con người ước tong 
được an ổn, hòa bình và hạnh phúc, vì thế uăn hóa và giáo dục phải ẳem 
lại an ổn, hòa bình hạnh phúc cho con người. Một hệ thống văn hóa giáo 
dục như thế phải được xây dựng trên cơ sở một hệ thống triết lý, tâm lý 
0à mẫu người giáo dục lý tưởng. 

Các uấn đề giáo dục quan yếu này phải xuất phát từ một lý thuyết 
0ề nhân tính lý tưởng nói lên được sự thật của cơn người 0à cuộc đời 0à 
mối quan hệ không thể tách tời giữa con người uà cuộc đời. `" 

Qua những điều vừa nêu ở trên cho thấy sự nghiệp giáo dục là 
một nguồn lực trọng yếu trong sự hình thành và phát triển của xã 
hội con người nói riêng và cộng đồng nhân loại nói chung theo tỉnh 
thần giáo dục Phật giáo. 

Đồng quan điểm trên khi cố Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam từ năm 1981-1993 HT. Thích Đức Nhuận (1897-1993) 
trong đại hội kỳ II cũng đã kêu gọi toàn thể Tăng Ni Phật giáo đồ 
trong nước và nước ngoài. Cùng với việc hoằng dương Phật pháp 
xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam giữ đúng 
tinh thần lục hòa của đạo Phật và đặc biệt nhất là phải quan tâm bồi 
dưỡng giáo dục Tăng Nị, đào tạo Tăng tài là cho hậu thế ngày càng 


1. Lý thuyết về nhân tính qua kinh tạng Pali, Luận án tiến sĩ Phật học của học giả Thích 
Chân Thiện trang đầu chương 1. 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY_„223.. 


tăng tiến cho đạo pháp xương minh. Đồng thời phải nỗ lực đóng 
góp tinh thần, trí tuệ, công sức, tài vật vào công việc xây dựng quê 
hương đất nước, Hòa thượng nói: 

“Xin quý Ngài nhớ những lời tôi đã dặn mà giữ gìn thân ngữ ý cho 
thanh tịnh, lấy giới luật của Phật làm thây, luôn luôn giữ lục hoà, chấp 
hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước đề 
ra, ủng hộ lập trường hòa bình thế giới, thân thiện đoàn kết tới các 
tôn giáo bạn, quyết tâm tu học vượt mọi khó khăn, duy trì Phật pháp, 
hướng lên Tam bảo, nêu gương chánh tín bài trừ mê tín.” 

Tất cả những gì Ngài cần làm đã làm xong để rồi trước khi xả bỏ 
thân tứ đại huyễn hóa nhưng Ngài vẫn chưa yên tâm với những lời 
di chỉ tối hậu truyền lưu hậu thế. 


Cũng theo cố Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam với niềm ưu tư thao thức về sự nghiệp giáo 
dục, nội dung với phương pháp giáo dục như sau: “Sự nghiệp giáo 
dục chỉ có fhể thành công chừng nào sự nghiệp ấy trở thành ý thức 
và trách nhiệm chung của tất cả mọi người, Thiếu mất ý thúc và trách 
nhiệm này, chúng ta không thể nói đến giáo dục hay xây dựng một môi 
trường tốt đẹp cho con người. 

Theo chủ trương của Nsài, tỉnh thần giáo dục phải được đặt trên 
nền tảng từ tuệ giải thoát làm căn bản, và phải duy trì thật tốt để 
nuôi dưỡng môi trường giáo dục, bởi vì Phật dạy trí tuệ giải thoát sẽ 
không hiển hiện với con người ngay lập tức, mà nó sẽ hiện diện một 
cách từ từ. Do đó học từ từ, hành từ từ theo từng bước một, giống 
như chúng ta muốn xây ngôi nhà vững chắc thì trước hết chúng ta 
phải xây nền móng vững chắc trước tiên vậy. 

Căn cứ vào các luận điểm của các bậc tiền bối kể trên thì giá trị 
đạo đức, kiến thức, văn hóa và nhân cách con người được phân loại 


2. Trang đầu kỷ yếu Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận (1897-1993), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, PL 2538. 

3. “Một môi trường giáo dục tốt phải khởi nguồn xây dựng bởi những người có ý thức trách 
nhiệm” trang 3 tập vẫn thành đạo, PL 2538. 


224. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tốt hay xấu, thiện hay bất thiện. Đây chính là con đường hai chiều 
mà giáo lý Phật giáo gọi là nghiệp hay sự chiêu cảm của hành động 
và ý tưởng của nghiệp: “Nghiệp là tác nhân, chủ nhân của nghiệp là kẻ 
thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp 
là điểm tựa, nghiệp phân chia các loại hữu tình có liệt có ưu”. Chữ 
nghiệp trong Phật giáo bao hàm một ý nghĩa rất rộng, từ hình thức 
đến nội dung, siêu đọa, phạm thanh, tốt xấu, hư-nên, thành-bại đều 
do nghiệp ”.° 

Những điều nêu trên cho ta thấy rằng nguồn lực từ tư tưởng rất 
quan trọng trong sự hình thành nền tảng giáo dục Phật giáo hiện 
nay. 


Sự phát triển lịch sử của nền giáo dục Phật giáo đã được xác định 
chủ yếu qua vai trò của Phật giáo thể hiện trong một xã hội nhất 
định. Nơi đâu các hệ thống triết học và tôn giáo đối lập phát triển 
mạnh thì Tăng đoàn Phật giáo có trách nhiệm giải thích và hướng 
dẫn con người đến chân-thiện-mỹ, giải thoát nỗi khổ-niềm đau của 
kiếp sống nhân sinh. Giáo dục tu viện chủ yếu nhắm vào vấn đề 
biện luận (đebafe), thảo luận (đ¡scussion), logic và biện giải. Nhưng 
nơi đâu Phật giáo không bị thử thách và được sự bảo trợ nhiệt thành 
của quần chúng và chính quyền thì trọng tâm của vấn để là bảo tồn 
và phát huy giáo pháp bằng các phương thức truyền thừa đáng tin 
cậy, đặc biệt là vấn đề chú giải Kinh điển. Trong cả hai trường hợp, 
việc giáo dục cho người cư sĩ đều được duy trì bằng những thời pháp 
theo nhu cầu của quần chúng bao gồm việc giải thích và truyền bá 
giáo lý bằng thuật kể chuyện minh họa. Kiến thức truyền bá cho 
cộng đồng được củng cố thêm bằng phương tiện giáo dục ngắm 
nhìn dưới hình thức hội họa và điêu khắc của tu viện. 


II. ĐỨC PHẬT ĐÃ GIÁ0 DỤC NHỮNG 0Ì? 


Các nhà nghiên cứu giáo dục Phật giáo cho rằng trong số các 
nhà sáng lập tôn giáo, thì Đức Phật không tự xưng mình là giáo chủ 
hay một thượng đế, ngài chỉ là một con người như bao người khác, 


4. Kinh Trung bộ III, tr. 474. 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY. .225.. 


ngài càng phủ nhận ngài không phải một thiên khải nào hay một 
quyền năng nào khác. Đức Phật đã dạy: “tự ta là chỗ nương tựa cho 
ta, còn ai khác có thể làm nơi nương tựa?” 

Mục tiêu giảng dạy của Đức Phật là khích lệ và cỗ vũ chúng ta 
tự tìm sự giải thoát nỗi khổ-niềm đau nhằm tạo ra con người trí 
tuệ, thánh thiện và siêu nhiên. Vì vậy, mục đích giáo dục của Đức 
Phật giúp chúng ta tăng trưởng sức mạnh của tâm thức. Với ý tưởng 
phát triển hiểu biết của con người, giúp con người đứng vững đôi 
chân của mình bằng trí tuệ, tự tin để mạnh dạn bước đi cho hết kiếp 
người trên đường đời đây chông gai nghiệt ngã này. Hay nói cụ thể 
hơn, những lời dạy của Đức Phật nhắm tới việc xây dựng con người 
chân thật, theo đúng ý nghĩa của nó. 


Đức Phật dạy rằng muốn thành đạt sự giác ngộ giải thoát này, 
chúng ta cần phải ngang qua những phương pháp tu tập, huấn luyện 
thân và tâm, làm chấm dứt những nguyên nhân gây ra khổ đau cho 
con người trong đời sống hiện tại và mai sau. Đây chính là tỉnh thần 
hay mục đích của giáo dục Phật giáo, thể hiện tinh thần nhập thế 
tích cực, góp phần vào việc xây dựng một xã hội ấm no giàu mạnh, 
trong đó những thành viên là những người có đạo đức, tài năng, có 
trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cộng đồng. 

Theo Đức Phật, con người là tâm điểm. Sự chiến tranh hay hoà 
bình của nhân loại từ xưa đến nay đều do con người gây ra. Vấn đề 
chính yếu là làm thế nào để giáo dục con người thẳng tiến trên con 
đường phát triển trí tuệ một cách có phương pháp để đem lại an lạc 
và hạnh phúc cho mình và người. Điều đó, đối với các nhà giáo dục 
cổ đại Ấn Độ lúc bấy giờ chỉ là một giấc mơ. Mãi đến khi Siddhar- 
tha đạt được giác ngộ, thì giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Đức Phật 
đã vạch ra con đường giáo dục cụ thể, có lý thuyết, có thực hành và 
có kết quả trí tuệ, giải thoát khỏi khổ đau thật sự từ con người, ngay 
trong đời sống hiện tại này. Để từ đó ánh sáng của chánh pháp tình 
thương và trí tuệ tạo cho con người một cuộc sống yên vui, tự tại, 


š. Dhp. X4 


226, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


biết thương yêu tất cả mà không gây khổ đau cho nhau. Với một tỉnh 
thần cởi mở, bao dung và truyền cảm hết sức mầu nhiệm, đượm sắc 
thái hiếu sinh, hiếu hòa, giải thoát, nên đạo Phật truyền vào quốc 
gia nào cũng dung hợp được với dân tộc tính, dân tộc tình, dân tộc 
trí của các nước tiếp nhận để làm mới cho con người và cuộc đời. 
Phật giáorất gần gũi với con người, là đạo của con người và xã hội 
loài người. Phật giáo đã rất thắng thắn nhìn vào sự thật rằng cuộc 
đời vốn là đau khổ và đức Phật đã chỉ ra nguyên nhân của sự đau 
khổ, và con đường đi đến cuộc sống đó “điều quan trọng là, ta dạy 
các thây về sự khổ, nguồn gốc sự khổ, đạo diệt khổ và con đường đi 
đến diệt khổ. Những điều đó có ích, vì sẽ đưa các thầy đến cứu cánh 
của giác ngộ và giải thoát”. 

Với nguồn giáo lý cao diệu bao hàm về cả ba phương diện: tình 
cảm, lý trí và nhận thức, đạo Phật lấy con người làm cứu cánh và đối 
tượng chính để phục vụ và triển khai; lấy nhân tính làm cơ chỉ kiến 
thiết một xã hội người công bằng và thừa nhận khả năng sáng tạo của 
con người. Do đó đạo Phật chú trọng lấy tình thương làm động tâm 
xử thế, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường cho con người hướng về 
chính đạo. Để từ đó ánh sáng của chánh pháp tình thương và trí tuệ 
tạo cho con người một cuộc sống yên vui, tự tại, biết thương yêu tất 
cả mà không gây khổ đau cho nhau. 

1. Tư tưởng giảng dạy của Đức Phật 

Đức Phật là một nhà giáo dục bình đẳng, Ngài tuyên bố với 
nhân loại rằng cánh cửa thành công đạt được con đường giải thoát 
phải rộng mở cho tất cả mọi người, từ nam nữ, lớn nhỏ, sang hèn, 
cao thấp, đạo đức hay tội lõi. Nếu ai biết cải thiện đời sống trong 
sạch thì sẽ đạt được con đường giải thoát như đức Phật. Trong lịch 
sử nhân loại, đức Phật là người đầu tiên phủ nhận các học thuyết 
về giai cấp xã hội. Trong đó, thể chế người có sức mạnh sẽ cai trị 
và là chân lý trong khi người yếu sức sẽ bị làm nô lệ. Đức Phật đã 
nói những giai cấp thấp tận cùng xã hội đứng ngang hàng địa vị của 


6. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tạp A4 Hàm, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1973, tr. 403. 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY. .227_. 


những người được coi là giai cấp cao nhất lúc bấy giờ thông qua tiêu 
chí đạo đức và trí tuệ. Cũng chính Đức Phật, người đầu tiên trong 
lịch sử nhân loại, đã đưa vai trò người phụ nữ lên địa vị cao bằng 
cách thiết lập giáo đoàn nữ đầu tiên trong lịch sử các tôn giáo. Theo 
Đức Phật, nếu giá trị thật của con người nằm ở đời sống đạo đức và 
trí tuệ thì con đường giác ngộ giải thoát không có ranh giới của giới 
tính, chủng tộc, màu da... Bất cứ ai, một khi thực hành đúng chánh 
pháp sẽ chắc chắn chứng đắc được các quả vị như nhau, đạt được 
hạnh phúc và an lạc như nhau. Chính Đức Phật đã hủy bỏ chế độ nô 
lệ và kịch liệt phản đối hệ thống giai cấp hủ lậu đã mọc rễ sâu sa trên 
mảnh đất Ấn Độ. Theo Ngài con người trở thành hà tiện hay cao quí 
không phải do dòng dõi mà do hành vi của mình “cơn người sinh ra 
không ai là tiện dân, không ai là Bà La Môn mà do hành vi khiến họ trở 
thành tiện dân hay Bà La Môn””. Do vậy giai cấp hay màu da không 
làm cản trở một người muốn trở thành một Phật tử hay gia nhập 
tăng đoàn. Mỗi cá nhân đều được tự do gia nhập tăng đoàn, được 
hưởng đối xử bình đẳng, và cũng được giao những nhiệm vụ tương 
xứng cho dù xuất thân của họ là một người chài lưới, một kẻ đổ rác, 
một tướng cướp hay là gái giang hồ... “Như cơn gió lốc thổi dổn các 
thứ lá lại một chỗ, đúc Cù Đàm giáo hóa tất cả. Trí thức, ngu si, 0ơng 
giả, bẩn hàn, nghèo hèn, giàu sang, già cả, niên thiếu, đàn bà, đàn ông, 
kẻ ác người thiện, tất cả và hết thảy, đức Cù Đàm đều tang vào giáo 
pháp và xem như nhau. Đạo của đức Cù Đàm là ẳạo bình đẳng, không 
phân biệt vậy."* Đây phải chăng chính là đường lối giáo dục bình 
đẳng không phân biệt, mà xã hội hiện nay cần phải học hỏi. 

Sự bình đẳng của Đức Phật không chỉ dừng lại ở nhân loại mà 
còn lan tỏa đến muôn loài vạn vật. Ngài dạy rằng tất cả chúng sinh 
đều có tâm lý tham sống sợ chết, vì vậy không có lý do gì mà ta nỡ 
cướp đi mạng sống của kẻ khác, như vậy nghĩa là không bình đẳng. 
Với quan điểm này trên bước đường du hóa, có lần Đức Phật đã tự 


7. Thích Đức Nhuận, Phật học Tỉnh hoa, Viện Triết lý Việt Nam và Triết học Thế giới, 
2002, tr.218. 
8. Kinh Đại Báo Ân, Phật học cơ bản, tập 1, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2003, tr. 82. 


228. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


tay bế một chú cừu non lạc đàn tìm về với mẹ. Và cũng chính Ngài 
đã lên tiếng giải thích và vạch rõ những ngu xuẩn của bọn người vì 
mê tín dị đoan, làm lễ tế thần bằng cách hiến dâng những con thú 
sống để cứu lấy con vật vô tội thoát khỏi cái chết hỏa thiêu đau đớn 
chỉ vì một sự tin tưởng mù quáng.? Như vậy, một xã hội mà ở đó 
sẽ không còn chiến tranh, sẽ không có sự kỳ thị chủng tộc, phân 
biệt màu da, lãnh thổ, mà ở đó con người đối xử với nhau bằng tình 
thương thật sự. 

Nếu đem đối chiếu tư tưởng bình đẳng trong giáo dục Phật giáo 
với tư tưởng bình đẳng trong giáo dục hiện đại có thể nói là không 
thể nào so sánh được. 

2. Giá trị những lời dạy của Đức Phật 

Những lời dạy căn bản của Đức Phật là dạy chúng ta giải thoát vô 
minh phiền não, giải thoát khỏi nỗi khổ-niềm đau, giác ngộ thành 
Phật, tức chuyển hóa cái phiền não chướng được tâm thanh tịnh và 
chuyển hóa sở tri chướng được trí tuệ sáng suốt. Bằng một ngôn từ 
đễ tiếp thu đối với người chưa học Phật thì đây phải chăng là hai 
trong ba phương diện của giáo dục thế giới hiện đại, đó là giáo dục 
trí tuệ và giáo dục tình cảm. Ngài dạy nếu chúng ta thực hiện điều 
đó bằng thực hành tám con đường chân chính (bát chánh đạo): 
1.chánh kiến, 2.chánh tư duy, 3.chánh ngữ, 4.chánh nghiệp, 5.chánh 
mạng, 6.chánh tinh tiến, 7.chánh niệm, 8.chánh định. Qua nội dung 
tám con đường thực hành đó ta thấy rõ ràng xã hội quan của Phật 
giáo đặt nền móng trên chủ nghĩa tự lợi và lợi tha. 


Mục đích giáo dục của Đức Phật là nhằm vào con người nhiều 
hơn, vì con người là tâm điểm của thế giới. Hạnh phúc hay khổ đau, 
hòa bình hay chiến tranh cũng từ con người mang đến. Do đó, để 
xây dựng một xã hội vững mạnh và an định về kinh tế, chính trị, 
quốc phòng, văn hóa, giáo dục... trước tiên theo Đức Phật phải 
giáo dục chính là ở con người, từ mặt vật lý, tâm lý, sinh lý, cho đến 
ý chí tình cảm và trí tuệ. Đọc lại kính Thiện Sanh (kinh Trường Bộ, số 


9. Phật học cơ bản, Tập 1, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 2003, tr. 20. 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY „229_ 


16) chúng ta sẽ bắt gặp Đức Phật nói về sáu mối tương quan để xây 
dựng một xã hội tốt đẹp. Đó là mối tương quan giữa cha mẹ và con 
cái; giữa thầy và trò; vợ và chồng; bạn bè; chủ và thợ; tu sĩ và cư sĩ. 
Trong Kinh chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành số 6 (Trường A Hàm 
D Đức Phật dạy, sở dĩ có người trộm cắp, hung ác, cướp bóc là do họ 
nghèo đói. Muốn chấm dứt nạn này thì phải cải thiện đời sống cho 
họ, cấp hạt giống cho người dân, đầu tư cho các thương gia và phải 
trả công thích đáng cho người làm thợ. Ngài cũng dạy, nên thay đổi 
chi phí cúng tế thần linh để cứu trợ cho người dân nghèo. Toàn bộ 
hệ thống giáo lý của đức Thế Tôn không ngoài mục đích cải tạo con 
người xấu thành người tốt, người tốt trở thành người tốt hơn, phàm 
thành thánh. Giáo dục của Phật giáo là giáo dục chuyển hoá bản 
thân và xã hội, trên cơ sở tự lực của mỗi người. 

Đối với đời sống của người xuất gia, Đức Phật đưa ra nhiều 
phương pháp để đạt được giải thoát thuận lợi nhất'”. Bên cạnh đó 
Ngài cũng rất quan tâm và tôn trọng sinh hoạt thế tục. Trong 4Š 
năm hoạt động giáo hóa, từ những việc lớn liên quan chính trị đất 
nước đến những việc chỉ tiết như kinh tế tiêu phí của tăng đoàn và 
chi tiêu trong gia đình của tín đồ tại gia`', từ vấn đề lớn trong xã 
hội như giai cấp chủng tính đến cụ thể về quyền lợi nghĩa vụ của vợ 
chồng, bổn phận giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè, giữa chủ nhân 
và người làm công, nhiều vấn đề hiện thực đa dạng thuộc phạm vi 
thế tục đều được Phật dạy đến, như kinh Hiếu tử dạy: “Làm tị quân 
chủ thì bảo vệ non sông bốn biển, làm kẻ bề tôi thì tận trung, đem nhân 
đức nuôi dân, phép làm cha tỉnh bạch, con hiếu với song thân, uợ chỗng 
tin nhau giữ gìn trinh tiết-`'” 

3. Các phương pháp giảng dạy của Đức Phật 

Đức Phật đặc biệt ca ngợi những việc làm có giá trị tỉnh thần lẫn 
vật chất như săn sóc người bệnh, thiết lập phương tiện giúp người 
qua đường như làm thuyền bè cầu bến, nhà nghỉ, mở đường, tránh 

10. Phật thuyết xuất gia công đức kinh, Quyền Thượng, Đại tạng kinh, Q.16, tr.815. 


11. Chư đức phúc điền kinh, Quyển Trung, Đại tạng kinh, Q.16, tr.777. 
12. Kinh Hiếu tử, Quyển Thượng, Đại tạng kinh, Q.16, tr.781. 


230. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


hiểm, đào giếng nước, nhà cấp nước uống, trồng cây xanh... Điều 
này không phải Phật chỉ nói một lần ở một nơi nào đó mà nhiều lần 
trong nhiều pháp hội. Phật bảo Đế Thích có bảy pháp bố thí rộng 
lớn được gọi là phúc điền: 


1. Tạo lập chùa, phòng tăng, giảng đường. 

2. Tạo lập vườn cây ăn trái, hồ tắm, trồng cây có bóng mát. 

3. Bố thí thuốc men, chữa bệnh cho mọi người. 

4. Làm thuyền bè giúp đỡ dân chúng. 

5. Bắc cầu giúp người qua lại. 

6. Đào giếng bên đường giúp người đi đường đỡ cơn khát nước. 
7. Làm nhà xí giúp cho việc vệ sinh công cộng được tiện lợi. '? 


Chính tư tưởng phúc điền này đã trở thành nguyên nhân của 
hành vi lợi tha, là nguyên tắc của phúc lợi xã hội. 

Cuộc đời Đức Phật phần lớn du hóa rộng rãi khắp nơi. Từ khi 
thành đạo cho đến ngày đi vào đại Niết-bàn, đức Như Lai không 
ngừng giáo dục cho nhân loại. Trong suốt quá trình 4Š năm dài 
(theo kinh điển Pali) hay 49 năm (theo kinh điển Đại thừa), đức 
Phật đã tiếp xúc nhiều đối tượng khác nhau trong mọi tầng lớp xã 
hội, từ các nhà trí thức, đạo sĩ ngoại đạo, vua quan, người giàu sang, 
cho đến người thấp hèn, hạng người sát nhân, gái giang hồ, trẻ chăn 
trâu, chư ma, chư thiên... có khi Ngài dạy cả số đông hay một nhóm 
người hoặc nếu cần Ngài chỉ dạy cho một người. Sau thời giảng của 
Đức Phật đều có người đắc được quả thánh thứ nhất và cuối cùng. 
Phương pháp của Đức Phật nằm trên tính khế cơ, phân tích, giải 
thích rất tỉ mỉ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần vấn đề gạn lọc tâm ý để 
thiện hoá con người và xã hội. Ngài thường dùng hình ảnh so sánh 
hoặc ví dụ và chọn lọc những gì mà chúng sanh đang cần dạy và liên 
quan đến cuộc sống hiện tại của người nghe, để giúp cho người nghe 
đễ dàng lĩnh hội những ý tưởng sâu sắc trong những ngôn ngữ rất 


13. Kinh chư đức phúc điền, Quyển Trung, Đại tạng kinh, Q.16, tr.777. 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY. „231. 


mộc mạc, bình dân. Ví như trong Kính Tiên Dụ số 221, Tôn giả Man 
Đồng Tử đặt ra mười câu hỏi siêu hình để hỏi Thế Tôn: “Thế giới 
thường hay vô thường? Như Lai có tồn tại sau khi chết?” v.v... Thế 
Tôn đã im lặng không trả lời. Ngài nói cho Man Đồng Tử nghe câu 
chuyện một người bị mũi tên độc. Vấn đề cấp thiết là giải phẫu để 
giải độc ngay, chứ không phải là vấn đề tìm cho ra ngọn ngành mũi 
tên và người bắn mũi tên, bởi lẽ người trúng tên độc sẽ có thể chết 
trước khi biết được tông tích của hung thủ. Cũng thế, vấn đề cấp 
thiết của con người là nhổ mũi tên “khổ đau” chứ không phải đi tìm 
những câu trả lời cho các vấn đề siêu hình không thiết thực. Một lần 
khác ở Kosambi (Tương Ưng Bộ Kinh V), Thế Tôn dạy các Tỷ-kheo: 
“Những øì Như Lai biết ví như rừng lá Simsàpa, còn những gì mà 
Như Lai giảng dạy thì ít như nắm lá trong tay, nhưng đây là những 
phương thức thoát khổ." Đó là tính chất thực tiễn, thực tế, rất thiết 
thực hiện tại của những lời giảng dạy của Thế Tôn. Chúng ta còn 
thường thấy ở các kinh khác, ý nghĩa thiết thực hiện tại được Thế 
Tôn cắt nghĩa: quán sát tự thân, tự tâm để thấy rõ tham, sân, si mà 
đoạn trừ. Chẳng hạn như pháp Tứ Đế, khi nào còn con người tham 
dục, còn đau khổ thì chân lý Tứ Đế vẫn còn tồn tại giá trị nghìn đời. 
Đó là một trong các ý nghĩa thiết thực nhất của bốn chân lý này. 
4. Thái độ giảng dạy của Đức Phật 

Với người xuất gia, Đức Phật khuyên tinh tiến tu hành. Với người 
tại gia Phật khuyên trước tiên phải siêng năng trong nghề nghiệp. 
Điều quan trọng nhất là phải nắm vững chức năng của mình trong 
trật tự xã hội. Bất cứ ai, từ vua chúa, võ sĩ, Bà-la-môn, nông dân, 
thương nhân đều có chức nghiệp của mình. Chức nghiệp không 
có quý tiện. Có điều là người tại gia phải sở đắc tài sản bằng chức 
nghiệp chính đáng của mình. Các chức nghiệp chính đáng được 
Phật nêu ra như sau: nông nghiệp, chăn nuôi, thương nghiệp, thủ 
công nghiệp, kinh doanh cho thuê nhà ở, công chức, thầy giáo, thư 
ký, giúp việc nhà vx... 

Như đã nói ở trên, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân 
loại, phản bác các chế độ giai cấp trong xã hội. Ngài luôn luôn nâng 


232, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


cao tinh thần tự do và bình đảng. Ngài không bắt buộc người học 
chỉ rập khuôn theo Ngài, cũng không bắt buộc học chỉ nô lệ giáo lý 
hoặc nô lệ chính Ngài. Những ai học với Ngài đều được quyền tự do 
tư tưởng. Đức Phật thường dạy các đệ tử đừng vì kính nể, tôn trọng 
Ngài mà nhắm mắt tin theo lời Ngài dạy. Hãy thực hành lời Ngài dạy 
nếu tự mình tư duy, kiểm nghiệm và cảm thấy có lợi ích. 

Thái độ giảng dạy của Đức Phật đặt trên nền tảng trí tuệ và giải 
thoát làm căn bản. Bởi vậy, khi tiếp nhận lời dạy của Đức Phật phải 
suy tư, phải tìm hiểu một cách tỉ mỉ thì mới có thể lãnh hội hết ý 
nghĩa thâm sâu chứa đựng bên trong, và dĩ nhiên lợi ích của nó lại 
càng to lớn hơn nữa. Trong kính Kifagini (Trung Bộ 2) Đức Phật 
dạy người học trò chơn chánh phải: “Có lòng tin; đến gẩn; tỏ lòng tôn 
kính; lắng tai; nghe pháp; thọ trì pháp; suy tư ý nghĩa các pháp; chấp 
nhận các pháp; ước muốn sanh khởi; nỗ lực; cân nhắc và tỉnh cẩn.” 

Đức Phật vừa là một vị thầy vừa là một vị cha (Thiên Nhơn chí 
Đạo Sư, Tú Sanh chỉ Từ Phụ) của loài người và loài thần linh. Ngài 
luôn thể hiện lòng từ mẫn thương tưởng đến tất cả chúng sanh. 
Ngài dẫn dắt, an ủi, nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patàcàrà 
và Kisàgotami. Tự tay Ngài chăm sóc cho những người bệnh hoạn, 
cô đơn như Patigatta Tissa Thera. Ngài giúp đỡ người nghèo đói và 
người bị bỏ rơi như Rujjumàlà và Sopàka. Đức Phật nâng đời sống 
đạo đức của những hạng người tội lỗi sát nhân như Angulimàla và 
hạng gái giang hồ hư hỏng như Ambapali. Ngài khuyến khích kẻ 
yếu hèn, đoàn kết lại những người chia rẽ. Tất cả đều hưởng được 
những lời dạy đây trí tuệ của Ngài. Đức Phật là một vị thầy bao giờ 
cũng thể hiện tình thương đến những người học trò. Ngài thường 
sinh hoạt bên cạnh người học trò, ví như người bác sĩ từng sống 
cùng bệnh nhân, nên hiểu từng căn bệnh của bệnh nhân mà cho 
thuốc. 

Đức Phật là vị thây không độc quyền, không độc đoán và không 
độc tài lãnh đạo giáo hội. Ngài khuyên các đệ tử lớn, như Xá Lợi 
Phất, Mục Kiền Liên... thu nhận đệ tử. Đức Phật ân cần truyền trao 
kinh nghiệm phong cách một vị thầy cho các đệ tử. Đó là những 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY „233. 


mối tương quan, ảnh hưởng qua lại giữa thầy và trò. 

Đối với người thầy Đức Phật dạy phải: 

- Có lòng thương tưởng đến người học trò. 

- Rèn luyện phẩm hạnh và tư cách đạo đức cho học trò. 

- Truyền dạy cho học trò đến nơi đến chốn những kiến thức 
khoa học và trí tuệ của người xưa. 

- Ngợi khen học trò trước mặt các bạn bè, và người thân. 

- Bảo vệ học trò khỏi những nguy khốn của cuộc đời. 

Ngược lại, người học trị phải thể hiện đúng bổn phận của mình: 

Phụng dưỡng thầy chu đáo. 

Đứng dậy chào khi thây đi tới và hầu hạ khi thầy cần đến. 

Lăng nghe lời thây dạy với lòng tôn kính. 

Thực hành những bổn phận cần thiết đối với thầy. 

Hết lòng thực hiện những điều thầy dạy (nếu những điều đó 
đúng chánh pháp). 

Những gì Đức Phật dạy đều phát xuất từ đời sống kinh nghiệm 
và chứng đắc của bản thân. Sau khi thực hành có hiệu quả, Đức 
Phật đã truyền dạy lại cho chúng sanh. Trong Kinh Tăng Chi I, Đức 
Phật đã tán dương và xác nhận Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ 
đệ nhất. Cũng trong kinh này, một lần khác Đức Phật dạy: Các Tỷ- 
kheo mong cầu một cách chân chánh, sẽ mong cầu như sau: “Mong 
rằng ta sẽ như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đây là cán cân, này 
các Tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ kheo của ta, tức 
là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên” Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên thường thay mặt Đức Phật giảng dạy hoặc hướng dẫn trực tiếp 
đại chúng và các Tỷ kheo trẻ tuổi. 

Tóm lại, Đức Phật là một vị thầy có tấm lòng bi mẫn và rộng 
lượng khoan hồng hơn tất cả. Đức Phật đã truyền dạy cho chúng 
ta những ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, đức vị tha phục vụ, sự thoát 


234. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


ly chưa từng có, hay sống đời gương mẫu, làm lợi lạc cho mình và 
người và cả hai. Phương pháp toàn thiện mà Đức Phật đã truyền bá 
cho chúng ta có nhiều kết quả mỹ mãn. Con người vĩ đại đó, tấm 
lòng bao dung đó, phương pháp giáo dục siêu việt đó của Đức Phật 
đã khiến muôn nghìn trái tim của nhân loại hướng về Ngài và tôn 
kính Ngài như một đạo sư siêu việt nhất trong lịch sử nhân loại. 
Như Sri Radhakrishnan nói: “Nơi Đức Phật Cồô-ñàm ta nhận thấy 
một tính hoa toàn thiện của phương Đông. Ảnh hưởng Ngài trong tư 
tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hi hữu, cho đến ngày nay 
không thua kém của bất cứ vị giáo chủ nào trong lịch sử” 


III. HỆ THỐNG GIá0 DỤC CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM NGÀY NAY 

Nền tảng giáo dục Phật giáo vốn có tự bao đời. Ngay khi đạo 
Phật được du nhập vào đất nước Việt Nam, đạo đức Phật giáo 
nhanh chóng hòa tan vào đời sống con người và xã hội, mỗi hành 
động mỗi ý tưởng của ngôn ngữ sinh hoạt đời thường, đều có chất 
liệu của Phật giáo thấm nhuần theo từng lĩnh vực: văn hóa đạo đức, 
vật chất lẫn tinh thần, trách nhiệm và bổn phẩn của con người trong 
cuộc sống. 

Trong xã hội hiện nay, đối với Phật giáo Việt Nam thì ngành giáo 
dục Phật giáo được xem là vị trí hàng đầu, vì tính quan trọng vô 
song của nó trong chiến lược duy trì, củng cố và phát huy Giáo hội, 
giúp phần làm đẹp nền giáo dục xã hội nói chung. 

Hệ thống giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay được thành 
lập trên nhiều phương diện, cấp độ, tuỳ theo tình hình cụ thể của 
từng đối tượng. 

a. Tư tưởng giáo dục 


Tư tưởng giáo dục mở đầu cho một quá trình kiến tạo và xây 
dựng gia đình xã hội, cải tạo và hoàn thiện nhân cách con người 
nói theo nghĩa hẹp, bàn rộng trên các mặt kinh tế, chính trị, quân 
sự, khoa học và tôn giáo... Giáo dục tư tưởng chính là yếu tố để tác 
thành một quy trình cuộc sống có kỷ cương, một cộng đồng nhân 
loại tự do bình đẳng và một thế giới hoà bình sống trong tình yêu 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY. „235. 


thương tất cả muôn loại vạn vật, vì vậy tư tưởng giáo dục là một 
công trình vĩ đại của nhân loại, nhất là những nhà lãnh tụ dân tộc 
những nhà phát minh khoa học và những nhà đại cách mạng của 
tôn giáo v.v... 

b. Về mục dích của giáo dục 


Nhận định của HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng 
Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM như sau: “Giáo dục Tăng Ni là 
Phật sự quan trọng hàng đầu của Giáo hội” 


Hòa thượng nói thêm về tầm quan trọng của công tác giáo dục 
Tăng Ni trong cuộc phỏng vấn của Báo Giác ngộ, Hòa thượng cho 
biết: 

- Đối với Phật giáo, một trong những yếu tố quan trọng làm nên 
sự hưng thịnh đó là chất lượng của Tăng Ni. Chùa chiền dù xây 
dựng to lớn như thế nào, nhưng nếu không có Tăng Ni tu tập và 
hướng dẫn Phật tử theo đúng Chánh pháp của Phật thì ngôi chùa 
cũng không có ý nghĩa. 

Tuy nhiên, nếu Tăng Ni không được đào tạo, thiếu sự tu học thì 
Phật giáo cũng khó phát triển được. Do vậy, Phật sự giáo dục Tăng 
Ni luôn được chư vị tiền bối quan tâm, xem đó là một trong những 
công việc quan trọng hàng đầu của bất cứ tổ chức Phật giáo, ở bất 
cứ hoàn cảnh lịch sử nào. 

Từ nửa đầu thế kỷ XX, Iổ Khánh Hòa đã đặt vấn đề phải mở 
trường đào tạo Tăng NÑi, và xem đó là một trong bốn nội dung căn 
bản để chấn hưng Phật giáo ở nước ta. Trước đây, chư tôn đức tiền 
bối đã chủ trương xây dựng các Phật học viện, Phật học đường đào 
tạo Tăng tài, song song với đào tạo truyền thống sơn môn, tổ đình, 
hệ phái. 

Nhận định về giáo dục trong thực tại Ngài cũng đồng quan điểm 
với Krishnamurti, nghĩa là sự đào tạo con người mới, hay con người 
toàn diện mà chỉ bằng tiêu chuẩn khoa học hay đạo đức hiện đại thì 


236... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


sự thích nghi đó chỉ dẫn đến kết quả: hoặc là thiên thần, hoặc là quỷ 
sứ, hay là siêu nhân và người máy. Không thể đảm bảo sự tồn tại và 
chỉ là một cách phản ánh nhất thời. 


1. Hệ giáo đục phổ cập 


Đây là hệ giáo dục Phật học dành cho Phật tử tại gia, bao gồm 
các trung tâm thuyết pháp, giảng dạy giáo lý trên toàn quốc, cho 
mọi đối tượng, trình độ và giới tính. Hệ giáo dục phổ cập chỉ nhằm 
đáp ứng những gì phổ thông và phổ quát nhất cho các Phật tử, chưa 
có điều kiện đáp ứng theo nhu cầu cho từng lứa tuổi, giới tính và 
trình độ, vì phổ cập chỉ hàm ý là những øì chung nhất, cần thiết nhất 
mà mọi người cần phải có, để sống và làm việc đúng chánh pháp. 
Chắc chắn rằng trong tương lai gần, ngành giáo dục Phật giáo sẽ 
đầu tư nghiêm túc vào hệ giáo dục phổ cập này bằng cách thích ứng 
kịp thời soạn thảo nhiều chương trình học khác nhau, phù hợp từng 
đối tượng, trình độ... Giáo hội nên biên soạn giáo án mang tính sư 
phạm và khoa học cho thiếu nhị, cho thanh thiếu niên, cho thanh 
niên, cho người có tuổi, cho người mới theo Đạo và cho người mới 
phát tâm. Sự thích hợp từng lứa tuổi, trình độ và giới tính là tính sư 
phạm cần thiết, góp phần làm tăng hiệu quả giảng dạy của giảng sư, 
pháp sư, đó là những vấn đề bức xúc hiện nay, cần được quan tâm 
và thực hiện. 

2. Hệ giáo dục dành cho giới xuất gia 

Để những thành tựu hiện hữu đối với nền giáo dục Phật giáo 
Việt Nam, ngày nay hầu như các tỉnh thành trên cả nước đều thành 
lập các trường Phật học, từ các lớp sơ cấp cho đến cấp đại học. Hệ 
giáo dục này dành cho đối tượng là các Tăng Ñi sinh với các trình 
độ thế học từ cấp 1 cho đến cấp 3. 

3. Nội dung chương trình và giáo trình giảng dạy 

3.1. Nội dung chương trình giảng dạy Nội điển: 

- Kinh, Luật, Luận (Giới, Định, Tuệ) của 3 hệ thống Kinh tạng 
(Thượng tọa bộ, Đại chúng bộ và Nhất thiết hữu bộ; Pàli, Sanskrit 
và Hán tạng). 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY „237. 


- Lịch sử Phật giáo: Lịch sử Đức Phật, chư đại Bồ tát; lịch sử 
truyền bá, phát triển. 


Ngoại điển: 

- Văn hóa, văn học Phật giáo và lịch sử dân tộc; 

- Ngoại ngữ: Anh văn, Hán văn, cổ văn như Đàii, Sanskrit; 

- Công dân giáo dục 

- Một số môn học ngoại khoá về tư tưởng, văn minh, khoa học 
và môi trường. 

Văn hóa phổ thông: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. 

3.2. Cấp học và thời gian 

- Sơ cấp: 2 năm. 

- Trung cấp: 4 năm. 

- Học viện Phật giáo Việt Nam: - cử nhân: 4 năm. 

- Cao học, thạc sĩ: 2 năm. 

- Tiến sĩ: 3-5 năm. 

4. Giáo trình (Trung cấp Phật học và Học viện Phật giáo) 

4.1. Trung cấp Ï: 

Giới học: (3 giờ/tuần) 

- Ngũ giới, Thập thiện giới, Bát quan trai giới, Sa di & Sa di Ni giới. 

Định học: (2 giờ/tuần) 

- Hiểu và hành Tỳ ni nhật dụng thiết yếu 

- Bước đầu thực tập tọa thiền 

Tuệ học: (3 giờ/tuần) 


Cảnh sách văn, kinh Thập Thiện, kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
kinh Di Giáo, ngôi Tam bảo, Tam pháp ấn (3 pháp ấn - 4 pháp ấn), 
nhân quả, nghiệp, luân hồi, tứ nhiếp pháp, tứ đại, lục xứ... kinh Bát 
Đại Nhân Giác, kinh Pháp Cú, Phật giáo sử, lịch sử đức Phật từ sơ 


238. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


sanh đến nhập diệt, lịch sử thành lập Tăng già thời Đức Phật, lịch sử 
Phật giáo Việt Nam (từ du nhập đến hết thế kỷ IX Tây lịch). 

4.2. Trung cấp II: 

Giới học: (2 giờ/ 1 tuần) 

Định học: (2 giờ/Ituần) 

- Tổng quát về 37 phẩm trợ đạo; năm triển cái và năm thiền chị, 
cửu định, tứ niệm xứ và Bát thánh đạo, thiền công án. 

Tuệ học: (3 giờ/tuần) 

- Nhân quả, nghiệp, luân hồi, năm uẩn và vô ngã, duyên khởi và 
vô ngã - các thuyết duyên khởi, Bồ tát hạnh - lục độ Ba La Mật, thập 
địa Bồ tát, thập kiết sử; Phật giáo Việt Nam. 

4.3. Cử nhân Phật học 

Giới học 

Định học 

Tuệ học 

Kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Lăng 
Già, Duy Thức; Thanh tịnh đạo luận (của Buddhaghosa), Thắng 
pháp tập yếu luận, Câu Xá Luận, Đại trí độ luận, Trung luận, Nhân 
Minh Luận, Lăng Nghiêm, Lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ra, nhiều tài liệu nghiên cứu khác sẽ lần lượt được Ban 
giáo dục Trung ương biên soạn và dịch cho cấp đại học Phật học. 

Tóm lại, đối với Phật giáo, giáo dục không phải là điểm dừng mà 
là điểm xuất phát của quá trình giáo dục. Mục đích giáo dục Phật 
học chính là toàn bộ giáo dục được đầu tư bằng chất xám, phương 
pháp sư phạm và lòng nhiệt tâm của người thầy, và kết quả là, đào 
tạo một mẫu Tăng Ni sinh lý tưởng nhất của giáo hội ở một giai 
đoạn lịch sử nhất định. 

Mục tiêu giáo dục Phật học cần đạt được là trang bị cho Tăng 
Ni sinh thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo; có đạo đức phạm 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY „239. 


hạnh, có văn huệ, tư huệ, tu huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến; lột 
bỏ mọi kiến hoặc, tư hoặc; hình thành chánh kiến giải thoát. Mục 
tiêu giáo dục Phật học là đòi hỏi rất lớn, quyết định suốt cuộc đời 
giác ngộ chính mình ở hiện tại và tha nhân ở tương lai. Giác ngộ 
chính mình là tự giáo dục, giác ngộ tha nhân là tha giáo dục. 


IV. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ĐẠO PHẬT CH0 NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY 


Thật sự rất ít người biết đến sự đóng góp của Phật giáo cho nền 
giáo dục. Ngay cả trong các quốc gia Phật giáo, nơi mà truyền thống 
giáo dục nguyên thủy đã và đang hiện hữu trong nhiều thế kỷ, các 
hệ thống giáo dục hiện thời, hoặc là không có sự phát triển trực tiếp 
từ truyền thống quá khứ hoặc cũng không có phát triển trong bất 
cứ phương thức nào liên quan tới nó. Truyền thống giáo dục Phật 
giáo gần như đã bị thay thế toàn bộ nhưng may thay trong quá khứ 
còn vài trung tâm tự viện vẫn được duy trì các tổ chức huấn luyện 
các Tỳ kheo, sa di và cư sĩ. 


Điều quan trọng cho việc xác định đặc tính, phẩm chất của nền 
giáo dục không chỉ dựa trên nét nổi bật của lịch sử. Từ quan điểm 
hiểu biết của chúng ta về sự đóng góp đa dạng, Phật giáo đã cống 
hiến nhiều lợi ích của nhân loại. Vì vậy, tính chất thích ứng và hợp 
thời hơn vẫn là ngày nay nên thực hiện sự khảo cứu này. 

Nhiều người đã thất vọng về kết quả của nền giáo dục hiện đại vì 
nhiều lý do. Nguồn gốc sai lạc của nền giáo dục hiện đại và kết quả 
thiếu thích nghi với mẫu mực văn hóa và các giá trị của con người 
là các nguyên nhân cho mối quan tâm trong các quốc gia này bởi 
vì vừa bị giới hạn do các năng lực thuộc địa và giới hạn bởi các lực 
lượng khác của sự hiện đại hóa vay mượn mô hình phương Tây. Sự 
bành trướng của nền giáo dục này đã gây nên toàn bộ những rắc rối 
kinh tế xã hội, đã chứng tỏ rằng các chính sách giáo dục hiện thời 
nhìn chung đã không còn thích hợp và hữu hiệu nữa. 

Những quốc gia có sự gián đọạn như vậy trong truyền thống hoặc 
suy sụp giá trị văn hóa đã không xảy ra một cách đột ngột, trong khi 
đó thật đáng sửng sốt trong nhiều quốc gia có nền giáo dục hiện 


240. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


đại căn bản lại từ bỏ để khao khát tìm cầu một cái mới. Tình trạng 
bất ổn trong vô số hình thức, được tóm tắt như sự băn khoăn của 
giới trẻ hoặc sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ 
tiếp nối, có thể được giải thích trong nhiều cách khác nhau. Nhưng 
sự thất bại giáo dục không chỉ trong mối liên quan đến giới trẻ khó 
tính mà còn đối với thế hệ lớn tuổi nghiêm khắc hầu như không thể 
giải quyết, đó chính là nguyên nhân nổi bật nhất. 

Truyền thống giáo dục Phật giáo có thể đáp ứng trong việc tìm 
cầu phương thuốc cho nguyên nhân tệ nạn giáo dục đang lan rộng, 
25 thế kỷ của thực nghiệm Phật giáo nên được xem xét cho việc 
vạch ra nguyên tắc chỉ đạo này. 

Ngay lúc ban đầu cần nên làm sáng tỏ những gì chúng ta đang 
tìm kiếm là các khái niệm, thể thức, phương pháp và sự tiếp cận 
thực tiễn của giáo dục Phật giáo, mà có thể được nhấn mạnh vào 
việc phục vụ trong cuộc giao tranh của thế giới hiện đại. Nói cách 
khác, chúng ta không bắt đầu với một luận điểm, tuy nhiên chắc 
chắn rằng điều đó có thể xảy ra. Thông điệp tỉnh thần của Đức Phật 
biểu hiện những giải pháp cho các vấn đề kinh tế xã hội ngày nay 
và do đó các hệ thống giáo dục nên được chuyển hóa để truyền bá 
thông điệp này. Thay vì vậy, chúng ta sẽ chỉ tập trung chú ý trên 
phương diện hình thức và trong mô hình dạy học đã phát triển 
trong giới Phật giáo và yêu cầu chính chúng ta có điều gì xứng đáng 
trong những kinh nghiệm này cho chúng ta trong 2Š năm cuối của 
thế kỷ XX này không? 

Đây không phải là một tài liệu nghiên cứu rộng rãi về chủ đề này. 
Mục tiêu nhắm đến là để phát triển những nguyên tắc chung của 
một vài chủ đề liên quan mà chủ đề đó sẽ hướng dẫn sự chú ý đến 
nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực đặc biệt này. 

Sự khan hiếm những thông tin về giáo dục Phật giáo là một điều 
đáng kinh ngạc. Người ta có thể khảo xác danh mục của hàng trăm 
tác phẩm chuẩn mực về Phật giáo, văn hóa, văn minh hay lịch sử 
Phật giáo nhưng hầu như ít có sự liên quan tới giáo dục. Nơi nào 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY „241. 


sự liên quan tới giáo dục được tìm thấy thì các thông tin như bị 
giới hạn, không có nêu rõ về giáo dục Ấn Độ ở các trung tâm hoạt 
động của giới trí thức như Tỳ Xá Ly (Taxila) hoặc Varanasi, Kinh 
Bổn Sanh hoặc những Ký sự về các trung tâm tu học ở Ấn Độ hoặc 
Tích Lan do các nhà chiêm bái Trung Quốc như Pháp Hiền, Huyền 
Trang, Nghĩa Tịnh thăm viếng và tường thuật. 


Nếu những tin tức này được mở rộng đến thời gian gần đây hơn 
thì chúng ta sẽ tìm thấy sự liên quan tới hệ thống giáo dục trong 
tu viện và các học viện Phật giáo mà đã bị loại bỏ một cách có hệ 
thống đến tận nền móng hoặc bị lãng quên hoàn toàn do sự bắt đầu 
mạnh mẽ của nền giáo dục hiện đại. Một vài nỗ lực đã được thực 
hiện để làm sáng tỏ triết lý giáo dục Phật giáo nhưng chỉ với kết quả 
hữu hạn. 

Tóm lại một khuyết điểm lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về 
sự đóng góp của Phật giáo đối với hoạt động giáo dục nhân bản vẫn 
còn bao phủ. Và đây là một vài luận điểm giới hạn nhằm đề cập đến 
một vài khía cạnh đã thu hút trong lĩnh vực giáo dục rộng lớn này. 

Giáo dục căn bản là truyền đạt. Thế hệ này truyền lại cho thế 
hệ khác kinh nghiệm sống của một cộng đồng. Những lý thuyết, 
những thực hành, những thủ thuật trong các nghề nghiệp để sinh 
nhai kiếm sống, đó là một phần rất thực tiễn, không thể thiếu của 
giáo dục. Nhưng chỉ là một phần mà thôi. Vì sống chính là quan hệ 
mình với mình, mình với người, mình với vạn vật, với thiên nhiên... 
Kinh nghiệm sống làm sao cho an vui, cũng thiết yếu chẳng kém gì 
cơm ăn, áo mặc. Cái đó cũng là giáo dục truyền lại. Đây là vài nét 
mang tích chất giáo dục mà chúng ta phải phát huy. 

Cạnh tranh là một nguyên tắc trong xã hội, ở khắp nơi ngày nay; 
trẻ con từ thuở thơ ngây đã tập tính tranh đua. Tranh đua, giành 
giựt, lấn át để qua mặt người. Khôn khéo ra, thì bàn tay có thể bọc 
nhung, nhưng mà bên trong thường là bàn tay sắt. Nhà Phật có xác 
định sáu nguyên tắc để sống trong hòa hợp. Vốn là để cho Tăng già, 
nhưng nói rộng ra, đối với bất cứ một nhóm người cùng chung sống 


242... GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


nào, những điều này vẫn giữ nguyên giá trị. Đây là điểm độc đáo của 
nhà Phật. 

Phương châm của đạo Phật là triệt để phá trừ mê muội, chuyển 
hóa mọi mê lầm, đạt đến giác ngộ an lạc; dẹp trừ mọi khổ đau, thanh 
tịnh thân tâm. Khi chúng ta không hiểu đúng đắn và chính xác về 
mọi hiện tượng quanh mình, chúng ta nhìn sai lệch, suy nghĩ sai 
lệch dẫn đến hành xử sai lệch, nên đau khổ liền kéo theo như bóng 
theo hình. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chánh kiến, có cái nhìn đúng 
đắn về các hiện tượng nhân sinh và vũ trụ, thì chúng ta sẽ không còn 
bị mê lầm từ tư tưởng và hành vi, mọi kết quả được tốt đẹp. 

Đạo đức Phật giáo được gắn liền với thiên chức giáo dục qua 
hình ảnh sống thực và sinh động của Đức Phật và Thánh chúng 
trong suốt quá trình lịch sử, vẫn không ngoài nội dung bốn chữ 
Duy Tuệ Thị Nghiệp, chỉ giản đơn chừng đó thôi mà ảnh hiện tất 
cả nghĩa siêu xuất về chức năng vai trò và vị trí giáo dục. Đây chính 
là hướng đi đích thực nhân bản, một biểu hiện đầy nhân tính trong 
cộng đồng nhân loại. 


V. KẾT LUẬN 


Như bài viết đã nêu rõ, nguồn tư liệu có được về giáo dục Phật 
giáo, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, thật là giới hạn. Để nêu bật sự vĩ 
đại của Đức Phật trong lĩnh vực giáo dục và làm sáng tỏ triết học 
giáo dục của Phật giáo, hiện nay, một vài nỗ lực đã được thực hiện 
chỉ với những thành quả khiêm tốn, do không có được sự phân tích 
toàn diện về nguồn tài liệu văn học giáo dục Phật giáo. Lịch sử giáo 
dục Phật giáo tự giới hạn mình trong những đoạn văn giáo dục Ấn 
Độ như đã được ghi chép trong những câu chuyện Phật giáo hoặc 
giới thiệu trong những tác phẩm mô tả của các nhà chiêm bái Trung 
Hoa (như Huyền Trang và Pháp Hiền chẳng hạn). Sự mất chỗ đứng 
của các tu viện đại học Phật giáo, những nỗ lực phục hồi nền giáo 
dục Phật giáo và ảnh hưởng văn hóa xã hội của những sự phát triển 
này trong mỗi quốc gia Phật giáo vẫn còn phải được nghiên cứu và 
đánh giá một cách nghiêm túc. Tầm quan trọng tương đương cần 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY. .243.. 


phải khảo sát và nghiên cứu là những khái niệm, phương cách, và 
phương pháp để có thể ứng dụng thích ứng với sự phát triển giáo 
dục hiện nay. 


Đức Phật là nhà giáo dục vĩ đại, phương pháp giáo dục của Ngài 
không chỉ khế cơ, khế lý mà còn khế thời, phù hợp và đáp ứng được 
những gì mà chúng ta mong đợi. Ngài là người đem lại ánh sáng 
trí tuệ giác ngộ cho cuộc đời và diệt trừ nhưng nguyên nhân gây 
khổ đau cho cuộc đời. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, không 
ngoài mục đích chính là chỉ bày cho tất cả chúng sanh ngộ nhập 
Phật tri kiến của chính mình. Hay nói đúng hơn là “Vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư thiên và loài người”. 
Vì mục đích tối thượng đó, suốt bốn mươi lăm năm, Đức Thế Tôn 
phục vụ cho tất cả chúng sanh không ngừng nghỉ. 


Đức Phật là một nhà giáo dục toàn diện, Ngài căn cứ trên tính 
thần từ bi và trí tuệ để tạo điều kiện tối ưu đưa con người đến với 
chân lý bằng tinh thần tự giác, hướng con người quay về tự chứng 
nghiệm với chân lý đó. Việc giáo dục của Đức Phật dựa trên sự đánh 
thức tâm tư của mỗi người tự giác trở về với sự giác ngộ bản thân. 
Với hình thức giáo dục này, Đức Phật không đưa ra một giáo điều 
nào bắt mọi người phải tuân thủ hay mặc khải, coi Ngài như một 
đấng quyền năng tối thượng. Nền giáo dục của Đức Phật đứng trên 
lập trường nhân bản, nêu cao tinh thần tự giác của con người, đó 
là vấn đề chủ yếu giúp con người đánh thức trí tuệ của mình, biết 
điều hành được cuộc sống tâm lý và vật lý của chính mình để đạt 
đến giải thoát và giác ngộ, biết hướng con người thích ứng với môi 
trường sống trong xã hội tiến bộ, biết sáng suốt nhìn và biết sống 
như thế nào để đem lại hạnh phúc cho chính mình và cộng đồng xã 
hội. “Ngươi là nơi nương tựa của chính ngươi, không ai khác có thể là 


nơi nương tựa”; ˆ 


nghiệp”; ' Hãy tự mình thắp đuốc lên mà ẩi” Đấy là thái độ giáo dục 
mang tính tích cực, sáng tạo, dân chủ trong tinh thần vô ngã, có giá 


Con người là chủ nhân ông của nghiệp, là thừa tự của 


trị xuyên suốt thời gian và không gian, có khả năng hóa giải được 
các căn bệnh mâu thuẫn xung đột của chính nội tại cá nhân đó, mâu 


244. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


thuẫn xung đột giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với môi trường, 
gia đình xã hội và thế giới bên ngoài. 

Đó là cánh thư xanh, là bức thông điệp giáo dục vô tiền khoáng 
hậu của Đức Phật mà cách đây hơn 2Š thế kỷ. 

Nhằm đánh dấu chặng đường 38 năm Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam (7/11/1981 - 7/11/2019) thành lập, phát triển và phụng 
sự nhân sinh, cũng như 3Š năm thành lập Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP.HCM, dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Phó Pháp Chủ 
đệ nhất kiêm Viện trưởng, đã gửi thư mời Chư Tôn Đức lãnh đạo 
giáo hội các cấp, cũng như quý học giả đóng góp bài nghiên cứu cho 
quyển sách chuyên đề: “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Cơ hội 
và thách thức”; với mục đích thông qua đó, đánh giá về những đóng 
góp của Học viện trong sự nghiệp phát triển Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, giáo dục Phật giáo và phụng sự Đạo pháp, dân tộc Việt Nam. 

Để đóng góp cho quyển sách thêm phong phú về nội dung lẫn 
hình thức, người nghiên cứu đã sử dụng lại các nguồn tài liệu của 
các học giả đi trước dùng làm hành trang cho mình trên viễn trình 
tìm về bến giác. Đây chỉ là một trong những trăn trở, ưu tư về con 
đường giáo dục nói chung, và giáo dục Phật giáo nói riêng. Hầu như 
có một số mặt phải sửa đổi cho con đường giáo dục Phật giáo ngày 
nay từng bước nâng cao thêm giá trị đạo đức cũng chính là giá trị 
của chân lý, của tự do và nhân tính, bởi nó biểu trưng cho tất cả nếp 
sống văn minh - văn hóa của bất kỳ thời đại nào, xã hội nào và bất 
cứ một con người nào trong thời đại văn minh này. Đôi điều cần sửa 
đổi và khác phục như: 

1. Kiến tạo một trung tâm hành chính cho giáo hội để đào tạo 

một thế hệ Tăng Ñi cho các yêu cầu mới của giáo hội. 

2.. Xây dựng một ngôi nhà truyền thống, nêu bật những gương 
hạnh tiêu biểu của những bậc Thầy Tổ đi trước đã có công 
đóng góp, xây dựng Phật giáo và nền tảng giáo dục Phật giáo 
của nước nhà. 


3. Xây dựng và tái hiện những Phật học Viện mẫu mực để thể 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY_ „245. 


hiện tốt đẹp theo đường hướng giáo dục của Phật giáo cho 
thời đại. 

4. Hình thành các trường sở tạo nên một gương mặt mới cho 
nền tảng giáo dục Phật học, một hệ thống giáo khoa đồng bộ 
cho chương trình giảng dạy từ sơ cấp đến đại học Phật học, 
và một đội ngũ giảng dạy đáp ứng các yêu cầu mới của giáo 
dục. 

5. Xây dựng ngân sách cho hệ thống giáo dục đào tạo, kêu gọi 
sự hưởng ứng của mọi giới Phật giáo trong nước, tất cả vì sự 
nghiệp giáo dục Phật giáo với một số giải pháp thích ứng. 

6. Sau hết và trước hết một hệ thống nội dung và tổ chức giáo 
dục Phật giáo cần được hình thành, người viết thiết nghĩ: 
hệ thống giáo dục Phật giáo này sẽ đáp ứng các yêu cầu cần 
thiết cho một hướng phát triển tốt, hưng thịnh của Giáo 
hội những nội dung hiểu và hành. Đây chính là con đường 
“Hoằng pháp lợi sanh” của thời đại mới và đây cũng là nội 
dung của bản tham luận này. 

Đạo Phật là đạo của trí tuệ, của tình thương rộng lớn. Đạo Phật 
đem lại cho mọi người nhiệt tình sống cuộc sống đạo đức, sống 
cuộc sống tâm linh cao cả, cuộc sống trong sáng, thanh tịnh, đây 
lòng bao dung. Nền giáo dục của đạo Phật đã cống hiến cho con 
người một cái nhìn mới mẻ về giá trị và thái độ sống đưa tới sự 
lắng dịu các dục vọng và sân hận, đưa tới sự đoạn diệt tà tưởng và 
tà tư duy. Một ngành giáo dục giúp các cá nhân phân tích tâm lý, 
tánh hạnh và phiền não của mình để tìm thấy con đường sống chân 
chánh: con người sẽ thể nhận ra rằng hạnh phúc không có đòi hỏi 
con người làm bất cứ điều gì khác hơn là sự dừng lại các ham muốn, 
và thể nhận rằng giờ phút hiện sinh của hiện tại và tại đây là thời 
điểm con người thực sự giải thoát khỏi các phiền não. 


246. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Tài liệu tham khảo 
HT. Thích Thanh Từ, Thiển sư Việt Nam, Thành hội Phật giáo Thành 
phố Hồ Chí Minh. 


Soạn giả HT. Thích Thanh Kiểm, Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, 
Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh,1991. 


HT Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược, Nxb. Minh Đức (tái bản). 


Sa môn Thích Thiện Hoa, 50 năm chấn hưng Phật giáo, tập I, Nzb. 
GHPGVNTTN Viện Hóa Đạo. 


Tâm Minh, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh. 

Kinh Trung Bộ III, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành. 

Kinh Trường Bộ I, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành. 

HT. Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông I, II, TỊI, Thành hội Phật 
giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. 

Phạm Công Thiện, Ý thức mới trong văn nghệ và Triết học, Nxb. An 
Tiêm (1996). 

Krishnamarti, Giáo đục tà ý nghĩa cuộc sống, Nxb. Ca dao 1972. 

HT. Thích Thanh Kiểm, Thiển Lâm Bảo Huấn, Thành hội Phật giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. 

HT. Thích Chơn Thiện, Tăng Giả thời Đức Phật, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ấn hành. 

Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần 
H và II, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
ấn hành 1993. 

Hội nghị Ban thường trực Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam 6-7/1996, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức). 


GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG PHẬT HỌC VIỆN HIỆNNAY_ „247. 


Tuần báo Giác ngộ số 2 (13-4-1996). 
Diễn đàn Vạn Hạnh, Nxb. Đại học Vạn Hạnh, 1967. 


Lý thuyết về nhân tính qua Kinh tạng PàLi, Luận án tiến sĩ Phật học 
của học giả Thích Chơn Thiện. 


Thích Thông Bửu, Luận văn tốt nghiệp cao đảng Phật học năm 2005. 


249. 


VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ 


TS.BS. Trần Đức Năm (Thích Lệ Di), sinh năm 1971. Trú xứ 
tại Chùa Phổ Minh, xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 
Tốt nghiệp thạc sĩ, phó tiến sĩ khoa Phật giáo và Văn minh, trường 
Đại học Gautam Buddha tại Ấn Độ (2012 - 2015). Tiến sĩ Phật học 
khoa Phật giáo Đại thừa, trường Đại học Acharya Nagarjuna Ấn 
Độ (2015 - 2019). Tốt nghiệp Y sĩ Đông y và khoa Y học Cổ truyền 
trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đã từng công tác 
tại phòng khám Tuệ Tĩnh Đường, chùa Pháp Hoa, Thành phố Hồ 
Chí Minh (1998 - 2007). 


ĐĐ. Thích Quảng Duyên, sinh năm 1990. Đang theo học 
chương trình cao học chuyên ngành Triết học Thượng tọa Bộ, tại 
Học viện Phật giáo Việt Nam. Tốt nghiệp Cử nhân Phật học hệ 
chính qui chuyên ngành Phật pháp Anh ngữ tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam, khóa X (2013 - 2017). Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ 
chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán tại Đại học Khoa học Tự 
nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện đem hết khả năng chuyên 
môn và tinh thần trách nhiệm của mình đóng góp cho tương lai của 
đất nước. 


ĐĐ.TS. Thích Trung Định, xuất gia và tu học tại chùa Quy 
Thiện, phường An Tây, thành phố Huế. Tốt nghiệp Cử nhân Phật 
học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế năm 2009; 'Tốt nghiệp 
Thạc sĩ Phật học Đại học Delhi, Ấn Độ năm 2013; Tốt nghiệp Tiến 
sĩ Phật học Đại học Gautam Buddha, Ấn Độ năm 2017. Hiện đang 
là Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương, Phó chánh thư ký Phân ban 


250. ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


Hoằng pháp Hải ngoại. Đã xuất bản hai tác phẩm: “Như mmột dòng 
sông” và “Những suy nghĩ về lời Phật dạy qua kinh tạng Pali”. 

TT. Thích Phước Hạnh, hiện Trụ trì Trung tâm Phật giáo Bồ 
Đề Đạo Tràng tại Mỹ. Thượng tọa đã học qua các trường Sơ cấp, 
Cơ bản và Cao cấp Phật học, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Long Thành - 
Đồng Nai, Thủ Đức, và Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Cử 
nhân khoa Anh ngữ tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh. Tốt nghiệp MA tại trường Đại học Delhi, Ấn Độ và có 
4 năm du học tại Mỹ. Tác phẩm: “Món quà Vụ lan” (NXB. Hồng 
Đức), hiện đang phát hành tại Việt Nam và Mỹ. 


TT.TS. Thích Giác Hiệp, sinh năm 1968. Hiện là Ủy viên Hội 
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Phật giáo 
Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh, ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tốt nghiệp 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1997); Tốt nghiệp Cao học 
(1999) và Tiến sĩ chuyên ngành Phật học (2004) tại Delhi, Ấn Độ. 
Chủ biên Tuyển tập: “Tri thức Phật giáo” xuất bản một năm 3 số, từ 
năm 2011 đến nay. Đã từng tham dự nhiều hội thảo, hội nghị quốc 
gia và quốc tế với nhiều bài tham luận có giá trị học thuật. 

SC.1hS. Thích Nữ Minh Hoa, sinh năm 1980. Hiện là giảng 
viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
một số trường Trung cấp - Cao đẳng liên thông. Tốt nghiệp trường 
Trung cấp Phật học (2005), Cử nhân (2009) và Thạc sĩ Phật học 
(2015). Cùng với nhiều văn bằng Cử nhân Giáo dục học (2011), 
Ngữ văn Anh (2013) và Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (2017). Đang 
làm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
với đề tài: “Mối quan hệ giữa trải nghiệm chánh niệm và cẩm nhận 
hạnh phúc của thanh niên”. 

NS.TS. Pháp Hỷ, sinh năm 1970. Hiện nay đang trú xứ tại chùa 
Liên Hoa, bang Texas, Mỹ. Hoàn thành luận án Tiến sĩ Phật học 
tại Viện Nghiên cứu Phật học và Kinh điển Pali thuộc Đại học 
Kelaniya, Sri Lanka. Với niềm đam mê tìm hiểu giáo pháp nguyên 


VÀINÉT VỀCÁC TÁCGIÁ „25T. 


thủy của Đức phật Gotama và các phương pháp tu tập giúp chuyển 
đổi tâm tánh đã đưa Ni sư đến Myanmar và Sri Lanka học hỏi và tu 
tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thiền sư và học giả ở hai quốc 
gia Phật giáo đó. Ni sư đã được mời sang hoằng pháp ở Úc châu. 
Hướng dẫn và giảng dạy thiền Phật giáo ở Ni viện Sanghamittarama, 
Melbourne, và tại Buddhist Summer School, Victoria, Australia. 

ĐĐ.TS. Thích Vạn Lợi, hiện tại đang công tác tại viện Trần 
Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ủy viên Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà 
Nội, nghiên cứu viên viện Trần Nhân Tông, thành viên Ban Thư 
ký Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh 
điển phương Đông. Chủ nhiệm chương trình Kinh sách điện tử 
Phật giáo tiếng Việt (VNBET). 

ĐPĐ. Thích Phước Nguyên, sinh năm 1995. Hiện đang làm việc 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam, chuyên nghiên cứu Abhidharma. 
Các tác phẩm đã xuất bản: Dịch & chú A-f-đạf-ma Pháp uẩn túc 
luận (Abhidharma Dharmaskandha Padasästra); A-t-đạt-ma Tập dị 
môn túc luận (Abhidharma Sangitiparyaya Pãda$ãstra); Nhập Lăng- 
già Phạn bản tân dịch (Saddharmalankauatarasutram). Khảo luận: 
“Pháp tính duyên khởi”, ˆ Giới thiệu nguốn gốc đúc Phật A-di-đà”. Chủ 
biên website Phật học: Phaptinhduyenkhoi.org 


HT. Thích Thiện Nhơn, Trụ trì chùa Minh Đạo, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn Triết học và Phật học. Tiến sĩ danh 
dự trường Đại học Mahachulalongkorn, Thái Lan. Giải thưởng 
Biểu tượng Phật giáo toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Hòa thượng đảm trách Giảng sư Tổng vụ Hoằng 
Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 1971 đến 
năm 1981; Phó Giám đốc Phật học từ năm 1979 đến năm 1986 của 
viện Thiện Hóa và các chùa Ấn Quang, Giác Ngộ, Giác Sanh Thành 
phố Hồ Chí Minh; Giáo sư Trường Cao cấp Phật học và Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh từ 
năm 1984 đến năm 2004; Từ năm 1981 đến năm 2007 là Giảng sư 


252, ._ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 


ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thư ký, 
Hiệu Phó trường Trung cấp, Cao đẳng Phật giáo Thành phố Hồ Chí 
Minh từ năm 1988 đến 2009. Song song đó Ngài đảm nhận trọng 
trách Phật sự tại Thành hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng đã biên soạn, 
dịch thuật nhiều sách và kinh điển Phật giáo. 


HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện là Chánh Văn phòng 
2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương (2016 - 2021). 


ĐĐ. Thích Trung Thuận, sinh năm 1980, chùa Bửu Tịnh, 122 
Hùng Vương, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Tốt nghiệp Thạc sĩ 
chuyên ngành Phật học tại trường Gautam Buddha Ủniversity, Ấn 
Độ. Hiện đang theo học Tiến sĩ Phật học tại Acharya Nagarjuna 
University, Ấn Độ. 

TT-TS. Thích Nhật Từ, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Phật giáo Quốc tế, Phó Ban 
Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, 
Chủ tịch sáng lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000. Thây là 
Tổng biên tập của Phật điển Việt Nam (ấn bản sách nói), Tổng biên 
tập Đại tạng Kinh Việt Nam và Chủ biên Tủ sách Đạo Phật Ngày 
Nay (hơn 250 đầu sách), biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật 
giáo. Thầy là tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học ứng dụng, du 
hành nhiều quốc gia, giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, 
Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4.500 video pháp thoại về nhiều 
chủ đề. Một số trường đại học nước ngoài trao tặng Š bằng Tiến sĩ 
danh dự và các tổ chức Phật giáo quốc tế và Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tặng nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận 
các đóng góp của thầy Nhật Từ về giáo dục, nghiên cứu, phụng sự 
xã hội và lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo quốc tế. 


VÀINÉT VỀCÁC TÁC GIÁ „253. 


TT.TS. Thích Viên Trí, sinh năm 1961. Hiện là thành viên Hội 
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Giáo dục 
Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cử nhân 
trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1992), Cao học Phật học-Ấn 
Độ (1996), Thạc sĩ Triết học-Ấn Độ (1997), Tiến sĩ Phật học-Ấn 
Độ (2001). Các tác phẩm tiêu biểu: The Concept oƒ Avalokifesuara 
Buddhisaftva (Indo Asian Publishing House, Delhi), India; Khái 
niệm về Bồ tát Quán Thế Âm (NXB. Tôn giáo); Nhặt cánh vô tu 
(tuyển tập); Chuỗi ngọc trai (dịch); Phật giáo qua lăng kính xã hội 
(tuyển tập); Ấn Độ Phật giáo sử luận (NÑXB. Phương Đông); Lược 
sử Phật giáo Trung Quốc (NXB. TP.HCM); Ý nghĩa giới luật (NXB. 
Phương Đông). 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6ŠS(@gmail.com 
Điện thoại: 024.3926002 - Fax: 024.39260031 


x**% 


GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ 
Thích Nhật Từ chủ biên 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã 


Liên kết xuất bản: 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM 
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 


Ấn tống: 
CHÙA GIÁC NGỘ 
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 


In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Xí nghiệp in Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. 
Số XNĐKXB: 4583 - 2019/CXBIPH/45 - 86/HĐ. Số QĐXB của NXB: 721/QĐÐ-NXBHĐ cấp ngày 14-11- 
2019. In xong và nộp lưu chiểu năm 2019. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-86-8453-2 


